THÍCH NGUYÊN SIÊU 


& 


TƯ TƯỞNG XÃ HỘI 
(r0ig kinh điển 


PHẬT GIÁO 
NGUYÊN THỦY 


TƯ TƯỞNG XÃ HỘI 
TRONG KINH ĐIÊN 
PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


TƯ TƯỞNG XÃ HỘI 

TRONG KINH ĐIÊN 
PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
Thích Nguyên Siêu 


Nhà xuất bản Liên Phật Hội (United Buddhist Publisher) 
Tái bản lần thứ nhất, tháng 5/2022 

Hiệu đính: Nguyễn Minh Tiến 

Thiết kế bìa: Họa sĩ Sao Mai 

ISBN-13: 978-1-0879-5336-6 


© All rights reserved. No part of this book may be reproduced by any 
means without prior written permission from the publisher. 


THÍCH NGUYÊN SIÊU 


TƯ TƯỞNG NÃ HỘI 
Tronu Kinh Điển 
PHẬT 0Iñ0 NGUYÊN THỦY 


[Bí 


NHÀ XUẤT BẢN LIÊN PHẬT HỘI 
UNITEI BUDDHIST PUBLISHER 


MỤC LỤ 


4+ TÔI GIỚI THIẾT  aaedtbeoesbiosessdsesdalsedbxanicesoaa 
Si TIN¡0 0 ố ốớớnẽna n6 sa can 
+ CHƯƠNG I. DẪN NHẬP....................... 2-5 cseecseeerseecrs 


+ CHƯƠNG II. NỘI DỤNG ..................................-- 5< << << ese< e5 


+ TIẾT I. QUAN NIỆM VỀ SỰ HƯNG VONG 


CA MỘT QUOC GIÁ Gcaunbnosaoaindalbsdosbtisiaduas 


a. Bảy điều kiện để một quốc gia hưng thịnh................ 


b. Bảy phương pháp trang bị và bốn loại lương thực 


cho một thành trì nơi biên địa được kiên cố.............. 


c. Mười pháp của một nội các (chính phủ) tốt 


của dân, do dân và vì dân.....................-..---.---- «<< «+ 


+ TIẾT 2. CÁC MỐI TƯƠNG QUAN TỐT 


CUA GIÁ ĐÌNH; XÃ: HỘI saausoataddadsdsiduadoas 
a. Sự tương giao tốt giữa cha mẹ và con cái .................... 
b. Sự tương giao tốt giữa thầy và trò.....................--‹--:- +: 
c. Sự tương giao tốt giữa vợ và chồng...................... --:- -- 


d. Sự tương giao tốt giữa bạn bè và bà con láng giểng 


e. Sự tương giao tốt giữa chủ và nhân công.................... 


g, Sự tương øiq6 tốt gMiki CỬ Sĩ Vũ LŨ SÏ sia2,i6sx0444266 vú 


TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


+ TIẾT 3. QUAN NIỆM MỘT ĐỜI SỐNG 


HIỆN THỰC HẠNH PHÚC ...............................- 5-5-5 «55s <s<<2 63 
A. Đời sống cư sĩ hạnh phúc trong hiện tại và tương lai .... 63 
1. Bốn điều đem lại hạnh phúc trong hiện tại.............. 67 
2. Bốn điều đem lại hạnh phúc trong tương lai............. 71 


B. Đời sống một tu sĩ hạnh phúc 
tron hiện Tại V:ÐWØfiE EÃcás2scssssesdisbsis6saesssdiAtbodvsbaea 61 


+ TIẾT 4. QUAN NIỆM NHÂN BẢN, CẤP TIẾN 


VỀ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC...........................--- - 2 s2 91 
a. Vai trò của một cô dâu về nhà chồng................... ... .- --- 92 


b. Bảy hạng vợ ở đời - vừa là vợ, 
vừa là tình nhân, vừa là bạn hữu ....................... ...-- ----- 97 


+ TIẾT 5. THÁI ĐỘ CỦA NGOẠI ĐẠO, BÀ-LA-MÔN 


ĐỐI VỚI ĐỨC THẾ TÔN.........................--2- s2 sesezsezszs2 107 
Thiối đo thống đổi Củã:ÌNgogil CẪD cxeosesisLaieoediasiiuae 108 
+ TIẾT 6. QUAN NIỆM DÂN CHỦ VÀ BÌNH ĐẲNG........ 121 


a. Bình đẳng giữa các giai cấp - Giá trị con người 
là ở thái độ sống - Tiêu chuẩn giá trị 
là hạnh đức và tuệ đức...................-..-‹-. ‹‹-- - << << << <<<+ 122 
b. Thể hiện tỉnh thần bình đẳng không kỳ thị trong kinh 
điển qua tổ chức của Giáo hội thời Phật - Xét từ thành 
phần các đại đệ tử, xét từ thành phần các đệ tử 
được thự nhiền Vêp: ñBPIE xuất lệ susstcaesdasdisitinadkbeei J57 
c. Tỉnh thần dân chủ qua tổ chức giới luật và qua sự thể hiện 
trong sinh hoạt giáo đoàn tỳ-kheo ni và các cận sự nữ, 
GẦN]: SUÏ ÏBÌ6¿vsáccsxz4x66666y50654610⁄9394916yxãx9y200s41946402s00xs@ 133 


MỤC LỤC 7 


+ TIẾT 7. PHẬT GIÁO LÀ TIẾNG NÓI 
TRUNG THỰC CỦA HÒA BÌNH........................--- 55-55 139 


a. Đức Phật hơn một lần đích thân can thiệp ngăn chặn 
cuộc chiến sắp xảy ra giữa hai vương quốc ................. 144 
b. Tỉnh thần khoan dung, vị tha, cảm thông và từ bi 


của Phật giáo qua giáo lý, qua nền tẳng xây dựng giới 


luật, qua sự thành công thể hiện của vua A-dục......... 146 
1. Cai trị nhân dân bằng chánh pháp........................- 155 
2. Tỉnh thần chí công vô tư của hành chánh ............... 156 
3. Tỉnh thần khoan dung, tự do tín ngưỡng.................. 156 


+ TIẾT 8. NGUYÊN TẮC ĐOÀN KẾT 
VÀ NGUYÊN TẮC NHIẾP CHÚNG ...........................--- 159 
a. Bảy pháp không bị suy giảm 
Của fNÔIGNÚĐ TS KÍNG cosassscgce sa bai 2c ae 040 Gtaang 160 
b. Bảy pháp dứt trừ sự tranh cãi (thất diệt tránh pháp) .... 161 
c. Sáu pháp hòa kính (tinh thần sống lục hòa) ................. 164 


d. Bốn phương thức thâu nhiếp hội chúng 


(Ti HE u2ssesieeauaaáedulauldetlásedtsni14280406104633cs0a⁄4555 173 
Ï, lBi THÍ TẾ Tế) cá s26 caesukist0c600601ái 4u 3uela44218Lxxảng 180 
a, Bổ thí cỗ bố ÌDÍ t.scisscsccisicsicg bon cốc Q Gá He (tong 2á 182 
l¿.Plai hanib: tiptfi Bối tHÍ sussxusseaaauoloeolsilsd se 183 
c. Tám loại bố thí của bậc chân nhân ................... 184 


d. Bố thí chơn chánh trong sự thiếu hụt................. 185 


8 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Đ„:A RE (tINSI0AEGIFL] ssáxseecuutupsisebtlsaddib4toeiksntaeoiltusix 188 
.|L0I: HAI: (ITGIKTIWGÌssssaixsesassksssliodddbedDkdiuausaoa đóa bác 189 
4. Đồng sự (samänärthatä)....................... -- ¿seo 191 


+ TIẾT 9. TỨ DIỆU ĐẾ - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 


ĐỂ GIẢI QUYẾT PHIỀN NÃO........................... 2-2 s©ss2 195 
1. Thánh đế về Khổ - Khổ đế (Dukkha) .......................... 198 
DI Ề0)) s70 /J00/4690210)0 Si PT TU 0 200 
b. Dục hoạn (Sự nguy hiểm của dục) ......................--- 201 
c. Dục xuất yếu (Giải thoát sự ràng buộc của dục)...... 201 
2. Thánh đế về tập - Tập đế (Samudaya) ........................-- 208 
3. Thánh đế về diệt - Diệt đế (nirodha).....................-.--- 2Ìï 
4. Thánh đế về đạo - Đạo đế (Magøa)....................---‹s.- 215 
4.1. Chánh kiến (samma ditthi)...............ccceeee 216 
4.2. Chánh tư duy (samma sankappa)......................-- 216 
4.3. Chánh ngữ (samma vaCA).....................- << xs2 317 
4.4. Chánh nghiệp (samma kammanta)..................... 218 
4.5. Chãnh mang (saintfia äÏÍVAJcsscciasiiibade 218 
4.6. Chánh tinh tấn (samma vayama)......................-- 219 
4.7. Chánh niệm (samma sati)................... .---- -c< «<< << <2 220 
4.8. Chánh định (samma samadlhhi)........................-- .- 221 


+ TIẾT 10. PHẬT GIÁO: MỘT ĐƯỜNG HƯỚNG 
GIÁO DỤC TOÀN DIỆN.........................-5 <5 5 5555 c<scscssesescse 225 
a. Tỉnh thần giáo dục con người xã hội 
Vũ TU TiHRiT GP ĐI WOI av6e4v2xeeackd6166Av S240 as60s6iyvxxEVe 228 


b. Tinh thần giáo dục trách nhiệm cá nhân.................... 228 


MỤC LỤC 9 


c. Tỉnh thần giáo: dục thực LIỂP:.casseieeeiaseedeadeee 232 


d. Tinh thần giáo dục tự tin, tự chủ, 


BC 1 1; KHOITE THỦ set 2áaa6ss6/v60edllsaxád16ax61)42savb 237 
e. Tỉnh thần giáo dục con người toàn diện.................... -- 242 
ø. Tỉnh thần giáo dục thiển định ......................... --:--+:-:+s-+: 243 


+ TIẾT 11. GIÁO LÝ DUYÊN SINH DẪN DẮT 
TOÀN BỘ SINH HOẠT CON NGƯỜI............................-- 249 


+ TIẾT 12. GIÁO PHÁP VÔ NGÃ: 


NỀN TẢNG NHẬN THỨC CHỐNG KỲ THỊ.................. 259 
+ CHƯƠNG III. KẾT LUẬN......................-- - 2 22 ©SsS2 se 267 


+ SÁCH THAM KHẢO........................ 5 < se se ESe£sEeEseeeEseesesee D77 


10 


11 


LỮI §IỮI THIỆU 


X ưa nay không ít người có quan niệm nhầm lẫn 
cho rằng Phật giáo bi quan yếm thế, thoát ly 
cuộc đời, tiêu cực đối với cuộc sống nhân sinh, không thích 
hợp với đà văn minh tiến bộ của nhân loại. Thật ra, đạo 
Phật là đạo tích cực yêu đời. Chỉ riêng việc Thái tử Tất- 
đạt-đa từ bỏ đời sống vương giả quyền uy danh vọng tột 
đỉnh để xuất gia tu hành chứng đạo, rồi hòa mình với quần 
chúng bình dân, trọn đời tận tụy cho sự nghiệp giáo hóa, 
cũng đã đủ để chứng minh cho tỉnh thần vị tha cứu thế 
của đạo Phật. Và hào quang trí huệ giác ngộ của đức Phật 
đã soi sáng cho nền văn minh nhân loại tiến lên không 
ngừng. Những phát minh khoa học ngày càng thành công 
rực rỡ, thì những lời đức Phật thuyết giảng năm xưa lại 
càng trở nên sống động, chứng nghiệm sáng tỏ trong mọi 
hoàn cảnh, khắp mọi lãnh vực sinh hoạt của con người. 


Trần gian như đêm tối, trí thức nhân loại như ngàn 
sao, còn trí huệ giác ngộ của đức Phật chẳng khác nào 
mặt trời mùa xuân buổi sáng. Đức Phật đem trí huệ giác 
ngộ đó để xây dựng cuộc đời với chất liệu từ bi, hỷ xả, vị 
tha, giúp chúng sanh có được đời sống an lạc thăng hoa, 
hiền hòa, sáng sủa. Ngài xuất thân từ con người, do phát 
tâm tu hành mà thành bậc giác ngộ, rồi trở lại giáo hóa độ 
sanh. Tất nhiên hơn ai hết, Ngài thấu rõ thực trạng xã hội 
bất an, kiếp sống nhân sinh lầm than tăm tối bởi những 


12 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


giáo điều mê tín thần linh ích kỷ và những tập tục hủ lậu 
từ lâu đời đè nặng lên kiếp sống con người không lối thoát. 


Để giải phóng thực trạng đau lòng trong kiếp sống nhân 
sinh, đức Phật đã hiến trọn đời mình cho công cuộc hoằng 
pháp giáo hóa, nhằm thức tỉnh thế nhân nhận thức chân 
giá trị khả năng Phật tánh thánh thiện của mình. Ngài 
xác quyết: “Tất cả chúng sanh đều có tình thức. Trong mỗi 
người đều có dòng máu cùng đỏ và dòng nước mắt cùng 
mặn. Mọi người đều có Phật tánh. Ta là một chúng sanh 
đã thành Phật. Chúng sanh là những vị Phật sẽ thành.” 
Rõ ràng đức Phật thuyết minh đặc tánh nhân bản, nhằm 
xây dựng xã hội công bằng bình đẳng, để mọi người đều 
được quyền sống an lành hạnh phúc, từ đó tiến lên cảnh 
giới thánh thiện huy hoàng của bậc thánh nhân. 


Muốn đạt đến hoàn cảnh an lành thanh thoát sáng sủa 
của Phật, Thánh, thì trước hết phải hoàn thành nhân cách. 
Thế nên, giáo lý đạo Phật gồm có Nhân thừa, Thiên thừa, 
Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, thuật ngữ 
Phật học thường gọi là Ngũ thừa. 


Đức Phật giáo hóa khắp cả trời, người và long cung. 
Nhưng trọng tâm vẫn là con người. Do vậy mà Ngài thường 
tại nhân gian thuyết pháp giáo hóa. Ngài giáo hóa khắp 
mọi lãnh vực chánh trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, gia đình, 
cá nhân. Thế nên tỉnh thần tích cực giáo hóa nhân sinh 
và xây dựng xã hội trong giáo lý đạo Phật mang đặc tính 
phổ cập khắp mọi thời, mọi nơi và mọi lãnh vực, đặc biệt 
nhất là chú trọng giáo hóa con người và xây dựng nhân 
sinh hạnh phúc. Con người hiền đức, trí huệ, vị tha thì 
gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới an hòa hạnh phúc tiến 
bộ. Con người là chủ tế của chính mình và là chủ nhân 
ông của cuộc đời. Đức Phật đến với cuộc đời và Ngài cũng 
là con người từ trong cuộc đời khởi đi, phát tâm tu hành 


LỜI GIỚI THIỆU 13 


thành Phật, để rồi trở lại giáo hóa nhân sinh, xây dựng 
cuộc đời an lành hạnh phúc thánh thiện. 


Để thẩm thấu ý nghĩa tích cực tuyệt vời của đạo Phật 
với cuộc đời, mời quý vị định tâm thanh thản đọc quyển Tư 
Tưởng Xã Hội Trong Kinh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy 
của tác giả Thích Nguyên Siêu, với tài hoa trình bày khúc 
chiết, chứng tỏ tác giả đã dày công nghiên cứu và hệ thống 
hóa tạo thành tác phẩm tỉnh hoa hy hữu này. Muốn thấu 
rõ tinh thần tích cực của đạo Phật đối với công trình giáo 
hóa nhân sinh thăng hoa thánh thiện và xây dựng xã hội 
hòa bình hạnh phúc thăng tiến mà thiếu tập sách giá trị 
này là tự đánh mất tư liệu quý giá cần thiết cho việc khai 
triển chánh kiến, tiến lên ba mươi bảy phẩm trợ đạo, để 
bước vào vườn hoa đạo hạnh ngát hương giải thoát. 

Với hảo ý trao cho người thiện căn tăng trưởng chánh 
kiến dồi dào, để hoa lòng ngào ngạt ngát hương giác ngộ, 
tỳ-kheo Quê Mùa tôi có mấy lời phi lộ, giới thiệu tác phẩm 
xuất sắc này đến thiện hữu bốn phương để cùng thưởng 
thức. 


Hoa Ky, Vu Lan Giáp Tuất, 1994 


THÍCH ĐỨC NIỆM 


14 


15 


í húng tôi thực hiện tập tiểu luận này trong thời 
gian tương đối ngắn ngủi và hôm nay được coi 
như đã hoàn thành. 


Sau khi chọn đề tài - một trong 16 đề, chúng tôi đã 
bỏ ra một thời gian sưu tập sách tham khảo. Và như vậy, 
chúng tôi vừa viết, vừa đọc sách để hệ thống tài liệu. Viết 
đến đâu, chúng tôi phải đánh máy đến đó, và làm luôn bản 
sách tham khảo, cũng như phần mục lục và cước chú. Sở 
dĩ có phần hơi vội như vậy là vì từ khi sắp bắt đầu viết cho 
đến khi trình tập tiểu luận này, chỉ còn một thời gian ngắn 
để kịp ngày vía Đức Phật Quán Thế Âm (19/9 Quý Hợi), 
tức là cuối tháng 10/1983, ngày mà tại Tu Viện Quảng 
Hương Già Lam tổ chức Lễ chúc thọ Ôn Già Lam lần thứ 
75, ngày mà toàn thể Ban Giáo sư cũng như học tăng tổ 
chức triển lãm những tác phẩm cổ, cũng như những công 
trình nghiên cứu mới nhất của các thầy Tuệ Sỹ và Lê Mạnh 
Thát - NGÀY TRUYỀN THỐNG CỨNG DƯỜNG PHÁP. 


Qua thời gian triển lãm, chứng tôi đã kính trình Ban 
Giáo sư cũng như Giáo sư bảo trợ và đã được duyệt khán. 
Như vậy, có thể nói tập tiểu luận này là thành quả của một 
thời gian học hỏi mà Quý Ôn cũng như các Ngài đã dày 
công giáo huấn, không quản sự nhọc nhẳn, gian lao trong 
lúc tuổi già sức yếu, cũng như toàn thể Ban Giáo sư đã đầy 
thiện chí dạy dỗ cho chúng con được thành đạt như ngày 
hôm nay. Mặc dù hoàn cảnh hiện tại gặp nhiều khó khăn 
trong lúc học tập, nhưng với khả năng hiện có - tỉnh thần 
sẵn sàng hy sinh, tấm lòng đầy tràn nhiệt huyết của Quý 


16 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Ôn, cũng như của toàn thể Ban Giáo sư nhất mực lo cho 
đàn con cháu, đã vượt qua tất cả mọi trở ngại. Sự thành 
đạt trên bước đường học hỏi của chúng con chính là sự 
thành đạt của một sự thử thách lớn lao mà chúng con phải 
vượt qua. Vì vậy, đối với công ơn trưởng dưỡng của Quý Ôn 
cũng như Quý Thầy đã làm cho chúng con không thể nào 
quên được. 


- Chúng con xin thành tâm đảnh lễ Bổn Sư - Người đã khai 
sinh Giới thân huệ mạng cho con. Từ khi xuất gia, tuổi 
còn thơ ấu, con nhờ Thầy dắt dìu và hướng dẫn trên 
bước đường tu học, cho đến ngày hôm nay, quả là một 
công lao to tác và nhiều ân đức. Thầy là Người chăm 
sóc lo lắng cho con trong quãng đời 10 năm hành điệu, 
là Người trao truyền kinh nghiệm tu hành cho con để 
lấy đó làm nền tảng tiến thân trên lộ trình tu tập. 


- Chúng con xin nhất tâm đảnh lễ Ôn Già Lam, Người đã 
suốt đời hy sinh cho đàn con cháu. Ôn đã thành lập bao 
nhiêu Phật học viện, đã đào tạo bao nhiêu lớp người 
và hướng dẫn bao nhiêu thế hệ bước đi trên con đường 
phục vụ Đạo Pháp và Dân Tộc, Người đã dày công tô 
bồi, xây đắp cho thế hệ chúng con. 


Đau bao nhiêu năm sự học của chúng con bị dừng lại 
- Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức Nha Trang, giờ đây 
Ôn đã đứng ra mỏ lớp học, tạo điều kiện thuận lợi để cho 
chúng con tiếp tục những gì đã dở dang bao năm qua. Ôn 
đã mời các vị Giáo sư để trao truyền những kinh nghiệm 
kiến thức cho chúng con, hầu mong chúng con thành người 
hữu dụng mai sau. 

Nhờ thiện chí và ân đức của Ôn đã tạo nên sinh khí cho 
toàn thể lớp học chúng con. Chúng con được núp dưới bóng 
mát của cây đại thọ mà ngày hai buổi, chúng con cắp sách 


LỜI NÓI ĐẦU 17 


đến lớp học để thể hiện tích cực tỉnh thần “tre tàn măng 
mọc” mà Ôn thường huấn thị chúng con. 


Trước ân đức vô cùng ấy, chúng con xin thành thiết 
đảnh lễ. 


- Chúng con xin nhất tâm đảnh lễ Ôn Từ Đàm - Viện 
trưởng Viện Cao Đẳng Phật Học Hải Đức Nha Trang, 
Người mà chúng con được gần gũi và học hỏi nhiều 
nhất. Ôn dã tích cực trao truyền kinh nghiêm dạy dỗ 
suốt bao nhiêu năm - từ giai đoạn Trung đẳng lên Cao 
đẳng, để chúng con có được ngày hôm nay. Ôn là bậc cố 
vấn tinh thần và chỉ đạo trong nếp sống Thiền môn, là 
mẩu người mẫu mực, quy củ, là kim chỉ nam cho chúng 
con suốt đời noi theo để tu học và thể hiện. Chúng con 
xin thành thiết đảnh lễ. 


- Chúng con xin chân thành tri ân Thượng Tọa Thích Minh 
Châu, Người đã cống hiến đời mình cho sự nghiệp phiên 
dịch Kinh tạng Päli sang Việt ngữ. Nhờ công trình 
phiên dịch của Thượng Tọa, chúng con đã có đủ tài 
liệu để thực hiện tập tiểu luận này. Thượng Tọa cũng 
là người trong Ban Giáo sư mà suốt thời gian dạy dỗ, 
Thượng Tọa đã mang tất cả tỉnh hoa, yếu nghĩa trong 
kinh tạng Päli để trao truyền cho chúng con. Thượng 
Tọa đã mở ra một chân trời mới để chúng con được cái 
nhìn vào kho tàng Giáo lý uyên thâm hơn. Chúng con 
xin thành thiết đảnh lễ. 


- Chúng con xin chân thành tri ân toàn thể Ban Giáo sư: 
Thượng Tọa Huyền Quang, Thượng Tọa Minh Châu, 
Đại Đức Tuệ Sỹ, Thầy Lê Mạnh Thát, Thầy Chơn Thiện, 
Thầy Nguyên Hồng, đã dành nhiều kinh nghiệm cũng 
như thiện cảm trong suốt thời gian giáo dục. Quý Thầy 
đã hết lòng hướng dẫn và khuyến khích tận tình trong 
trách nhiệm. 


18 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


- Chúng tôi xin chân thành tri ân Giáo sư Nguyên Hồng, 
người có trách nhiệm hướng dẫn chúng tôi thực hiện 
tập tiểu luận này. 


- Chúng con xin chân thành tri ân Đại Đức Chơn Thiện, 
người đã đề xuất một số vấn đề căn bản, cũng như đã 
cung cấp một số tài liệu trong khi chúng con viết tập 
tiểu luận này. 


Cuối cùng, chúng tôi cũng xin chân thành tri ân tất cả 
thiện hữu tri thức, cùng toàn thể đàn-na thí chủ, dù trực 
tiếp hay gián tiếp, đã giúp đố và tạo mọi điều kiện thuận 
lợi cho công trình tu học của chúng tôi có kết quả tốt. Đó 
là một công đức lớn lao, chúng tôi xin nhất tâm hồi hướng 
công đức ấy đến cùng khắp mọi loài đều được lợi lạc. 


Thích Nguyên Siêu 


~ 
" 


19 


20 


21 


| rên bước đường hoằng hóa độ sanh, hình bóng 

đức Phật đã hiển hiện khắp cả vùng đất Ân 
đương thời. Những nơi nào cần đến, Ngài đều đến để đem 
sự an lạc chung cho cộng đồng xã hội. Rồi mãi đến hôm 
nay, sau hơn 2ð thế kỷ, bóng dáng từ hòa của đức Phật vẫn 
chưa phai nhòa trong lòng mọi người và những pháp âm 
của Ngài vì lợi ích cho con người, cho chư thiên và cho tất 
cả hãy còn đồng vọng nơi đây. 


Suốt bốn mươi lăm năm, đức Phật bằng mọi phương 
tiện đã giảng dạy những bài pháp đến cho tất cả. Không 
riêng gì về lãnh vực xã hội con người, đức Phật còn thuyết 
pháp trên các cung trời, cho các hàng chư Thiên, Ma, Phạm 
thiên, hoặc đức Phật cũng đã đi xuống long cung thuyết 
giảng giáo lý giác ngộ cho chúng sinh loài rồng được lợi 
ích. Như vậy, với bản hoài độ sinh, vì lòng thương tưởng 
cho đời, đức Phật đã dẫn nhập giáo lý giải thoát của Ngài 
cho con người đến để mà thấy, học để mà hiểu và tu để mà 
chứng, nên hương vị giáo pháp đã đi sâu vào lòng người. 
Giáo pháp ấy là giáo pháp cho con người và vì con người 
nên dù trải qua bao nhiêu thời gian đi nữa, nó vẫn mãi tồn 
tại với con người. 

Giáo lý được đức Phật trình bày hoàn toàn không nhắm 
vào một lãnh vực đơn thuần nào cả, cũng không riêng cho 
một hạng người nào trong xã hội. Nói một cách tổng quát 
là chung cho bảy chúng của đức Phật: tỳ-kheo, tỳ-kheo n1, 
thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di ni, du-bà-tắc, du-bà-d. 


Dù cho những lời dạy của đức Phật là bức thông điệp 
tuyên bố về sự thật muôn đời, nhưng nếu không được đúc 


22 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


kết, tác thành văn bản thì lời dạy ấy cũng sẽ bị mai một. 
Vì vậy, sau khi đức Phật diệt độ khoảng 100 năm thì các vị 
Thánh đệ tử đa văn đã lần lượt mở những đại hội kiết tập 
kinh điển trải qua nhiều triều đại. 


Trong khi kiết tập những giáo nghĩa này, với quan điểm 
không thống nhất nên đã là nguyên nhân, mầm mống cho 
các bộ phái xuất hiện. Thật ra, giáo pháp của đức Phật chỉ 
duy nhất có một vị, ấy là vị giải thoát. Thế nhưng, dưới cái 
nhìn của mỗi người về giáo pháp có khác nhau. Trong khả 
năng của mỗi người chỉ nắm hiểu được một khía cạnh của 
giáo pháp, và từ đó họ khai triển giáo pháp theo lập trường 
không toàn diện của họ. Kết quả đã đưa đến ít nhất là hai 
lập trường lớn: Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Từ dây, 
giáo pháp cũng được phát huy theo hai lập trường này một 
cách rõ rệt. 


Đại Chúng Bộ là những người nghiêng về mặt Bản thể 
luận, khai triển kinh điển đến nơi cùng cực và sau này 
phát triển thành Phật giáo Đại Thừa. Còn Thượng Tọa Bộ 
là những người nghiêng về Hiện tượng luận, thừa truyền 
một cách trung thành giáo nghĩa của đức Phật dạy, và đây 
chính là tiền thân của Phật Giáo Nguyên Thủy. 


Hệ thống kinh điển Phật Giáo Nguyên Thủy được đúc 
kết và tác thành năm bộ, gọi là năm bộ Nikãya, gồm Trường 
bộ kinh, Trung bộ kinh, Tương ưng bộ kinh, Tăng chi bộ 
kinh và Tiểu bộ kinh. Như vậy, nội dung năm bộ Nikãya 
là kho tàng lưu trữ những lời dạy của đức Phật suốt trong 
bốn mươi lăm năm Ngài còn tại thế. Và như vậy, theo tình 
thần của tiểu luận này, người viết cũng chỉ dựa vào một 
phần nhỏ tư tưởng xã hội được chứa đựng trong năm bộ 
Nikãya đã trình bày qua các tiểu mục của đề tài. 


Danh từ xã hội nơi đây được hiểu như là cộng đồng xã 
hội, mang ý nghĩa tổng quát về sự sinh hoạt của đời sống con 


DẪN NHẬP 23 


người, chứ không mang ý nghĩa theo tổ chức các ngành như 
xã hội học, kinh tế học, nhân chủng học... Trong tỉnh thần 
tổng quát về cộng đồng xã hội đó xuyên qua các tiểu mục: 


- Vấn đề một quốc gia hưng thịnh, gồm có những điều 
kiện: bảy yếu tố làm nền tảng và cũng là chất liệu xây 
dựng quốc gia phú cường, một hội đồng nội các phải hội 
đủ 10 pháp để cai trị người dân. Mười pháp này hoàn 
toàn phục vụ tốt bởi dân, cho dân và vì dân, phải có các 
biện pháp hữu hiệu chống nghèo đói và mầm mống gây 
chiến tranh. 


- Vấn đề tương hệ gia đình và xã hội, vấn đề kinh tế gia 
đình (sản xuất chi thu, tích lũy, đầu tư). Đây là sợi dây 
liên hệ mật thiết giữa cá nhân con người và cộng đồng 
xã hội. Từ vai trò cha mẹ đối với con cái cho đến trách 
nhiệm của thầy đối với trò, vợ đối với chồng, bạn bè và 
bà con láng giềng, người chủ đối với nhân công và vị trí 
của tu sĩ đối với cư sĩ. 

- Vấn đề đời sống hiện thực hạnh phúc. Đời sống hạnh 
phúc này được vạch ra cho cả hai: Đời sống hạnh phúc 
của một cư sĩ tại gia và đời sống hạnh phúc của một tu 
sĩ không nhà, ngay nơi hiện tại và tương la1. 


- Vấn đề lứa đôi rất nhân bản và rất cấp tiến về hôn nhân 
và hạnh phúc, nói lên vai trò của một cô dâu khi về nhà 
chồng, những phẩm chất khác nhau của người vợ ở đời 
cũng như vị trí của người vợ vừa là bạn, vừa là người 
tình và vừa là người vợ. Đối với người chồng cũng vậy. 

- Vấn đề tín ngưỡng cũng như thái độ khác nhau của ngoại 
đạo đối với Phật giáo: phi báng, mắng nhiếc, vu khống, 
tán thán... 

- Vấn đề dân chủ, bình đẳng trong giai cấp, màu da, chủng 
tộc và phái tính. Giá trị đích thực của con người là ở 


24 


TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


thái độ sống, lấy hạnh đức, tuệ đức làm tiêu chuẩn giá 
trị. Giữa nam nữ được bình đẳng trong ý nghĩa cùng 
là con người. Thể hiện tỉnh thần bình đẳng không kỳ 
thị qua cách thức tổ chức giáo hội. Thể hiện tinh thần 
dân chủ qua tổ chức Giới luật cũng như qua sự thể hiện 
trong sinh hoạt của đoàn thể Tăng, Ni. 


- Vấn đề hòa bình, tiếng nói trung thực của Phật giáo. 


Đức Phật đã thân hành can thiệp ngăn chặn những 
cuộc chiến sắp xảy ra của các vương quốc. Tỉnh thần 
khoan dung, vì lòng vị tha, từ bi của Phật giáo - lấy 
tình thương xóa bỏ hận thù (qua tỉnh thần giáo lý, qua 
nền tảng xây dựng Giới luật, tiêu biểu qua sự thể hiện 
thành công của vua A-dục). Tĩnh thần xây dựng an lạc, 
hạnh phúc, không giết hại, tôn trọng tuyệt đối sự sống 
của mọi loài. Xây dựng hòa bình cho xã hội, hòa bình 
cho mỗi cá nhân. 


- Vấn đề cơ bản để giải quyết những phiền não rối loạn nơi 


đời sống cá nhân cũng như tập thể. Thể hiện qua tỉnh 
thần giáo lý Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo. 


- Vấn đề Phật giáo chỉ đạo một đường lối giáo dục con 


người toàn diện, thực sự dân chủ, nhân bản và sáng 
tạo. Thái độ giáo dục của đức Phật đối với mọi tầng lớp 
trong tinh thần thực tiễn, thực tại. Tĩnh thần giáo lý 
đã tạo nên ý thức trách nhiệm cá nhân trong tỉnh thần 
tự tri, tự chủ, độc lập không nô lệ. Tỉnh thần giáo dục 
con người xã hội kiến thức chuyên môn, giáo dục nghề 
nghiệp và tự thân con người. Tĩnh thần giáo dục thiền 
định là con đường giáo dục tâm lý tốt, con đường đoạn 
trừ phiền não, và là con đường đi đến sáng tạo. Tĩnh 
thần giới luật, giáo lý nhân quả là căn bản xây dựng 
đạo đức con người. 


DẪN NHẬP 25 


- Vấn đề chỉ đạo tốt toàn bộ sinh hoạt của con người qua 
giáo lý Duyên khởi. Chỉ đạo nhận thức đúng thế giới 
hiện tượng về mọi mặt: xã hội, vật lý, tâm lý, sinh lý... 
cũng như chỉ đạo một sự điều hợp hợp lý trong các 
ngành sinh hoạt xã hội. 


- Vấn đề nhận thức để xây dựng các lý thuyết căn bản 
nhằm chống lại những chủ thuyết kỳ thị - Giáo pháp 
Vô ngã. Một tỉnh thần giáo lý trực tiếp đề xuất một siêu 
chủ thuyết, phá ngã triệt để, siêu khuôn mẫu... 


Tất cả tư tưởng giáo lý được chứa đựng trong các tiểu 
mục trên, thật rạt rào tình thương chân thật và vô cùng 
thiết thực cho một quan niệm sống của xã hội con người. 
Vì vậy, những nội dung xuyên qua các tiểu mục sẽ chứng 
minh cho tất cả mọi người thấy rằng ngoài vấn đề tu tập 
giải thoát, Đạo Phật còn hiện hữu trong từng cá nhân để 
xây dựng một nếp sống lành mạnh, an vui và hạnh phúc. 
Đạo Phật không từ chối một cá nhân nào gọi là hư hỏng 
mà không sách tấn, hay tạo phương tiện để tiến trên lộ 
trình giải thoát. Đạo Phật không từ nan bất cứ một môi 
trường nào hoặc hoàn cảnh nào gọi là khó khăn để lùi bước 
và quên đi vai trò phục vụ nhân sinh của chính mình. Đạo 
Phật mang tỉnh thần chịu đựng thật kiên cố, đó là chiếc 
áo giáp nhẫn nhục để đối đầu với hàng chúng sanh kiên 
cường, như trong kinh Giáo giới Phú-lâu-na đã thể hiện. 


Đạo Phật mang một tỉnh thần chủ hòa và luôn lúc nào 
cũng đem lại sự thanh bình trong sáng cho cộng đồng xã 
hội con người. Đạo Phật cũng tôn trọng tình yêu và hôn 
nhân, vì đây là hạnh phúc gia đình của hàng nam nữ cư 
sĩ mà chúng ta không thể phủ nhận. Đạo Phật còn đề cao 
sinh hoạt văn hóa và giáo dục toàn diện cho con người và 
vì con người, để có một nhân sinh quan tốt ngay trong cuộc 


1 Kinh Giáo giới Phú-lâu-na, MN 145 (Trung bộ kinh). 


26 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


sống hiện tại. Đây chính là những tư tưởng linh hoạt và 
sống động đã đi vào cuộc đời và cũng đã chứng minh sự 
nhầm lẫn của quan điểm cho rằng Đạo Phật là đạo tiêu 
cực, bi quan, là đạo chủ trương con người xa lánh cuộc đời 
để đi tìm những cái gì phù phiếm bên ngoài thế gian này, 
là đạo vứt bỏ chiếc áo vương giả nơi cung cấm chỉ để đổi lấy 
chiếc áo phong sương chốn rừng sâu núi thẳm của những 
bậc đạo sỹ lang thang không gia đình, vô bổ cho xã hội. 


Tất cả những vấn đề được trình bày trong phần dẫn 
nhập là nhằm mục đích giúp chúng ta có một cái nhìn tổng 
quát trước khi đi vào nội dung của tiểu luận này. Và nơi 
đây người viết cũng chỉ trình bày một cách đại cương qua 
các tiểu mục ấy. 


PHƯỨNG II 
NỔI DUNG 


27 


28 


29 


TIẾT I. 
0UAN NIỆM WÈ SỰ HƯNG WŨNG 
0ÚỦn MộT (UÚG GIR 


Phật giáo không xem một quốc gia hưng thịnh hay suy 
vong chỉ do trách nhiệm riêng của người lãnh đạo mà có 
quan hệ chung với mọi người trong nước. Điều kiện tiên 
quyết để xây dựng một quốc gia hưng thịnh, phú cường là 
tất cả mọi người dân cùng chung sức xây dựng, đóng góp 
và tự ý thức trách nhiệm của chính bản thân mình đối với 
quốc gia. 


Tĩnh thần đoàn kết là một sức mạnh thiết thực và kiên 
cố. Chính tinh thần này nói lên tâm tư tình cảm người 
dân của một quốc gia hưng thịnh. Ý chí xây dựng của mỗi 
người dân là một viên gạch trong nền tảng xây dựng quốc 
gia. Nếu ý chí đó vì chung cho mọi người trên tinh thần 
phát triển đi lên thì vận mạng quốc gia ấy cũng theo đó 
mang một sức mạnh vươn lên. Đây chính là sức mạnh của 
tập thể, của một dân tộc tự ý thức được vai trò làm dân 
của một nước. Chữ “dân” ở đây phải được hiểu là tập thể 
những con người cùng sống chung trong một quốc gia, có 
quyền và nghĩa vụ đóng góp khả năng mình về mọi phương 
diện cho quốc gia đó. Giữa hội đồng nội các chính phủ với 
người dân bên ngoài nội các không thể tách rời, chia làm 
hai lãnh vực riêng biệt, vì những người trong nội các chính 
phủ cũng xuất thân từ người dân nhưng vai trò của họ là 
đại diện cho dân để hệ thống hóa một guồng máy cai trị 
chung. Vì vậy, đời sống người dân gắn liền với guồng máy 
chính phủ này, cũng như guồng máy chính phủ không thể 
tách rời xã hội dân chúng mà tồn tại. Nếu hai thành phần 
này biệt lập hay không quan hệ mật thiết với nhau thì đời 


30 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


sống người dân cũng như vận mạng quốc gia sẽ bị hủy diệt. 


Sức mạnh đoàn kết của người dân là sức mạnh nhất 
thể, nói lên ý chí tự tồn tuyệt đối của một dân tộc, là một 
tiềm lực xây dựng đất nước và giữ nước hữu hiệu. 


a. 7 điều kiện để một quốc gia hưng thịnh 


1. Dân chúng hòa hợp 


Phẩm Bạt-kỳ (Vajji) trong Tăng chi bộ kinh, chương 
Bảy pháp,! ghi lại lời Phật: “Này Ananda, ông có nghe 
dân Vajji thường hay tụ họp và tụ họp đông đảo vói nhau 
không”” 


“Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajji thường tụ họp và 
tụ họp đông đảo với nhau.” 


“Này Ananda, khi nào dân Vajji thường hay tụ họp và 
tụ họp đông đảo với nhau, thì này Ananda, dân Vajji sẽ 
được lồn mạnh, không bị suy giảm.” 


Thường tụ họp và tụ họp đông đảo với nhau, đó chính 
là biểu hiện của sự hòa hợp trong dân chúng. 


2. Dân chúng đoàn kết 


Cũng trong phẩm kinh này, đức Phật dạy: “Này Ananda, 
ông có biết là dân Vajji tụ họp trong ý niệm đoàn kết, giải 
tán trong ý niệm đoàn kết và làm việc trong ý niệm đoàn 
kết hay không?” 

“Bạch Thế Tôn, con có nghe rằng dân chúng Vajji tụ 
họp trong ý niệm đoàn kết, giải tán trong ý niệm đoàn kết 
và làm việc trong ý niệm đoàn kết.” 


1 Tham khảo kinh tương đương trong Hán tạng thuộc Tăng nhất A-hàm, Đại Chánh 
Tạng, Tập 2, kinh số 125. 


TIẾT I. QUAN NIỆM VỀ SỰ HƯNG VONG CỦA MỘT QUỐC GIA 31 


“Này Ananda, khi nào dân VaJJ tụ họp trong ý niệm 
đoàn kết, giải tán trong ý niệm đoàn kết và làm việc trong 
ý niệm đoàn kết, thì này Ananda, dân Vajji sẽ được lón 
mạnh, không bị suy giảm.” 


3. Pháp luật công minh và giữ theo truyền thống 
dân tộc 
Và đức Phật hỏi tiếp: “Này Ananda, ông có nghe dân 
Va1 không ban hành những luật lệ không đáng ban hành, 
không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng 
với truyền thống dân Vajji như đã ban hành từ thời xưa 
hay không?” 


“Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajji không ban hành 
những luật lệ không đáng ban hành, không hủy bỏ những 
luật lệ đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của 
dân Vajji thuở xưa.” 


“Này Ananda, kh1 nào dân VaJJI không ban hành những 
luật lệ không đáng ban hành, không hủy bỏ những luật lệ 
đã được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân 
Vajj như đã ban hành từ thời xưa, thì này Ananda, dân 
Vajji sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm.” 


4. Dân chúng sống đạo đức, biết kính trọng bề 

trên 

“Này Ananda, ông có nghe dân VaJJI tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Trưởng lão Vajji và 
nghe theo lời dạy của những vị này hay không?” 

“Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajji tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc Trưởng lão Vajji và 
nghe theo lời dạy của những vị này.” 


32 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


“Này Ananda, kh1 nào dân VaJJ1 tôn sùng và kính trọng, 
đảnh lễ, cúng dường các bậc Trưởng lão VaJJI và nghe theo 
lời dạy của những vị này, thì dân VaJJI sẽ được cường thịnh, 
không bị suy giảm.” 


5. Xã hội an ninh 


“Này Ananda, ông có nghe dân VajJi không có bắt cóc và 
cũng không cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajji phải 
sống với mình hay không?” 


“Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajji không bắt cóc và 
cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajji phải sống với 
mình.” 

“Này Ananda, khi nào dân Vajji không có bắt cóc và 
cưỡng ép những phụ nữ và thiếu nữ Vajji phải sống với 
mình, thì này Ananda, dân VaJJI sẽ được lớn mạnh, không 
bị suy giảm.” 


6. Có tín ngưỡng và tôn trọng truyền thống tín 
ngưỡng 


“Này Ananda, ông có nghe dân VajJI tôn sùng, kính 
trọng, đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vajji ở tỉnh 
thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã có 
từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp hay không?” 

“Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajji tôn sùng, kính 
trọng, đánh lễ, cúng dường các tự miếu của VaJji ở tỉnh 
thành và ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã có 
từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp.” 

“Này Ananda, khi nào dân Va]J tôn sùng, kính trọng, 
đảnh lễ, cúng dường các tự miếu của Vajji ở tỉnh thành và 
ngoài tỉnh thành, không bỏ phế các cúng lễ đã có từ trước, 
đã làm từ trước đúng với quy pháp, thì này Ananda, dân 
Vajji sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm.” 


TIẾT I. QUAN NIỆM VỀ SỰ HƯNG VONG CỦA MỘT QUỐC GIA 33 


7. Kính trọng và ủng hộ các Thánh tăng 


“Này Ananda, ông có nghe dân Vajji bảo hộ, che chở, 
ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajji, khiến các vị 
A-la-hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán 
đã đến sống được an lạc hay không?” 


“Bạch Thế Tôn, con có nghe dân Vajji bảo hộ, che chở, 
ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại VajjI, khiến các vị 
A-la-hán đã đến sống an lạc.” 


“Này Ananda, khi nào dân Vajji bảo hộ, che chỏ, ủng hộ 
đúng pháp các vị A-la-hán ở tại Vajji, khiến các vị A-la- 
hán chưa đến sẽ đến trong xứ, và những vị A-la-hán đã 
đến được sống an lạc, thì này Änanda, dân Vajji sẽ được lón 
mạnh, không bị suy giảm. ”" 


Bảy điều kiện để hưng thịnh cho một quốc gia này, 
không có tỉnh thần nào nằm ngoài cộng đồng xã hội con 
người, hay nhằm bảo vệ tư trào chủ nghĩa cá nhân, mà tất 
cả đều cho dân, vì dân, từ thượng tầng cơ sở đến hạ tầng 
cơ sở. Những yếu tố này là những yếu tố được phát xuất 
tận đáy lòng người dân một cách chân thành và mãnh liệt. 
Những yếu tố này vô điều kiện và hoàn toàn mang tỉnh 
thần tự nguyện, trong vai trò ý thức bổn phận. Người ta 
thường nói “ý dân là ý trời”, đây là chủ đích và nền tảng 
then chốt của một quốc gia. Dân có bình ổn thì đất nước 
mới an vui và thịnh trị. Vì vậy, điều kiện hòa hợp trong 
dân chúng là điều kiện hòa thuận trên bình diện tâm lý, 
mà cũng là yếu tố đặc sắc trong tư cách một con người. 
Tĩnh thần hòa hợp là tỉnh thần không tranh cãi, kiện tụng, 
không tranh giành trong điều kiện tư lợi và bất phân chia 
trong ý niệm tự tồn. Và chính sự hòa hợp này là nguyên 
tắc tự trọng ý kiến cá nhân để đưa đến lợi ích chung cho 
xã hội. 


! Tăng chỉ bộ kinh, Chương Bảy pháp, phẩm Vajji số 3, kinh Vassakãra số 20. 


34 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Nơi đây, dân VaJJ đã hăng say, tự ý thức hội họp và hội 
họp một cách thật đông đảo. Chính điều này đã cho thấy 
người dân Va]ji ý thức được trách nhiệm của mình đối với 
quốc gia, xã hội. Vì tinh thần hội họp là tỉnh thần dân chủ 
tích cực. Ý nghĩa hội họp là ý nghĩa thảo luận và tôn trọng 
ý kiến của mọi người. Và chính trong những cuộc hội họp 
này là nơi phát sinh ra những tư tưởng lành mạnh, ý kiến 
trong sáng. Cái nhìn của một người làm sao bằng cái nhìn 
của nhiều người, và ý kiến cá nhân thường không chính 
xác bằng ý kiến đa số. Vì vậy, sự hội họp và hội họp đông 
đảo là điều kiện của một sức mạnh chung mà ai cũng tự ý 
thức vai trò bản thân mình không khác vai trò của quảng 
đại quần chúng, trong ý niệm hòa hợp. Và chính ý niệm 
hòa hợp này là sợi dây thắt chặt tình người trở về một mối 
và cùng một mục đích, 


Đoàn kết là một sức mạnh có tổ chức và trật tự. Chính 
sự đoàn kết này là hình ảnh kiêu hùng của một dân tộc 
mà nơi đây, tự thân dân tộc VajJji đã không thiếu. Như 
vậy chứng tỏ một quốc gia đã có truyền thông dân tộc bất 
khuất. Sự hội họp trong ý niệm đoàn kết, làm việc trong 
ý niệm đoàn kết, và giải tán cũng trong ý niệm đoàn kết, 
chứng tỏ người dân Vajji hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau 
trong ý thức dân chủ quốc gia. Giữa guồng máy nội các và 
thực tế đời sống người dân có sự tương quan mật thiết và 
cảm thông trong ý nghĩa sinh tồn. Như vậy, phải chăng vì 
vận mạng của dân tộc và sự hưng vong của quốc gia mà 
dân Vajji không rời tình đoàn kết để giữ vững giềng mối 
truyền thống cha ông. Họ có niềm tin vững chắc vào bản 
thân và chính niềm tin này đã đúc kết nên niềm tin vào 
tất cả. Và chính điều kiện này là bức tường thành kiên cố, 
thách thức những ai có mộng xâm lăng phải chùn bước. 


Pháp luật là giềng mối, là kỷ cương của một dân tộc. 
Pháp luật công minh là nói lên tự tính người dân quốc gia 


TIẾT I. QUAN NIỆM VỀ SỰ HƯNG VONG CỦA MỘT QUỐC GIA 35 


đó thanh liêm và trung trực. Chính từ sự công minh này 
mà pháp luật dân Vajji tôn trọng tỉnh thần truyền thống. 
Họ chỉ ban hành những điều cần thiết và thiết thực cho 
đời sống người dân. Họ không ban hành những luật lệ đi 
ngược lại lợi ích chung và không phù hợp với truyền thống 
xa xưa. Người dân VaJji đã nhận định được tầm quan trọng 
của pháp luật là nền tảng một quốc gia. Đời sống người 
dân trong tình trạng phi pháp luật tức là hình thái của 
một xã hội hỗn loạn. Vì pháp luật là thể chế của một nước 
mà thể chế ấy nếu bị xem nhẹ, có thể tùy tiện ban hành 
và thu hồi sẽ chứng tỏ tinh thần quốc gia đó không có một 
hướng đi đích thực nhân bản. Vai trò của pháp luật là giữ 
vững an ninh và xây dựng một nếp sống trật tự cho mọi 
thành phần trong xã hội. 


Điều kiện thứ tư cho một quốc gia hưng thịnh được 
trình bày ở trên chính là nền tảng cho một lối sống lành 
mạnh. Đạo đức là môi trường xây dựng con người theo 
chiều hướng đi lên và cuối cùng hoàn thành nhân cách 
thực tiễn trong cuộc đời. Con người có đạo đức là con người 
có nhân vị. Vì đạo đức là yếu tố đánh giá trình độ sống 
của một cộng đồng xã hội. Một quốc gia phi đạo đức tức 
quốc gia hỗn loạn và là mầm mống diệt vong. Bởi vậy, 
người lãnh đạo quốc gia cần phải có yếu tố đạo đức để làm 
nguyên tắc giữ vững vận mạng dân tộc. Tĩnh thần đạo đức 
là tỉnh thần hòa bình xoa dịu tâm lý con người không thù 
hận. Chính tự thân đạo đức nói lên vai trò trách nhiệm của 
con người trong mối tương quan sống giữa người và người. 
Trách nhiệm ấy là sự tôn trọng, giá trị nhân phẩm và biết 
kính nhường chung trong thân phận con người. Tỉnh thần 
đạo đức và ý niệm kính nhường này đã đưa dân tộc VaJJ1 
đến chỗ hưng thịnh trên tiến trình của sự sống là một quá 
trình kinh nghiệm, người dân Vajji tôn trọng, vâng lời bậc 
trưởng thượng, kỳ lão, đó chính là họ đã tôn trọng một quá 


36 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


trình kinh nghiệm sống. Hình ảnh của những bậc bô lão 
là hình ảnh của một xã hội thanh bình và có một sức sống 
lâu dài. Vì vậy, lời khuyên của họ là lời khuyên của những 
con người từng trải, thái độ của họ nhìn cuộc đời là thái độ 
kinh nghiệm và cẩn trọng. Họ là tầng lớp người đại diện 
nói lên một sức sống rạt rào cho con người, là biểu tượng 
hùng hậu cho một thời phấn đấu. 


Xã hội an ninh là xã hội công bằng trên ý nghĩa luật 
pháp. Mọi người dân đều tôn trọng lẫn nhau, không hà 
hiếp, bắt bớ hay cướp đoạt giữa người và người. Điểm đặc 
biệt trong điều kiện hưng thịnh này là phái yếu, tức những 
thiếu nữ, đời sống của họ được tôn trọng hữu hiệu. Họ tự 
do trong chính thân phận của họ. Chứng tỏ tỉnh thần dân 
tộc VaJjji đối với thái độ sống và cách thức cư xử có cương 
lĩnh. Họ không vì lợi ích cá nhân trong niềm vui tư dục mà 
xóa mờ nền tảng luân lý. 


Ngoài ð điều kiện trên, để duy trì một quốc gia hưng 
thịnh, người dân Va]ji còn có một nếp sống tín ngưỡng 
tôn giáo truyền thống lâu đời. Đó là yếu tố chủ động cho 
lãnh vực tâm linh. Trong thân phận con người đối diện với 
thiên nhiên, họ cảm thấy khiếp sợ và lạc lõng trước vẻ uy 
nghiêm của đất trời. Vì vậy, tôn giáo là tiềm lực giữ vững 
tâm hồn, là nếp sống tinh thần trong sáng. Tôn giáo là nơi 
họ gởi gắm niềm tin, là địa hạt để gieo trồng phước đức, 
mà nơi đây dân Vajji đã có một niềm tin kính cẩn, lâu xa. 
Chính niềm tin này đã rèn luyện họ trở thành những con 
người đạo đức, biết kính lễ. Họ ý thức được bổn phận của 
một tín đồ, cúng dường, đảnh lễ các tự miếu. Nếp sống thờ 
phượng tôn giáo này là điều kiện tạo dựng sự an lành cho 
tâm hồn. Họ có chỗ nương dựa và tự tồn. Nếu chỉ dựa vào 
đời sống vật chất, họ sẽ không cảm thấy an vui, bình thản 
khi đối diện với lý tưởng của chính mình. 


TIẾT I. QUAN NIỆM VỀ SỰ HƯNG VONG CỦA MỘT QUỐC GIA 37 


Cuối cùng, một điều kiện thánh thiện được xây dựng, 
đó là các bậc chân tu, các vị A-la-hán được che chở, ủng 
hộ. Đây là điều kiện cuối cùng để hình thành một quốc 
gia hưng thịnh. Các bậc hiền đức là những bông hoa của 
đất nước, tất cả tỉnh hoa của dân tộc được hàm tàng trong 
các vị hiền đức này. Vì vậy, dân tộc nào có nhiều bậc hiền 
tài kỳ đức, dân tộc đó sẽ giàu phước báu và tuổi thọ sẽ lâu 
dài. Chứng tỏ điều kiện này, quốc gia Vajji là một dãy địa 
linh nên đã sản sanh ra nhiều nhân kiệt. Trong điều kiện 
này, tinh thần tôn giáo đã ăn sâu vào lòng dân tộc Va]ji 
và sự đảnh lễ cúng dường là việc làm đương nhiên của họ. 
Họ biết tôn thờ những bậc Thánh tăng, họ biết tôn trọng 
những bậc chân tu khả kính. Đây chính là thái độ về mặt 
tôn giáo đã hiện hữu trong xã hội VaJji thời bấy giờ. 

Tóm lại, 7 điều kiện để một quốc gia hưng thịnh được 
đức Phật chỉ dạy trong kinh Tăng Chi Bộ là những điều 
kiện vô cùng thiết thực và hữu ích cho dân, vì dân và của 
dân. Qua 7 điều kiện trên, chúng ta thấy không có một 
điều kiện nào nằm ngoài sự sinh hoạt của cộng đồng dân 
chúng. Mỗi điều kiện là một bức tường thành kiên cố để 
dựng nước và giữ nước. 


Một quốc gia cách đây hơn 25 thế kỷ mà đã hội đủ 7 
điều kiện vững chắc này, tưởng chừng cũng rất hiếm thấy 
trong thế hệ hôm nay, khắp trên thế giới có quốc gia nào 
hội đủ? Và như vậy, tư tưởng xã hội thời bấy giờ được ghi 
nhận trong kinh điển Phật giáo, chúng ta thấy là một hệ 
thống tư tưởng cấp tiến, khoa học. Người dân trong một 
nước biết tạo những điều kiện để tự giữ gìn bờ cõi và xây 
dựng trình độ dân trí cao. Họ có nguyên tắc, hệ thống hóa 
từ bản thân đến gia đình và thể nhập vào xã hội. Sự đoàn 
kết của bản thân tức là sức mạnh của xã hội. Sự đoàn kết 
của gia đình tức là sự đoàn kết của quảng đại quần chúng. 
Một tâm hồn có bình an thì tâm hồn ấy mới tạo dựng được 


38 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


hạnh phúc cho gia đình, mà gia đình có hạnh phúc thì xã 
hội mới thanh bình. Vì trên nguyên tắc sống, tự bản thân 
con người không thể tách rời xã hội. Nói đến con người là 
nói đến xã hội mà lãnh vực xã hội là một phạm vi rộng lớn 
bao hàm mọi sinh hoạt con người. Vì vậy, sự đánh giá cá 
nhân tức là sự đánh giá tập thể. Điều kiện an lành của cá 
nhân chính là điều kiện hưng thịnh cho toàn xã hội, quốc 
gia. 

Ngoài ra, đức Phật còn có những kế hoạch nhuần 
nhuyễn để bảo tôn và trang bị cho những chiến lũy thành 
trì nơi biên địa, vì đây chính là cơ sở để giữ vững an ninh 
cho một quốc gia. Đức Phật thiết định những yếu tố để 
trang bị mà dù cho thế lực của quân địch bên ngoài có 
tấn công mạnh đi nữa vẫn không thể làm lay chuyển bên 
trong thành. Đây là những điều kiện mà trong tư cách một 
vị tướng thủ thành không thể thiếu sót. Và chính chiến 
thuật thành trì nơi biên giới là bước truy cản đầu tiên đối 
với quân địch. Những kế hoạch trang bị ấy gồm những 
điểm như sau: 


b. Bảy phương pháp trang bị và bốn loại lương thực 
cho một thành trì nơi biên địa được kiên cố 

- Trang bị thành trì 
1. Trung tâm điểm của thành 

“Ở đây này các tỳ-kheo, trong thành trì biên địa của vua 
có một cột trụ (esikä) đâm sâu vào đất (gambhiranema), 
khéo đào sâu, không bị dao động, không bị lay chuyển. 
Với trang bị thành trì thứ nhất này là thành trì biên địa 
của vua được khéo trang bị, để bảo vệ những người ở trong 
thành và để chống cự những người bên ngoài. ”" 


1 Tăng chỉ bộ kinh, Phẩm Bảy Pháp, tiểu mục Thành trì số 63. 


TIẾT I. QUAN NIỆM VỀ SỰ HƯNG VONG CỦA MỘT QUỐC GIA 39 


2. Có thông hào bao bọc 


“Lại nữa, này các tỳ-kheo, trong thành trì biên địa của 
vua có đường thông hào (parikha) sâu và rộng. Với trang 
bị thành trì thứ hai này là thành trì biên địa của vua được 
khéo trang bị để bảo vệ những người ở trong thành và để 
chống cự những người bên ngoài.” 


3. Con đường liên lạc 


“Lại nữa, này các t-kheo, trong thành trì biên địa của 
vua, có một con đường chạy vòng quanh (ampariyayapatho) 
vừa cao vừa rộng. Với trang bị thành trì thứ ba này của 
một thành trì... chống cự những người bên ngoài.” 


4. Vũ khí chống quân địch 


“Lại nữa, này các tỳ-kheo, trong thành trì biên địa của 
vua, có nhiều vũ khí được cất chứa như salãmam (cung 
tên?) và Jevaniyam (cây lao?). Với trang bị thành trì thứ tư 
này là thành trì biên địa của vua... chống cự những người 
bên ngoài.” 


ð. Các loại binh chủng 


“Lại nữa, này các tỳ-kheo, trong thành trì biên địa của 
vua, có nhiều quân đội đồn trú, ví như những người cưỡi 
voi, những người cưõi ngựa, những người cưỡi xe, những 
người cầm cung, những người cầm cờ (celakã) các sỹ quan 
lo chỗ ở (calakä), các quân lính lo vận chuyển lương thực, 
những người con vua dõng mãnh (uggã rãJaputtä), những 
quân xung kích (pakkhandino), đội vo1 lớn (mahanaga), các 
dũng sỹ (sura), các bình sỹ mặc áo giáp (cammayodh1mo), 
những người con của các nô tì. Với trang bị thành trì thứ 
năm này là thành trì biên địa của vua... chống cự những 
người ở bên ngoài.” 


40 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


6. Người thủ thành dõng kiện trí tuệ 


“Lại nữa, này các tỳ-kheo, trong thành trì biên địa của 
vua có người giữ cửa thành là người hiền trí (pandito), 
thông minh (vyatta), có trí (medhavi), ngăn chận những 
người lạ mặt, cho vào những người quen biết. Với sự trang 
bị thành trì thứ sáu này... chống cự những người bên 
ngoài. ” 


7. Bức thành kiên cố 


“Lại nữa, này các tỳ-kheo, trong thành trì biên địa của 
vua, có bức thành vừa cao, vừa rộng, ngoài mặt có trát vôi 
hồ. Với sự trang bị thứ bảy này... chống cự những người 
bên ngoài. 

“Với bảy loại trang bị thành trì này, được xem là khéo 
trang bị. 


“Thế nào là bốn loại đồ ăn có được không khó khăn, có 
được không mệt nhọc, có được không phí sức?” 


- 4 loại lương thực 


1. Tích trữ nhiên liệu 

“Ở đây, này các tỳ-kheo, trong thành trì biên địa của 
vua có nhiều cỏ, củi, nước được tích trữ, để những người 
trong thành được an vui, khỏi sự lo ngại (apritassäay), được 
lạc thú và để chống cự những người bên ngoài.” 


2. Tích trữ lương thực 


“bại nữa, này các tỳ-kheo, trong thành trì biên địa 
của vua có cất chứa nhiều lúa và lúa mì (sãliyavakam) để 
những người ở trong thành được an vui, khỏi sự lo nghị, 
được lạc thú và để chống cự những người bên ngoài.” 


TIẾT I. QUAN NIỆM VỀ SỰ HƯNG VONG CỦA MỘT QUỐC GIA 41 


3. Tích trữ đậu, ngũ cốc 


“Lại nữa, này các t}-kheo, trong thành trì biên địa của 
vua có cất chứa nhiều mè, đậu, các loại giả đậu và ngũ 
cốc (tilamugga mãsã parannam), để những người ỏ trong 
thành được an vui, khỏi sự lo ngại, được lạc thú và để 
chống cự những người bên ngoài.” 


4. Tích trữ thuốc men 


“Lại nữa, này các tỳ-kheo, trong thành trì biên địa của 
vua, có cất chứa nhiều dược phẩm, ví như thục tô, sanh tô, 
dầu, mật, đường, bánh, muối (sappl, navaniatam, telàm, 
medhu, phãnïtam, lonam), để những người trong thành 
được sống an vui, khỏi sự lo ngại được lạc thú và để chống 
cự những người bên ngoài. ” 


Trong thời đức Phật còn tại thế, cũng như xã hội hôm 
nay, có những vị lãnh đạo quốc gia đã áp dụng chính sách 
hà khắc, bóc lột, bất công, đàn áp đã đưa con người đến cảnh 
tù đày, dã man. Trong cái nhìn của một vị Giác ngộ, đức 
Phật không thể chấp nhận những hình ảnh đau khổ của 
con người đối xử với con người như vậy. Đức Phật đã trình 
bày quan điểm của Ngài trong kinh Dhammapadattha 
kathã về một chế độ có phương pháp cai trị đạo đức nhân 
bản. 

Đức Phật dẫn chứng cụ thể, trong tư cách một quốc gia 
có thể đưa đến cảnh suy đổi, thối nát và diệt vong, nếu 
người lãnh đạo quốc gia ấy tham nhũng, vô nhân đạo, hà 
khắc và bất công. 


Bởi vậy, muốn hình thành một quốc gia lương thiện, 
đời sống người dân được an lành, no cơm ấm áo, điều tiên 
quyết là phải xây dựng một nền cai trị tốt, một thể chế dân 
chủ lành mạnh, một hội đồng nội các trong sáng, do dân, vì 
dân và của dân. Để xây dựng những yếu tố này, đức Phật 


42 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


đã thuyết giảng về mười trách nhiệm của một vị vua (thập 
vương pháp). Mười trách nhiệm ấy như sau: 


c. Mười pháp của một nội các (chính phủ) tốt 


của dân, do dân và vì dân 


1. Vua độ lượng, bác ái, bố thí 


Tĩnh thần bao dung là điều phải có nơi một lãnh tụ quốc 
gia. Vua phải biết thương yêu đùm bọc người dân và xem 
người dân như con đẻ của chính mình. Có như vậy, tình 
vua tôi mới thắm thiết và chính điều này là sợi dây thắt 
chặt tình đoàn kết trong tỉnh thần quốc gia. Vì rằng, vua 
được làm vua tức là làm vua với dân chúng, nếu giữa vua 
và dân chúng không quan hệ với nhau thì không thể gọi 
là một quốc gia. Vì vậy, trong tư cách một vị lãnh đạo hội 
đồng nội các cần phải biết hy sinh tư hữu cá nhân, không 
khát ái và tham lam tiền của cho riêng mình, không xây 
dựng sự nghiệp cá nhân mà phải có lòng bố thí, phân phát 
của cải cho dân chúng. 


2. Giữ giới: có đạo đức cao, không sát sanh, trộm 
cắp, tà dâm, nối dối, uống rượu 


Những nguyên tắc trên là yếu tố xây dựng hệ thống 
lãnh đạo của một quốc gia được toàn vẹn. Đây cũng là 
cương lĩnh của một vị lãnh đạo cần phải có, để làm gương 
cho dân chúng và tự thánh thiện hóa ngay bản thân mình. 


3. Hy sinh tất cả vì lợi ích của toàn dân 


Trong tỉnh thần phục vụ chung, vì sự tổn vong của một 
dân tộc, nhà vua phải biết hy sinh, từ bỏ mọi tiện nghi 
cá nhân, tên tuổi và danh tiếng, kể cả sự sống của chính 
mình, vì mưu cầu lợi ích cho quảng đại quần chúng. 


TIẾT I. QUAN NIỆM VỀ SỰ HƯNG VONG CỦA MỘT QUỐC GIA 43 


4. Đức tính thẳng thắn, thành thật và liêm khiết 


Thái độ thành thật và liêm khiết là hình ảnh trong 
sạch của cấp lãnh đạo quốc gia. Có liêm khiết mới nói lên 
tỉnh thần vô tư và thẳng thắn của vai trò người phục vụ 
cho dân và vì dân. 


5. Lòng hiền từ, hòa ái 

Đây chính là hình thái của tình thương, lòng bác ái 
nhân vị là chất liệu nuôi sống và bảo trì tình đoàn kết giữa 
vua và dân. Có thương yêu tôn kính mới nói lên tỉnh thần 
xây dựng và duy trì mạch sống giữa những quan hệ trong 
lãnh vực vua tôi. 


6. Khổ hạnh trong nếp sống 

Phải có tỉnh thần biết đủ và hy sinh tình cảm của 
chính mình, không riêng tư trong nếp sống vương giả. Nếu 
không khép mình vào nếp sống khuôn khổ, thì đó chính là 
điều kiện sa đọa của vua chúa. Vì trong môi trường này, 
phương tiện vật chất thừa thãi sẽ dẫn đến hậu quả phóng 
túng thân tâm. Vì vậy, khổ hạnh là phương pháp khắc kỷ 
để bảo vệ nhân cách của chính mình. 


7. Không sân hận thù hiểm 


Đây là thái độ của những người mang tâm hồn biết suy 
tư và tha thứ. Tự tạo hạnh phúc, bình an cho chính mình 
và cho mọi người. Một tâm hồn sân hận và thù hiềm là 
một tâm hồn tối tăm, tàn tật, không phải tâm hồn của bậc 
vua chúa hay người thay thế toàn dân, phục vụ cho dân. 
Vì vậy, vua phải có một tâm hồn trong sáng để nhận định 
vấn đề quốc gia chuẩn xác. 


44 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


8. Bất hại: không giết người, phải tạo lập hòa bình, 
chối bỏ chiến tranh và tỉnh thần bạo động 


Tôn trọng sự sống là đức hiếu sinh và bình đẳng trên ý 
nghĩa sống. Thể hiện tinh thần bất bạo động và đề cao hòa 
bình là trách nhiệm của vua và triều đình nội các. Một nội 
các không có tinh thần hiếu hòa mà thích gây chiến, thì 
chính tự thân của quốc gia này sẽ đưa dân đen vào vòng 
lửa đỏ. Vì vậy, tạo lập một đời sống an lành hạnh phúc 
trong cương thổ quốc gia chính là bổn phận của người có 
trách nhiệm trực tiếp đối với đời sống của người dân. 


9. Nhẫn nhục mọi khó khăn, bị chỉ trích vấn 
bình tĩnh 


Nhẫn nhục là điều kiện để đưa đến sự thành công. 
Trong tư cách người lãnh đạo không thể nóng nảy và nông 
nổi, phải bình tĩnh trước những sự chỉ trích, vì đây là chất 
liệu tôi luyện trên bước đường kinh nghiệm để đưa đến 
một kết quả tốt trong chí hướng lãnh đạo dân chúng. 


10. Không chống lại ý muốn của dân, thuận theo 

ý dân 

Dân là nội dung của một quốc gia, như vậy ý muốn của 
dân tức là ý muốn của quốc gia, mà thực tế tự bản thân 
của cấp lãnh đạo cũng chỉ là mang ý nghĩa của một người 
dân không khác. Họ không thể tách rời cộng đồng dân tộc, 
để gọi là kẻ đóng vai trò lãnh đạo. Vì vậy, thuận theo ý của 
dân là thuận theo ý của mình. 


Đa số con người quan niệm rằng, đạo Phật chỉ nghiêng 
về những lãnh vực triết lý cao siêu mà không đi vào thực 
tế cuộc đời, không quan tâm đến kinh tế, xã hội và sự sống 
của người dân toàn diện. Đây có phải là cái nhìn chính xác 
về đạo Phật? Thật ra, Đức Phật rất quan tâm lo lắng đến 


TIẾT I. QUAN NIỆM VỀ SỰ HƯNG VONG CỦA MỘT QUỐC GIA 45 


đời sống hạnh phúc cá nhân cũng như tập thể con người. 
Ngài suy tư về đời sống con người không thể tìm đâu ra một 
hạnh phúc chân chánh nếu đời sống đó không lành mạnh 
và trong sáng, được xây dựng trên nền tảng chỉ đạo tỉnh 
thần đạo đức. Dẫu biết rằng một đời sống như vậy rất khó 
tìm thấy trong những điều kiện sống của xã hội vật chất. 


Đạo Phật không phục vụ về phương diện vật chất và 
cho vật chất là mục đích chính, mà chỉ xem nó là một 
phương tiện để tiến đến mục đích tối hậu. Vì vậy, trong 
cuộc sống hằng ngày của con người, đạo Phật đã chấp 
nhận trên phương diện tương đối một số yếu tố vật chất 
cần thiết để phục vụ và duy trì trên lãnh vực tu hành và 
chứng đắc. Đức Phật không cho rằng đời sống con người 
là một đời sống tách rời khỏi lãnh vực xã hội, kinh tế, mà 
Ngài có cái nhìn tổng quát về sự liên hệ chặt chẽ với nhau. 
Về mọi mặt, văn hóa, chính trị, xã hội, kinh tế... Những lời 
thuyết giảng của đức Phật đã đi sâu vào vấn đề an ninh 
của một xã hội, vấn đề cải thiện một đời sống lành mạnh 
của người dân, vấn đề đào tạo cho con người có một nghề 
nghiệp sống lương thiện để khỏi sinh trộm cắp, giết chóc, 
chiến tranh thảm hại. Về mặt xã hội này, trong kinh đức 
Phật đã cho rằng, sự nghèo đói là đầu mối để phát sinh sự 
tàn ác, chém giết và trộm cắp, bạo hành thù nghịch và dã 
man. Có những vương quốc được ghi lại trong kinh, nhà 
vua đã dùng biện pháp hình phạt để cai trị, nhưng cuối 
cùng hình phạt chém giết, tra khảo đã không hiệu quả mà 
còn khiến người dân trở thành chống đối, thù hiểm hơn 
nữa. Điều này đức Phật đã thuyết giảng như sau: 


(...) “Này các tỳ-kheo, rồi vua Quán đánh sát-đế“"lợi cho 
mời họp các vị đại thần, cận thần, tài chánh quan, các cận 
vệ, các thủ môn quan... hỏi về thánh vương chánh pháp. 
Và những vị này được hỏi, đã trả lời về thánh vương chánh 
pháp. Khi nghe nói xong, vị vua có sắp đặt sự hộ trì, ngăn 


46 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


chặn, che chỏ, nhưng không cho người nghèo tiền của. Và 
vì vậy nghèo đói lan rộng. Vì nghèo đói lan rộng, một người 
đã lấy vật không cho của những người khác và hành động 
ấy được gọi là ăn trộm. Các người bắt nó và dẫn đến trước 
vua Quán đánh sát-đế“lợi và tâu vua: “Tâu Đại vương, 
người này lấy vật không cho của những người khác, hành 
động này gọi là ăn trộm...” 


“Này ngươi, có phải ngươi lấy vật không cho của những 
người khác? Hành động này được gọi là ăn trộm ”” 


“Tâu Đại vương, sự thật có vậy. ” 
“Sao lại làm vậy?” 
“Tâu Đại vương, con không có gì để sống.” 


“Này các tỳ-kheo, vua Quán đảnh sát-đế-lợi cho người 
ấy tiền của và nói: Này ngươi, với tiền của này ngươi hãy 
tự nuôi dưỡng, nuôi dưỡng cha mẹ, nuôi dưỡng vợ con, tiến 
hành các công việc, thực hiện sự cúng dường, với công đức 
tối thượng cho các vị sa-môn mà kết quả là hưỏng thọ hiện 
tại và thiên giới trong tương lai...” 


Một người ăn trộm, một người được vua cho tiền, hai 
người ăn trộm và hai người được vua cho tiền, người dân 
thấy vậy, họ tự nghĩ mình nên đi ăn trộm để được vua cho 
tiền, và như vậy nạn ăn trộm lan tràn trong xã hội. Nhưng 
một sự kiện chỉ được giới hạn trong một phạm vi nào đó. 
Nếu thái quá, biện pháp sẽ được đặt ra, và kết quả, nhà 
vua đã suy nghĩ: 


“Nếu ai lấy vật không cho của người khác tức là ăn 
trộm mà ta cho nó tiền của, thời lấy vật không cho như vậy 
tăng trưởng. Nay ta phải ngăn chặn triệt để người ấy, có 
hình phạt thích đáng và chặt đầu nó.” Sau khi suy nghĩ, 
nhà vua áp dụng biện pháp và hạ lệnh ban hành. 


“Này các khanh, hãy lấy dây thiệt chặt, cột tay ra đàng 


TIẾT I. QUAN NIỆM VỀ SỰ HƯNG VONG CỦA MỘT QUỐC GIA 47 


sau với gút thật chặt, cạo đầu nó, dắt nó đi với tiếng trống 
khe khắt, từ đường này đến đường khác, từ ngã tư này đến 
ngã tư khác, dắt nó ra khỏi cửa phía nam, ngăn chặn triệt 
để người ấy, hình phạt thích đáng và chặt đầu nó.” 


Sau khi biện pháp được ban hành, những người ăn 
trộm bị tra tấn, cột trói và cuối cùng giết chết. Biện pháp 
này chính là hình thức của bạo lực, được cai trị đối với 
người dân, nhưng biện pháp bạo lực này sẽ đưa đến kết 
quả trong quảng đại quần chúng như thế nào. Họ sẽ có 
thái độ chống đối vì tự tổn. Họ không thể bó gối ngôi nhìn 
khi bản thân họ đói rách, gia đình họ thiếu thốn, và những 
người chung quanh khốn cùng. Họ tự nghĩ: “Chúng ta hãy 
rèn kiếm cho thật bén, với những kiếm bén này, chúng ta 
sẽ lấy vật không cho của chúng tức là ăn trộm, sẽ ngăn 
chận triệt để chúng, hình phạt thích đáng chúng và chém 
đầu chúng.” Sau khi suy nghĩ, họ đã thực hiện theo sự suy 
nghĩ của họ: “Chúng rèn kiếm bén, sau khi rèn kiếm bén 
xong, chúng đi cướp làng, chúng đi cướp thôn xóm, chúng 
đi cướp thành, chúng đi cướp đường, chúng lấy vật không 
cho tức là ăn trộm, chúng ngăn chặn triệt để những người 
chúng ăn trộm, hình phạt thích đáng và chém đầu chúng.” 


Chiến tranh đã bạo hành và tệ trạng xã hội hiện hữu. 
Lý do, chỉ vì con người sống không đạo đức, thù nghịch 
và chiếm đoạt. Hệ thống cai trị thiếu sáng suốt và chính 
bản thân người lãnh đạo không ý thức vai trò trách nhiệm 
của chính mình, và vì vậy mà: “Này các tỳ-kheo, như vậy 
vì không cho người nghèo tiền của, nghèo đói phát triển 
mạnh. Vì nghèo đói phát triển mạnh nên trộm cắp phát 
triển mạnh. Vì trộm cắp phát triển mạnh nên đao kiếm 
được phát triển. Vì đao kiếm được phát triển nên sát sanh 
phát triển. Vì sát sinh phát triển nên nói láo phát triển. 
Vì nói láo phát triển nên tuổi thọ của loài hữu tình giảm 
thiểu, sắc đẹp giảm thiểu. Vì tuổi thọ giảm thiểu và sắc 


48 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


: . % Xót ` A? AZ z ` 

đẹp giảm thiếu nên loài người tuổi thọ đến tám chục ngàn 
« ` 2 ø ^⁄ ` v 2? 

năm và con của họ chỉ thọ bốn chục ngàn năm. 


Từ đây, do tâm địa con người ác độc mà tuổi thọ càng 
ngày càng giảm thiểu đến giai đoạn 10 tuổi là cùng tận. 
Trên đà đi xuống này, con người tranh chấp, hận thù và 
đấu tranh với nhau. Họ đã nói xấu người khác, họ đã tước 
đoạt vợ người, họ không còn phân biệt đâu là cha mẹ, đâu 
là anh em hay chồng vợ. Nơi đây, đức Phật diễn tả trạng 
huống ấy: .... “một số chúng sanh có sắc đẹp, một số không 
có sắc đẹp. Những chúng sanh không có sắc đẹp tham đắm 
những chúng sinh có sắc đẹp và có tà hạnh với vợ những 
người khác.” 


“Khi tuổi thọ loài người chỉ có 10 tuổi, không có phân 
biệt mẹ hay bá mẫu hay thúc mẫu, vợ con của sư trưởng, 
chị dâu, của cha... Các loài hữu tình đối với nhau, hại tâm 
rất mãnh liệt, sân tâm rất mãnh liệt, ác ý rất mãnh liệt, 
sát tâm rất mãnh liệt, mẹ đối với con, con đối với mẹ, cha 
đối với con, con đối với cha, anh đối với em, em đối với anh, 
em đối với chị, chị đối với em, hại tâm rất mãnh liệt!...” Vào 
thời này có người không còn nhân tính, họ chỉ biết chấp thủ 
và sát hại, vì vậy...” đao trượng kiếp khởi lên trong 7 ngày, 
trong thời gian ấy con người xem nhau như loài thú, dao 
kiếm sắc bén hiện ra trong tay họ. Với dao kiếm sắc bén họ 
tàn hại mạng nhau, xem nhau như loài thú. ” 


Hiện tượng trong xã hội đến thời kỳ hoại diệt, nghiệp 
lực con người đã đưa con người đến hành động phi nhân, 
dã man rừng rú. Nhưng đến một cấp độ đau thương nào 
đó, con người lại tự ý thức và bẩm tính đạo đức lại phát 
sinh. Đức Phật đã dạy: “Này các t)-kheo, giữa các loài hữu 
tình ấy, một số suy nghĩ: Chúng ta chó giết ai. Chó có ai 
giết chúng ta. Chúng ta hãy đi vào rừng cỏ, rừng sâu, hang 
cây, sông ngòi hiểm hóc hay kẽ núi mà sống với rễ và trái 


TIẾT I. QUAN NIỆM VỀ SỰ HƯNG VONG CỦA MỘT QUỐC GIA 49 


cây...ˆ Sau thời gian 7 ngày, họ từ rừng cỏ, rừng sâu, hang 
cây, sông ngòi hiểm hóc hay kế núi để ra ôm lấy nhau, 
cùng nhau an ủi, khoan khoái nói với nhau: “Sung sướng 
thay được thấy bạn còn sống! Sung sưồng thay được thấy 
bạn còn sống.” Này các tỳ-kheo, rồi các loài hữu tình ấy 
suy nghĩ: “Vì chúng ta tạo nhân bất thiện pháp nên bà con 
chúng ta bị giết hại nhiều như vậy. Vậy chúng ta hãy làm 
điều thiện. Chúng ta làm điều thiện như thế nào? Chúng 
ta chớ có sát sanh. Đó là điều thiện chúng ta có thể làm. 
Họ sẽ không sát sanh, đó là điều thiện họ làm.” 


Nguyên nhân bộc phát sự nghèo đói và chiến tranh là 
trạng thái cùng quẫn kinh tế của từng cá nhân, mà trách 
nhiệm trực tiếp là người lãnh đạo quốc gia. Muốn dập tắt 
sự loạn lạc tội lỗi này, nhà vua không thể dùng hình phạt 
để đàn áp. Hình phạt được ban hành, chỉ là đầu mối gây 
lồng căm phẫn, bạo hành và như vậy tự thân hình phạt 
sẽ là điều vô ích đối với người dân, phương pháp này sẽ 
không đưa đến sự thành công thực tế trong điều kiện an 
ninh. Và như vậy, thay vì áp dụng hình phạt chém đầu 
những kẻ nào trộm cướp như được nói trên, thì nơi đây, 
đức Phật đã trình bày: 


“Con người muốn nhổ sạch gốc rễ khổ đau của tội lỗi để 
xây dựng một đời sống lành mạnh hạnh phúc từ bản thân 
đến gia đình và xã hội, thì điều tất yếu là vấn đề kinh tế phải 
được quan tâm và cải thiện.” Đây chính là phương pháp giải 
quyết sự nghèo đói hữu hiệu. Người lãnh đạo phải: 


a. Tài trợ cấp phát cho những người làm nông những hạt 
giống, phải tạo điều kiện thuận lợi cho sự làm lụng gieo 
trồng. 

b. Vốn liếng phải đài thọ cho những nhà buôn, thương mại 
để họ dự trữ kinh doanh làm môi trường phát triển 
kinh tế. 


50 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


c. Lương bổng phải được trả một cách sòng phẳng cho 
những người lao động tay chân. 


d. Đại bố thí cho nhân dân được lợi ích thay cho các lễ tế 
đàn. 

Như vậy, khi mà tất cả mọi người đều được cung cấp 
phương tiện, để tự mình tạo kế hoạch, có mối lợi đầy đủ 
thì tự nhiên người dân sẽ vừa lòng, họ không còn phải 
bâng khuâng, lo lắng, về đời sống thiếu hụt nữa. Và như 
vậy, tâm hồn con người thanh bình, quốc gia thanh bình, 
không còn các tội lỗi, hay sự chém giết, tù đày trong xã hội. 


51 


TIẾT 2. 
0Á MÔI TƯƠNG QUAN TÚT 
CÚA 6IR BÌNH, KÃ HỘI 


I ưự bản chất của đạo Phật là cao siêu và giải thoát 

thế gian, nhưng sự cao siêu và giải thoát thế 
gian này không có nghĩa là ly khai thế gian để tự tổn. Theo 
quan điểm của một số người thì đạo Phật là xuất thế gian, 
nằm ngoài tầm tay của con người trong xã hội, và chẳng 
thể có một mối tương quan thiết thực đối với con người, 
đạo Phật không tham dự vào cuộc đời để nhận diện khổ 
đau và đoạn diệt khổ đau. Hoặc họ còn cho rằng giáo lý 
đức Phật dạy không thể áp dụng cho những nam nữ cư sĩ 
tại gia, sống đời bình thường có vợ con gia đình, mà nếu ai 
muốn giải thoát đời mình là phải xa lánh cuộc đời, tìm nơi 
xa vắng tĩnh mịch để tu thân. Theo quan niệm này thật 
nông cạn và sai lầm. Đó là quan điểm của những người 
thiếu suy tư và hiểu biết về nội dung giáo pháp của đức 
Phật. 


Đự xuất hiện của đạo Phật không chỉ dành riêng cho 
các hàng tu sĩ, cũng như giáo lý của đức Phật không phải 
chỉ dạy cho những người vứt bỏ chiếc áo thế gian, khoác 
áo nâu sông sống đời khổ hạnh nơi núi rừng, mà tinh thần 
giáo nghĩa của Ngài phổ cập quần chúng không phân biệt 
gia1 cấp, màu da hay chủng tộc. Vì vậy, thực chất giáo lý 
đạo Phật đã đem lại cho đời sống con người một nếp sống 
lành mạnh và linh hoạt. Nội dung của một đời sống thanh 
bình hợp pháp và tiến bộ. Giáo pháp này không phân biệt 
cho tu sĩ hay cư sĩ mà là chung cho tất cả con người, nếu ai 


52 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


ý thức và lãnh hội được thì chính bản thân họ có thể hành 
trì trên bước đường tu đắc. 


Có một số người đã phiến diện nhận định rằng đời sống 
yên tịnh phải là một đời sống xa hẳn xóm làng, dấn thân 
vào thâm sơn cùng cốc để tĩnh tọa tư duy, còn những người 
sống đời tục gia cư sĩ thì sẽ không thu hoạch ích lợi gì cho 
bản thân qua việc hành trì giáo lý Phật dạy. Thật ra không 
phải như vậy, vì rằng người có một đời sống tĩnh mịch, trầm 
lặng trong núi rừng nhưng nếu tâm họ không thanh tịnh, 
bị dao động và nhiễm ô thì đối với đời sống này không đem 
lại lợi ích cho sự tu hành. Còn ngược lại, một người vẫn sống 
đời bình thường trong xã hội nhưng nếu tâm họ được thanh 
tịnh, trong sáng. Họ biết áp dụng giáo lý Phật dạy cho bản 
thân đời sống họ một cách hữu hiệu thì điều chắc chắn là họ 
vẫn không thua kém người sống đời núi rừng u tịch. 


Đạo Phật là đạo cho con người và của con người, cho 
nên đã là con người là có khả năng lãnh hội, mà không 
nhất thiết phải dành cho hạng người này mà không lợi ích 
cho hạng người kia. Trong những lời dạy của Phật, chúng 
ta thấy rất nhiều chỗ đã nói lên tỉnh thần chứng đắc của 
hàng tại gia cư sĩ. Chẳng hạn như trong kinh Tăng Chi 
Bộ đã chứng minh: Một nữ đệ tử Phật, trong khi làm bếp, 
nhìn những thức ăn đổi màu trong chảo dầu sôi, và ngộ 
được lý vô thường, sự vật vô ngã. Hay một dịp khác tu sĩ 
Vacchagalta trong khi du hành và đến chỗ Phật, ông ta 
đã hỏi Phật có ai sống đời vợ con gia đình, theo giáo pháp 
Phật, thực hành và chứng đắc bậc Thánh cao ngay trong 
đời này không? Đức Phật đã giải đáp rằng không phải chỉ 
có một người, mười người, hai mươi người mà có cả trăm 
ngàn người khác đã y theo lời dạy của Thế Tôn, hành trì 
và chứng ngộ ngay trong đời này. 

Đời sống núi rừng là đời sống của ý chí, can đảm và 
chịu đựng, không khiếp sợ những mãnh lực đe dọa của 


TIẾT 2. CÁC MỐI TƯƠNG QUAN TỐT CỦA GIA ĐÌNH, XÃ HỘI 53 


thiên nhiên. Vì rằng sự êm dịu hương vị tịch liêu của núi 
đổi không có nghĩa là hương vị tịch liêu của tâm hồn, nên 
“Tôn giả Gotama, thật khó kham nhẫn, những trú xứ 
xa vắng trong rừng núi hoang vu. Thật khó khăn đời sống 
viễn ly, thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Con nghĩ 
rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị tỳ-kheo chưa chứng 
thiền định.” 


Đời sống độc cư là một đời sống đầy thử thách. Tâm hồn 
thanh tịnh và hoàn toàn không khiếp sợ, phải tự quán sát 
mình thành tựu trí tuệ trong sáng, có tự tin và thích thú, 
như vậy mới có kết quả, bằng không sẽ chẳng lợi ích. 


“Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như 
sau: “Irong những đêm được biết đến, được xác định, đêm 
14, đêm 15, đêm mồng 8 mỗi nửa tháng, trong những đêm 
như vậy, ta hãy đến ở tại các trú xứ hãi hùng, lông tóc 
dựng ngược, như tự miếu tại các thảo viên, tự miếu tại các 
rừng núi, tự miếu tại các cây cối, để ta có thể thấy sự sợ hãi 
khiếp đảm ấy. Này Bà-la-môn, sau một thời gian, trong 
những đêm được biết đến, được xác định, đêm 14, đêm 1õ, 
đêm mồng 8, mỗi nửa tháng, trong những đêm như vậy, 
ta đến ở tại các trú xứ hãi hùng, lông tóc dựng ngược... 
Này Bà-la-môn, trong khi ta ở tại các chỗ ấy, một con thú 
có thể đến, hay một con công có thể làm rơi một cành cây, 
hay gió làm rung động các lá rơi, ta khởi lên ý nghĩ: “Nay 
sự sợ hãi khiếp đảm ấy đã đến. Này Bà-la-môn, rồi ta suy 
nghĩ: Sao ta ở dây, chỉ để mong đợi sự sợ hãi khiếp đảm chó 
không gì khác?” 


Giáo pháp của đức Phật được áp dụng vào đời sống con 
người một cách thiết thực và hữu ích, vì vậy, những a1 đã 
tự thánh thiện hóa bản thân mình mà vẫn sống giữa cộng 
đồng xã hội và đem sự thánh thiện đó làm lợi ích cho mọi 
người trong mọi trường hợp, thì đó chính là tỉnh thần đạo 
Phật hiện đại hóa, thanh lọc từ bản thân đến gia đình và 


54 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


xã hội. Giáo lý đức Phật đã đi hẳn vào lòng người và đến 
từng cá nhân, giáo pháp đã vì “hạnh phúc cho muôn loài, 
vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời, loài người.” Chính 
vì yếu điểm này mà giáo lý đức Phật đã thể nhập tất cả 
mọi giai tầng chúng sanh, trong đó đức Phật đã không xem 
nhẹ vai trò tu hành của hàng nam nữ cư sĩ có đời sống gia 
đình. Và do đó đức Phật đã bằng tinh thần khế cơ, bằng 
mọi phương tiện thiện xảo, đã giáo hóa rất nhiều các nam 
nữ cư sĩ đủ mọi giai cấp, các thành phần trong xã hội, và 
đủ mọi lứa tuổi, vì hàng đệ tử tại gia đầy đủ các đức hạnh 
và khả năng tu tập. Như những yếu tế thiết thực đối với 
người cư sĩ mà Phật đã dạy, được dẫn ra từ Kinh sau đây: 
Trường hợp Singäla (Thiện Sanh), một chàng trai trẻ tuổi, 
cứ mỗi buổi sáng thức dậy, tắm rửa sạch sẽ và thay quần 
áo mới rồi lễ bái sáu phương: đông, tây, nam, bắc, thượng 
và hạ, vì chàng đã theo lời di chúc trước giờ trăn trối của 
người cha và thực hành một cách kính cẩn. Sau khi đức 
Phật thấy vậy, liền giáo hóa chàng thanh niên, đảnh lễ 
sáu phương trong thánh pháp luật của bậc Thánh là nói 
lên mối tương quan của con người. Phương đông là quan 
hệ cha mẹ đối với con cái, phương nam là quan hệ thầy với 
trò, phương tây là quan hệ vợ chồng, phương bắc là quan 
hệ bạn bè quyến thuộc, phương dưới là quan hệ chủ với tôi 
tó, phương trên là quan hệ tu sĩ đối với cư sĩ. 


Sự đảnh lễ, kính trọng ấy là điều nhân nghĩa của con 
người, là nếp sống đạo đức trong tỉnh thần nhân vị. Đối 
tượng của sự đảnh lễ nơi đây chính là đối tượng thiêng 
liêng khả kính. Vì vậy, đó là sáu mối quan hệ thiêng liêng 
có ý nghĩa và cao quý của con người. Đối tượng đảnh lễ này 
nói lên tinh thần ý thức trách nhiệm cao độ, thiết thực và 
nhân bản, vì rằng tỉnh thần thực tiễn của sự đảnh lễ chính 
là thể hiện những điểm mà trong bổn phận của con người 


TIẾT 2. CÁC MỐI TƯƠNG QUAN TỐT CỦA GIA ĐÌNH, XÃ HỘI 55 


phải làm để xây dựng mối tương giao tốt, ngay trong cuộc 
sống có sự điều hòa giữa người với người hầu đem lại sự an 
lạc và hạnh phúc cho mình và tất cả. 


a. Sự tương giao tốt giữa cha mẹ và con cái 


“Này gia chủ tử, có năm trường hợp, người con phải 
phụng dưỡng cha mẹ như phương đông: “2ược nuôi dưõng, 
tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ. Tôi sẽ làm bổn phận đối với 
cha mẹ, tôi sẽ giữ gìn gia đình và truyền thống, tôi bảo vệ 
tài sản thừa tự, tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời.) 


“Này gia chủ tử, được con phụng dưỡng như phương 
đông, theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng thương 
tưởng đến con theo năm cách. Ngăn chặn con làm điều ác, 
khuyến khích con làm điều thiện, dạy con nghề nghiệp, 
cưới vợ xứng đáng cho con, đúng thời trao thừa tự cho con. 
..Như vậy, phương đông được che chở, được trỏ thành an 
ổn và khỏi các sự sợ hãi.” 

Tình thương của cha mẹ đối với con cái là tình yêu 
thiêng liêng. Chính tình yêu này là sức sống mãnh liệt 
nuôi lớn con người, trong môi trường sinh hoạt. Đức Phật 
dạy: “Cha mẹ chính là Phạm Thiên Thượng Đế” Ý nghĩa 
này nói lên ý niệm cao cả và tôn quý trong thân phận con 
người mà đức Phật đã hệ thống chung giữa cha mẹ và con 
Cá1. 

Tình yêu thương, bổn phận chăm sóc là điều hẳn nhiên 
của cha mẹ đối với con cái. Vì chính bổn phận tất yếu đó 
mà người ta đã ca tụng tình cha mẹ cao như trời, sâu tợ 
biển, mênh mang như đồng lúa chín ngọt ngào. Tình yêu 
của mẹ ngọt lịm như buồng cau và đậm đà như xôi nếp 
quạ. Con người đã thi vị hóa tình mẹ cha qua thơ văn để 
nói lên một cái tình chân thật, tự nhiên, rạt rào vô tận. 
Trong ý nghĩa tình tự này mà cha mẹ có bổn phận xây 


56 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


dựng đời sống cho con mình được trưởng thành một cách 
thiết thực: cha mẹ phải quan tâm đến con cái, dắt dẫn 
chúng tránh xa sự lỗi lầm bất chánh, tạo điều kiện tốt để 
chúng tiến thân trong môi trường thuận lợi, phải ý thức 
trách nhiệm để kiện toàn nhân cách, cũng như sau khi 
người con lớn khôn, chọn nơi cưới gả hợp pháp và xứng 
đáng, có điều kiện thiết lập hạnh phúc lứa đôi. Và cuối 
cùng là phải san sẻ, phân phối gia tài công bằng vì tình 
thương chân thực. Đây chính là ý nghĩa của tình thương 
được cụ thể hóa, đi vào nếp sống thực tế của người con mà 
cha mẹ đã dành cho. 


Đong song với tình thương yêu của cha mẹ, người con 
cũng nói lên vai trò của mình đối với song thân. Nghĩa 
là người con phải chăm nom, săn sóc cha mẹ khi già yếu, 
phải làm tất cả những việc gì mà thấy rằng việc đó đem 
lại sự bình an cần thiết cho cha mẹ, giữ gìn danh dự gia 
phong để kế tục truyền thống gia đình, biết bảo vệ gia sản 
mà cha mẹ đã để lại cho mình, và cuối cùng làm tang lễ 
khi cha mẹ qua đời. 


Đây chính là những yếu tố xây dựng gia đình có hạnh 
phúc hữu hiệu, là sợi dây thắt chặt tình thương yêu giữa 
cha mẹ và con cái, là trách nhiệm qua lại giữa vai trò người 
con và bổn phận cha mẹ bất khả phân. 


b. Sự tương giao tốt giữa thầy và trò 


“Này gia chủ tử, có ð cách, đệ tử phụng dưỡng các bậc 
sư trưởng như phương nam: đứng dậy (để chào), hầu hạ 
thầy, hăng hái học tập, tự phục vụ thầy, chú tâm học hỏi 
nghề nghiệp. Này gia chủ tử, được đệ tử phụng dưỡng như 
phương nam theo năm cách như vậy, các bậc sư trưởng 
có lòng thương tưởng đến các đệ tử theo năm cách: Huấn 
luyện đệ tử những gì mình đã được khéo huấn luyện, dạy 


TIẾT 2. CÁC MỐI TƯƠNG QUAN TỐT CỦA GIA ĐÌNH, XÃ HỘI 57 


cho bảo trì những gì mình được khéo bảo trì, dạy cho thuần 
thục mọi loại nghề nghiệp, khen đệ tử vồi các bạn bè quen 
thuộc, bảo đảm nghề nghiệp cho đệ tử về mọi mặt. Này 
gia chủ tử, như vậy là các bậc sư trưởng được đệ tử phụng 
dưỡng như phương nam theo năm cách và sư trưởng có 
lòng thương tưởng đến các đệ tử theo năm cách. Như vậy, 
phương nam được che chổ, được trở thành an ổn và khỏi 
các aự sợ hãi.” 


Trong tinh thần trách nhiệm, bổn phận của thầy giáo 
là phải có lương tâm nghề nghiệp và dốc hết khả năng của 
mình sẵn có để tô bồi, huấn luyện người học trò của mình 
chóng thành đạt nên người, phải hướng dẫn học trò có quy 
tắc, phương pháp để chọn bạn và chọn nghề, chỉ dạy nghề 
nghiệp thiết yếu để sau khi học xong, người học trò có điều 
kiện giữ vững đời sống. Trong ý nghĩa giáo dục này, chính 
là trách nhiệm của môi trường giáo dục ngày nay với tình 
thần dạy dỗ chuyên môn và dạy nghề nghiệp là tinh thần 
giáo dục hiện đại và thiết thực trong đời sống cộng đồng 
xã hội. 


c. Sự tương giao tốt giữa vợ và chồng 

“Này gia chủ tử, có năm cách, người chồng phải đối xử 
với vợ như phương tây: kính trọng vợ, không bất kính đối 
với vợ, trung thành với vợ, giao quyền hành cho vợ, sắm 
đồ nữ trang cho vợ. Này gia chủ tử, được chồng đối xử như 
phương tây theo năm cách như vậy, người vợ có lòng thương 
tưởng theo năm cách: thi hành tốt đẹp bổn phận của mình, 
khéo tiếp đón bà con, trung thành với chồng, khéo gìn giữ 
tài sản của chồng, khéo léo và nhanh nhẹn làm mọi công 
việc. Này gia chủ tử, người vợ được người chồng đối xử như 
phương tây theo năm cách và người vợ có lòng thương tưởng 
chồng theo năm cách. Như vậy, phương tây được che chổ, 
được trở thành an ổn và khỏi các sự sợ hãi.” 


58 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Tình yêu vợ chồng được xem là một tình yêu cao cả. 
Tự thân của tình yêu này gọi là đời sống gia đình thiêng 
liêng (sadarabrahma cariya). Trong ý nghĩa này, brahma 
nói lên mối quan hệ và sự kính trọng bền chắc và lâu dài, 
vì vợ chồng phải chung thủy nhường nhịn, kính trọng và 
hiểu nhau, phải có bổn phận đối với nhau thì đời sống gia 
đình mới có hạnh phúc và thực tế giá trị sống. Chồng lúc 
nào cũng phải tôn trọng và không bao giờ thiếu sự thành 
thật và kính nể đối với vợ, phải biết chăm sóc vợ có một đời 
sống đầy đủ không thiếu tiện nghi, để vợ khỏi vất vả mưu 
sinh và luôn luôn làm vợ hài lòng bằng cách biếu tặng 
những đồ trang sức. Cho vợ những điều kiện này chính 
là nói lên vai trò tương giao thiết thực của chồng đối với 
vợ. Và để thể hiện bổn phận của mình, người vợ cũng phải 
chăm nom nhà cửa, phải khéo léo xử sự để làm vui lòng 
bạn bè, người thân thuộc trong nhà. Phải thành thật và 
yêu thương chân thành, chung thủy, biết giữ gìn tiền của 
do chồng giao phó, phải khôn ngoan quán xuyến mọi việc 
trong gia đình. 


Đó chính là ý nghĩa hạnh phúc được thực hiện bằng 
hành động mà đức Phật đã không quên đề cập đến, ngay 
cả những điều nhỏ nhặt như yêu mến vợ và trao cho vợ 
những tặng vật, chứng tỏ đức Phật đã sâu sắc tâm lý và 
thắm đượm ý nghĩa tình người. 


d. Sự tương giao tốt giữa bạn bè và bà con láng 

giềng 

“Này gia chủ tử, có õ cách vị thiện nam tử đối xử với 
bạn bè như phương bắc: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, 
không lường gạt. Này gia chủ tử, được vị thiện nam tử đối 
xử như phương bắc theo õ cách như vậy, bạn bè có lòng 
thương tưởng theo õ cách: che chở nếu vị thiện nam tử 
phóng tử, bảo vệ tài sản của vị thiện nam tử nếu vị này 


TIẾT 2. CÁC MỐI TƯƠNG QUAN TỐT CỦA GIA ĐÌNH, XÃ HỘI 59 


phóng túng, trở thành chỗ nương tựa khi vị thiện nam tử 
gặp nguy hiểm, không tránh xa khi vị thiện nam tử gặp 
khó khăn. Kính trọng gia đình của vị thiện nam tử. Như 
vậy các bạn bè được vị thiện nam tử đối xử như phương 
bắc theo õ cách và bạn bè có lòng thương tưởng theo õ 
cách. Như vậy phương bắc được che chỏ, được trỏ thành an 
ổn và khỏi các sự sợ hãi.” 

Sự liên hệ thứ tư này, chính là tình bạn bè, bà con hàng 
xóm. Mọi người phải đối xử hòa ái nhân từ với nhau. Phải 
nói lời nhỏ nhẹ êm tai, cùng làm lợi ích chung cho nhau, 
ôn hòa, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau mà không tranh 
chấp, giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh và không từ bỏ nhau 
khi hoạn nạn. 


e. Sự tương giao tốt giữa chủ và nhân công 


“Này gia chủ tử, có ð cách một vị thánh chủ nhân đối 
với hàng nô bộc như phương dưới: giao việc đúng theo sức 
của chúng, lo cho chúng ăn uống và tiền lương, điều trị cho 
chúng khi bịnh hoạn, chia sẻ các mỹ vị đặc biệt cho chúng, 
thỉnh thoảng cho chúng nghỉ phép. Này gia chủ tử, các 
hàng nô bộc được thánh chủ nhân đối xử như phương dưới 
với ð cách kia, có lòng thương đối với chủ nhân theo õ cách 
như sau: dậy trước khi chủ dậy, đi ngủ sau chủ, tự bằng 
lòng với các vật đã cho, khéo làm các công việc, đem danh 
tiếng tốt đẹp cho chủ... Như vậy phương dưới được che chở, 
được trỏ thành an ổn và khỏi các sự sợ hãi.” 

Vai trò của người chủ phải ý thức bổn phận của mình 
đối với tôi tớ hay người giúp việc, giao công việc phải lượng 
sức và tùy khả năng trả lương bổng đầy đủ và xứng đáng, 
phải cấp phát thuốc men biếu tặng đồ vật. Ngược lại, trong 
thân phận của người giúp việc cũng phải siêng năng cần 
mẫn, không được biếng nhác, có lương tâm trong sạch, biết 


60 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


nghe lời và không hề dối gạt chủ, ý thức trách nhiệm của 
mình trong mọi công việc gia đình. 


ø. Sự tương giao tốt giữa cư sĩ và tu sĩ 

“Này gia chủ tử, có õð cách vị thiện nam tử đối xử với các 
vị sa-môn, bà-la-môn như phương trên: có lòng từ trong 
hành động về thân, có lòng từ trong hành động về khẩu, 
có lòng từ trong hành động về ý, mở rộng cửa để đón các 
vị ấy, cúng dường các vị ấy các vật dụng cần thiết. Này gia 
chủ tử, các vị bà-la-môn, sa-môn được vị thiện nam tử đối 
xử như phương trên theo ð cách như vậy, có lòng thương 
vị thiện nam tử ấy theo õð cách sau đây: ngăn không làm 
điều ác, khuyến khích làm điều thiện, thương xót với tâm 
từ bi, dạy bảo những điều chưa nghe, chỉ bày con đường 
đưa đến cõi trời. Như vậy, phương trên được che chở, được 
trỏ thành an ổn và khỏi các sự sợ hãi.” 


Mối tương quan này chính là nói lên tấm lòng cung 
kính, phụng sự của người thế tục về những nhu cầu vật 
chất cho các tu sĩ, sa-môn, thật lòng thương yêu, kính 
trọng. Và cũng vậy, các vị tu sĩ cũng phải trải khắp lòng 
từ mẫn và trao truyền kinh nghiệm, hiểu biết cho các nam 
nữ cư sĩ, phải chỉ bày con đường được vạch ra trong giáo 
pháp để họ có chánh kiến mà không bị lầm lạc vào tà đạo. 


Như vậy, chúng ta thấy rằng vai trò người thế tục sống 
đời bình thường gia đình con cái cũng được đề cập một 
cách thiết thực trong giáo pháp. Đức Phật đã nâng cao và 
tôn trọng giá trị khả năng hành trì tu tập của người tại gia 
cư sĩ trong Thánh pháp luật của Ngài. 


Nói đến hàng nam nữ cư sĩ, trong giáo pháp cũng đã 
trình bày. Như có Trưởng giả Cấp Cô Độc khi đến viếng 
thăm đức Phật và đã chứng kiến nỗi thất vọng của các hàng 
Phật tử tại gia, khi thấy không có Phật nơi tỉnh xá để hầu 


TIẾT 2. CÁC MỐI TƯƠNG QUAN TỐT CỦA GIA ĐÌNH, XÃ HỘI 61 


thăm, về sau Trưởng giả đã thưa thỉnh tôn giả A-nan bạch 
Phật xin tạo điều kiện để các Phật tử có phương tiện học 
hỏi giáo lý. Ngoài ra vợ của Trưởng giả là Punnalakkhana 
là người thuần hậu đạo đức và ba người con gái của ông 
là Maha Subhaddä, Cula Subhaddã và Sumana, tất cả đều 
học hỏi và hành trì giáo pháp, đã chứng đắc quả vị Tu-đà- 
hoàn, Tư-đà-hàm. Đây là đại diện một số người sống đời 
bình thường cũng có khả năng tiếp nhận giáo pháp và thể 
chứng Thánh quả. 


Một hôm, Trưởng giả Cấp Cô Độc đau nặng, nghĩ rằng 
sẽ không sống được bao lâu nữa, vì vậy ông cho người đến 
bạch Phật và xin đảnh lễ Phật cũng như mời tôn giả Xá- 
lợi-phất đến viếng để ông được chiêm ngưỡng trước khi từ 
trần. Về sau ông còn thưa thỉnh Tôn giả hãy thuyết pháp 
cho hàng bạch y cư sĩ: 


“Vậy thưa tôn giả Sariputta, hãy thuyết pháp như 
vầy cho hàng cư sĩ mặc áo trắng. Thưa tôn giả Sãriputta, 
có những thiện gia nam tử sanh ra đời với cấu uế không 
nhiều, nếu không được nghe pháp sẽ bị đọa lạc, nhưng 
chúng có thể biết được (chánh) pháp.” Và sau khi tôn giả 
Xá-lợi-phất thuyết giảng, Trưởng giả Cấp Cô Độc từ trần 
và sinh lên cung trời Tusita, trở thành vị thiên tử. Về sau, 
vị thiên tử này đã nói lên bài kệ với Thế Tôn: 

“Từng .Jetavana 

Tốt đẹp phước lành này, 

Được chư Thiên Chúng Tăng, 

Thường lui tới an trú, 

Được Pháp Vương trú trì, 

Ban hoan hỷ cho ta. 

Nghiệp mình và chánh pháp, 

Giói tối thượng sanh mạng, 

Chính nhờ các pháp trên, 

Khiến chúng sanh thanh tịnh. 


62 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Không phải do giai cấp, 

Không phải do tài sản, 

Do vậy bậc hiền giả, 

Thấy rõ mục đích mình. 

Suy tư pháp chân chánh, 

Được thanh tịnh ở đây, 

Như Sariputta, 

Về tuệ giới tịch tịnh. 

Bất luận tỳ-kheo nào, 

Đã tới bờ bên kia, 

Hãy đạt được tối thắng, 

Trong những pháp kể trên.” 

Đại diện một số người tại gia, cấp Cô Độc đã nói lên 
tỉnh thần thể nhập giáo pháp Phật một cách sâu xa kỳ 
diệu và dành cho tất cả, nên suốt 45 năm thuyết giáo, 
đức Phật đã không phân chia hàng thính giả hoặc bất cứ 
một giai cấp hay hạng người nào, từ những vị xuất gia 
cho đến hàng cư sĩ. Đức Phật đã mang hương vị giải thoát 
đến cho từng người, từng nhà và từng quốc gia một. Đức 
Phật đã niềm nở, ân cần, khuyến khích mỗi cá nhân hãy 
tỉnh tấn tu tập theo con đường của Ngài đã vạch ra. Giáo 
pháp của Phật là giáo pháp công truyền, giáo pháp của vị 
Giáo chủ mở nắm tay cho tất cả chúng sanh đều thấy rõ 
mà noi theo. Giáo pháp của Phật đã thể hiện tỉnh thần tu 
chứng tuyệt đối đến cho mọi người, dù đó là một người tôi 
tớ hay chủ nhân, một gái giang hồ hay tướng cướp. Giáo 
pháp ấy đã đi sâu vào đời sống người dân và là chất liệu để 
xây dựng, gắn bó mối tương quan tốt giữa người và người: 
mẹ biết thương yêu con, chồng biết kính nhường vợ, tôi 
tớ trung thành, thầy trò có nghĩa. Đây chính là thực chất 
tỉnh thần đạo Phật hiện đại hóa, và một thái độ sống hữu 
ích, nhân bản. 


63 


TIẾT 3. 
(QUAN NIÊN MỘT BÙI SNG 
HIỆN THỰC HỊNH PHÚC 


A. Đời sống cư sĩ hạnh phúc trong hiện tại và 
tương lai 


Con người được sinh ra đời rồi lớn khôn và trưởng thành, 
tất cả ai cũng muốn tự bản thân mình có một sự sống ý 
nghĩa và hạnh phúc. Nhưng nơi đây, vấn đề quan niệm về 
một đời sống hiện thực có hạnh phúc phải là như thế nào, 
chứ không thể nói suông rồi hạnh phúc sẽ tự đến trong 
tầm tay của mình. Vì vậy, dù có lý luận hay quan niệm 
như thế nào về vấn đề hạnh phúc đi nữa thì chúng ta cũng 
phải nhìn nhận một vấn đề hiển nhiên và không thể phủ 
nhận là “con người sinh ra để hạnh phúc mà không phải để 
làm việc hay để khổ đau.” Giả như nếu có một lý tưởng hay 
việc làm nào thì chính bản thân của lý tưởng đó cũng đứng 
trên danh nghĩa của sự hạnh phúc, bình an cho con người. 
Như vậy, có thể hiểu rằng con người ta đã mặc nhiên thỏa 
thuận với nhau rằng hạnh phúc luôn có mặt trong lẽ sống 
của con người khi con người biết tìm kiếm lẽ sống. 


Thế nhưng, điều phức tạp nơi đây là có rất nhiều nhận 
định sai khác về hạnh phúc, về phương tiện đưa đến hạnh 
phúc và về cách đón nhận hạnh phúc. Ngay khi con người 
chấp nhận hạnh phúc hiện hữu trong cuộc đời thì cũng 
vẫn còn có những câu hỏi được đặt ra là bóng dáng hạnh 
phúc có thể hiện diện một cách lâu dài và chắc chắn trong 
tự mỗi bản thân sự vật đang ngầm chứa từng sát-na sanh 
diệt này không? Hạnh phúc hiện hữu trong mỗi lứa tuổi 
nào? Khi còn nhỏ? Lúc trưởng thành? Giai đoạn tóc bạc da 


64 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


nhăn hay là tất cả trong mọi lứa tuổi? Và hạnh phúc đến 
trong điều kiện nào có thể? 


Chúng ta hãy dừng lại, vì cảm thấy đến lúc con người 
đang bí lối trong vấn đề đặt câu hỏi và trả lời về hạnh 
phúc. Tự thân của hạnh phúc không phải là vấn đề để con 
người suy tư về nó, cũng không phải rong ruỗi tìm kiếm, 
tưởng niệm hoặc van xin. Sự tìm kiếm hạnh phúc của con 
người chỉ là sự xua đuổi hạnh phúc càng bay cao, càng 
mất dạng, mà nói đến hạnh phúc là phải nói đến sự sống 
thiết thực, sự “sống với”. Ví như người tình là phải sống 
với người mình yêu mà chẳng thể là tôi “nói về”, “tưởng về” 
hay chờ đợi người yêu. 

Thái độ tìm cầu hạnh phúc là thái độ của kẻ lạc quan và 
chối bỏ thực tại. Vì vậy, điều tiên quyết ở đây là con người 
có nhìn nhận sự sống hay không? Nhìn nhận sự sống tức 
là con người chấp nhận sự hiện hữu chính mình trong cuộc 
đời bằng thái độ tích cực và hiểu biết. Thái độ sống là nói 
lên sự phản kháng, bất mãn, hay thỏa thuận về bản thân 
của con người và xã hội để đưa đến kết quả hạnh phúc 
hay khổ đau. Nên hiểu rằng, sự chấp thuận cuộc sống ở 
đây không có nghĩa là hoàn toàn dừng lại mọi sự tiến hóa, 
phát minh, cũng không mang ý nghĩa thụ động, tiêu cực 
hay đầu hàng, mà chính sự chấp nhận là đòi hỏi sự nhận 
thức trong sáng, ý chí kiên cường và mang một nghệ thuật 
sống. Nó cũng là một nỗ lực để cắt đứt nguyên nhân gây 
rối loạn tình tự sống của con người. Vì rằng, một con người 
mà không thỏa mãn với “khuôn mặt, màu da, chiều cao, 
âm thanh, tri thức... của mình” thì chắc hẳn rằng người đó 
sẽ mãi mãi bất đồng với chính mình và sẽ phát sinh tâm 
lý dằn vặt, khổ đau. 

Bởi vậy, người muốn có hạnh phúc, điều quan trọng là 
phải biết chấp nhận và yêu thương chính bản thân mình 


TIẾT 3. QUAN NIỆM MỘT ĐỜI SỐNG HIỆN THỰC HẠNH PHÚC 65 


trước khi yêu thương và chấp nhận cuộc đời. Con người 
phải hiểu rằng ý nghĩa hạnh phúc như khí trời để thở, như 
ánh nắng chiếu soi, tự thân nó đến với mọi người không 
phân biệt và giới hạn lứa tuổi nào. Hạnh phúc đòi hỏi 
một sự khôn ngoan để đón nhận như là sáng kiến và phát 
minh của sự sáng tạo và tri thức. Vì vậy, con người có thể 
có hạnh phúc vào bất cứ khi nào trong môi trường mình 
“đang có và đang là”. 


Sự chấp nhận nơi đây còn là ý nghĩa tạo thành và kiến 
lập để thể hiện một cuộc sống hòa điệu giữa bản thân và 
xã hội. Vì vậy, nếu con người thiếu thái độ chấp nhận, thì 
sẽ không bao giờ có thể có một tinh thần hòa điệu hiện hữu 
tự bản thân. 


Tĩnh thần hòa điệu chính là luật tắc của sự tồn tại mà 
một người mong cầu hạnh phúc không thể không biết đến. 
Vì rằng, có những luật tắc sai khác được thể hiện dưới mọi 
khía cạnh tâm lý, sinh lý... mà phải tự ý thức và thể hiện 
đúng, nếu đi sai nguyên tắc ấy tức là tạo sự rối loạn, bất 
hạnh và khổ đau, còn chấp nhận tức là khổ đau được chấm 
dứt và hạnh phúc được khơi sáng. 


Hơn nữa, vấn đề đón nhận hạnh phúc cũng là một vấn đề 
có phần phức tạp và chủ quan của từng quan điểm cá nhân. 
Với niềm vui và hạnh phúc của tuổi trẻ là những viên kẹo, 
nắm xôi, thế nhưng đối với người lớn lại là tiền tài, danh 
vọng, yêu thương và sùng kính. Dưới mọi hình thức saI khác 
như vậy, nên con người không thể thiết định hạnh phúc theo 
một khuôn khổ, tiêu điểm nhất định nào. Có những loại 
hạnh phúc là phải nắm giữ, nhưng cũng có loại hạnh phúc 
phải buông xả, có những trạng thái hạnh phúc phải dứt áo ra 
đi, nhưng cũng có loại hạnh phúc phải dừng chân đứng lại. 
Vậy, hạnh phúc dường như hiện hữu khắp nơi và được trình 
bày dưới nhiều sắc thái thật phong phú. 


66 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Sở dĩ con người khổ đau vì con người ham muốn quá 
nhiều, ham muốn những điều mà khả năng, hoàn cảnh 
bản thân mình không cho phép. Và cũng chính sự kinh 
nghiệm khổ đau này vạch cho con người một nếp sống ít 
ham muốn, biết đủ. Và chính tỉnh thần “thiểu dục tri túc” 
này là một khía cạnh khác của sự chấp nhận và mặt khác 
của hạnh phúc. 


Tóm lại, vấn đề sau cùng đề cập đến hạnh phúc là lạc 
thú hay khổ đau, hệ thuộc vào cảm thọ, mà tự thân của 
cảm thọ là vô thường, chuyển dịch nên đã tạo ra những nỗi 
bất an và phiền não. Vì vậy, sự khao khát của con người 
về hạnh phúc là một sự khao khát thường hằng và vĩnh 
viễn không tiêu diệt. Tự thân của hạnh phúc này chính 
là hạnh phúc của thường, lạc, ngã, tịnh. Là một thứ hạnh 
phúc được xây dựng trên chất liệu của Thánh giáo pháp 
và con đường mở ra chân trời hạnh phúc đó chính là giáo 
nghĩa Đạo đế. 


Trong tiểu mục quan niệm một đời sống hiện thực hạnh 
phúc này, người viết sẽ giới thiệu một số vấn đề liên quan 
đến hạnh phúc và thế nào là một đời sống có hạnh phúc 
mà đức Phật đã trình bày qua các kinh: 


(...) “Rồi Koliya tử Dighajanu (đầu gối dài) đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên Koliya tử Dighajanu bạch Thế Tôn: 
“Bạch Thế Tôn, chúng con là những người gia chủ, hưởng 
thọ các dục vọng, sống hệ phược với vợ con (Puttasam 
badhasayanam) dùng các hương chiên đàn ở Kãsi, đeo và 
dùng các vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, thọ lãnh vàng và 
bạc, bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp cho những người như 
chúng con, thuyết như thế nào để những pháp ấy đem đến 
cho chúng con hạnh phúc an lạc ngay trong hiện tại và 
hạnh phúc trong tương la1... ” 


TIẾT 3. QUAN NIỆM MỘT ĐỜI SỐNG HIỆN THỰC HẠNH PHÚC 67 


Sau khi gia chủ Koliya DighaJanu thưa thỉnh Thế Tôn 
thuyết giảng về vấn đề hạnh phúc cho một cư sĩ đệ tử. Đức 
Thế Tôn dạy có 4 điều đem lại hạnh phúc ngay trong hiện 
tại và 4 điều đem lại hạnh phúc trong tương lai. 


1. Bốn điều đem lại hạnh phúc trong hiện tại 


a. Đầy đủ sự tháo vát 


“Ở đây này Byagghapajja, thiện nam tử, phàm làm 
nghề gì để sinh sống, hoặc nghề nông, hoặc đi buôn, hoặc 
nuôi bò, hoặc làm nghề bắn cung, hoặc làm nghề cho vua, 
hoặc bất cứ nghề gì, trong nghề ấy người ấy thiện xảo, 
không biết mệt (analaso), biết suy tư, hiểu phương tiện 
vừa đủ để tự làm và điều khiển người khác làm.” 

Điều kiện tháo vát là điều kiện đầu tiên để làm ra của 
cải. Nếu một người không siêng năng, cần mẫn thì dù cho 
giàu có rồi cũng sẽ tiêu tan. Vì vậy, trong đời sống của một 
cư sĩ dù có làm công việc gì cũng phải khéo léo, chuyên cần 
và tỉnh xảo, chính những yếu tố này bảo đảm cho việc làm 
có kết quả tốt, vì tự bản thân họ không biết mỏi mệt, biết 
suy tư, hiểu phương tiện để vận dụng công việc và khôn 
ngoan điều khiển người khác làm. 


b. Đầy đủ phòng hộ 


“Ở đây, này Byagghapajja, những tài sản của Thiện 
nam tử, do tháo vát tính tấn thâu hoạch được, do sức 
mạnh đôi bàn tay cất chứa được, do mồ hôi đổ ra đúng 
pháp, thâu hoạch được đúng pháp. VỊ ấy gìn giữ chúng, 
phòng hộ và bảo vệ: “Làm thế nào các tài sản này của ta 
không bị vua mang đh, không bị trộm cướp mang ởi, không 
bị lửa đốt, không bị nước cuốn trôi, không bị các người con 
thừa tự không khả ái cướp đoạt.” 


68 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Với phương pháp bảo tồn tài sản một cách hữu hiệu 
đó chính là sự phòng hộ có hiệu quả. Những tài sản đã 
do tháo vát, siêng năng mà thu hoạch được do mồ hôi của 
mình đổ ra, đúng pháp kiếm được do đôi bàn tay cần mẫn 
và khéo léo giữ gìn phòng hộ để khỏi bị vua chúa lấy mất, 
khỏi bị ăn trộm cướp đi, khỏi bị lửa đốt cháy, khỏi bị nước 
cuốn trôi và con cái hư hỏng phá tán, như đã trình bày ở 
trên. Đây là những lời dạy thích đáng và thiết thực. Vì đời 
sống của hàng tại gia không giống như đời sống của người 
xuất gia chỉ đi khất thực để sống, mà còn bao nhiêu việc 
phải làm, phải có bổn phận, trách nhiệm với cha mẹ, vợ 
con, bạn bè, quyến thuộc. Vì vậy, đối với họ phải có nghề 
nghiệp chính đáng để tạo dựng đời sống cho chính mình. 


Nhưng nếu muốn vậy, điều cần thiết là phải siêng 
năng, tỉnh xảo trong nghề nghiệp. Nếu không sống đời 
chính đáng siêng năng, cần mẫn thì sẽ dễ bị cuốn trôi vào 
những hành vi bất thiện để kiếm tiền. Một khi đời sống 
thiếu đúng đắn mà kiếm được tiền bạc thì sẽ bị vua chúa 
tước đoạt. Như vậy, phương pháp hữu hiệu gìn giữ tiền tài 
là tự mình phải có nghề nghiệp hợp pháp, lương thiện. Tài 
sản có ra do đôi bàn tay mình tạo dựng, do mồ hôi mình 
đổ xuống, ấy mà còn phải phòng hộ các tai nạn nước, lửa, 
trộm cướp và con cái hư hỏng phá tán. Vì nhiều nhà giàu 
có, tiền bạc dư dả và quá thương yêu, nuông chiều con 
cái nên để chúng tự do phung phí mà không tiếc rẻ trong 
những cuộc cờ canh bạc, hay la cà đình đám rượu chè. Đây 
chính là thái độ dung dưỡng những đứa con hư hỏng phá 
sản gia đình rồi đến quốc gia xã hội. Vì rằng khi đã phá 
tan sự nghiệp của mẹ cha, tuần tự sẽ phá làng xóm chung 
quanh, hư hại của mọi người. Vì vậy, nhận chân được đời 
sống hạnh phúc về vật chất, đức Phật dạy người có tiền 
bạc là phải gia tâm phòng hộ, đây là lời dạy rất thực tiễn 
và tâm lý. 


TIẾT 3. QUAN NIỆM MỘT ĐỜI SỐNG HIỆN THỰC HẠNH PHÚC 69 


c. Làm bạn với thiện 


“Ở đây này Byagghapajja, thiện nam tử sống tại làng 
hay tại thị trấn, tại đây có những con người gia chủ hay 
gia chủ, những trẻ được nuôi lón trong giới đức, đầy đủ 
lòng tin, đầy đủ giói đức, đầy đủ bố thí, đầy đủ trí tuệ, vị 
ấy làm quen, nói chuyện thảo luận với những người đầy 
đủ lòng tin, vị ấy học tập đầy đủ giới đức, với những người 
đầy đủ bố thí, học tập đầy đủ bố thí với những người đầy 
đủ trí tuệ, học tập đầy đủ trí tuệ.” 


Làm bạn với thiện là nói lên ý nghĩa chân chánh, cao 
thượng, là một nếp sống lành mạnh của bản thân và của 
những người chung quanh. Như đức Phật đã thuyết giảng, 
tại trú xứ mình sinh sống, hay làng mạc thị thành có những 
người cư sĩ hay con cư sĩ mà thành tựu được giới đức, đầy 
đủ lòng tin, có bố thí, có trí tuệ, thì những điều kiện này là 
đáng thân cận và hỏi han thảo luận. Và, từ những người 
đầy đủ giới đức thì nên học tập giới đức, từ những người 
đầy đủ bố thí, thì nên học tập bố thí, từ những người đầy 
đủ trí tuệ thì nên học lập trí tuệ. Đây là những người bạn 
chân thật hiền thiện nên thân cận giao dịch. 


Như vậy, hai pháp đầu mà đức Phật đã dạy là phương 
pháp làm ra của cải tiền bạc và bảo vệ gìn giữ. Nhưng đến 
pháp thứ ba này đức Phật dạy về tài sản thuộc lãnh vực 
tỉnh thần để cho con người tự ý thức rằng, đời sống không 
chỉ riêng có vật chất và cũng để nói lên giá trị đạo đức 
trong sự sinh hoạt hằng ngày. Bởi vậy, người cư sĩ Phật tử 
phải học hỏi giáo pháp để có một thái độ sống cao thượng, 
một ngôn ngữ và hành động phù hợp với giáo nghĩa, và để 
hoàn thành một nhân cách thánh thiện. 


d. Sống thăng bằng điều hòa 


“Ở đây, này Byaggahapajja, thiện nam tử sau khi biết 
tài sản nhập và sau khi biết tài sản xuất, sinh sống một 


70 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


cách điều hòa, không quá phung phí (na accogatham) 
không quá bỏn xén (atihinam). Người ấy suy nghĩ: “Đây 
là tiền nhập của ta, sau khi trừ đi tiền xuất, còn lại như 
sau...; đây là tiền xuất của ta, sau khi trừ đi tiền nhập, còn 
lại như sau... ” 


“Ví như, này Byaggahapajja, người cầm cân hay đệ tử 
người cầm cân, sau khi cầm cân biết rằng: “Với chừng ấy, 
cân nặng xuống, hay với chừng ấy, cân bổng lên...” Thiện 
nam tử, sau khi biết tài sản nhập, sau khi biết tài sẵn xuất, 
sinh sống một cách điều hòa, không quá phung phí, không 
quá bồn xẻn (nghĩ rằng:) “Đây là tiền của ta... Sau khi trừ 
đi tiền nhập còn lại như sau...” Nếu thiện nam tử này, tiền 
nhập vào ít (appäyo) nhưng nếu sống nếp sống rộng rãi 
(hoang phi) thì người ta nói về người ấy như sau: “Người 
thiện nam tử này ăn tài sản của ông ấy, như người ăn trái 
cây sung (udumbara)”... Nếu người thiện nam tử này có 
tiền nhập lón, nhưng nếu sống nếp sống cơ cực (kasiram) 
thì người ta sẽ nói về người ấy như sau: “Người Thiện nam 
tử này sẽ chết như người chết đói (a7addhumarikam)...” 
Thiện nam tử này, sau khi biết tài sản nhập... Đây gọi là 
nếp sống thăng bằng điều hòa.” 


Của cải sau khi được làm ra, phải được tiêu dùng thích 
hợp, mà không quá phung phí, cũng không quá bỏn xẻn. 
Nếu tiền xuất nhiều hơn tiền nhập, ấy là kẻ ăn tiêu phí 
phạm, kết quả sẽ bị phá sản, mà còn đánh mất sự độ lượng 
của tâm hồn. Còn nếu ăn tiêu hẹp hòi, bỏn xẻn thì sẽ trở 
thành kẻ nô lệ cho tiền bạc, cứ bo bo cất giữ mà không 
dám tiêu dùng. Con người làm chủ được vật chất tiền bạc 
thì sẽ có một đời sống hạnh phúc an lạc, bằng ngược lại để 
tiền bạc làm chủ mình thì đó là kẻ tôi tớ cho tiền bạc và 
sẽ làm khổ chính bản thân. Người làm chủ tiền bạc là khi 
cần dùng thì phải tiêu dùng, còn không cần thì thôi. Người 
bị tiền bạc làm chủ là suốt đời khóa kỹ cất giấu tài sản mà 


TIẾT 3. QUAN NIỆM MỘT ĐỜI SỐNG HIỆN THỰC HẠNH PHÚC 71 


không dám tiêu xài cho chính mình, huống nữa là bà con 
quyến thuộc hay đem cho những người ngoài. Như vậy, 
một đời sống thăng bằng là một đời sống không quá phung 
phí và không quá hà tiện. 

Sau đây, đức Phật dạy về bốn nguyên tắc để thiết lập 
một đời sống điều hòa, không tiêu phí vô ích: 

“Như vậy, này Byaggahapajja, có bốn cửa vào để tài sản 
được hưng khỏi: không đắm say đàn bà, không đắm say 
rượu, không đắm say cờ bạc, bạn bè với thiện, thân hữu với 
thiện, giao du với thiện. Ví như, này ByagghapaJJa, một hồ 
nước lồn có bốn cửa nước chảy vào, có bốn cửa nước chảy 
ra, có người mở ra các cửa nước chảy vào, có người đóng 
lại các cửa nước chảy ra và trời lại mưa đúng lúc. Như 
vậy, này ByaggahapajJa, chờ đợi là hồ nưóc ấy được tăng 
trưởng không có giảm thiểu.” 

Như vậy, đóng được bốn cửa phung phí tiền bạc ở trên 
thì tài sản sẽ không bị thất thoát vô ích, người cư sĩ sẽ có 
đời sống hạnh phúc an lạc. 

Bốn pháp đức Phật đã dạy trên chính là bốn pháp đưa 
đến hạnh phúc hiện tại, an lạc hiện tại cho một con người 
sống đời gia đình có vợ con. 


2. Bốn điều đem lại hạnh phúc trong tương lai 


a. Đầy đủ lòng tin (saddhä) 


“Ở đây, này Bvaggahapajja, Thiện nam tử có lòng tin, 
tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: “Đây là Thế Tôn... 
Bậc đạo sư của chư thiên và loài người, Phật Thế Tôn.”... 
Đây gọi là đầy đủ lòng tin.” 


Lòng tin là gốc của muôn hạnh lành, của công đức, 
có tin tưởng mới có sự thực hành chơn chánh và lâu dài. 


72 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Người cư sĩ Phật tử có lòng tin Tam bảo nên mới quy y Tam 
bảo và thực hiện lòng tin của mình đối với Phật, Pháp và 
Tăng. Tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai là tối thượng, 
Giáo pháp của Như Lai thuyết giảng là Giáo pháp đưa đến 
giải thoát và chư Tăng là đoàn thể hòa hiệp và thanh tịnh. 
Như vậy, đây là điều kiện đầu tiên giữ vững lý tưởng và 
nói lên giá trị đạo đức tinh thần và tâm linh. 


b. Đầy đủ giới đức (sila) 

“Ở đây, này Byaggahapajja, thiện nam tử từ bỏ sát 
sanh... từ bỏ không say đắm rượu men, rượu nấu. Này 
Byaggahapaja, đây gọi là đầy đủ giới đức.” 


Người đã từ bỏ sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối và 
uống rượu, tức người đã giữ giới thanh tịnh. Bản thân của 
giới là điều kiện xây dựng một đời sống có cương lĩnh đạo 
đức và thể hiện sự thanh bình trong tất cả mọi người. 

Phật tử giữ gìn giới đức là nói lên vai trò người con Phật 
chân chánh thanh cao. Giới cũng là điều kiện cơ bản làm 
nguyên nhân đưa người đến cảnh giới an lạc hạnh phúc. 


c. Đầy đủ bố thí 


“Ở đây, này Byaggahapajja, Thiện nam tử sống Ỏ gia 
đình, với tâm không bị cấu uế, xan tham chi phối, bố 
thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, vui thích từ bỏ, sẵn 
sàng để được yêu cầu, vui thích chia sẻ vật bố thí. Này 


Z2 
ị 


Byaggahapaja, đây gọi là đầy đủ bố thí. 


Hạnh lành đầu tiên mà đức Phật dạy cho mọi người là 
bố thí. Vì con người lòng tham vô đáy mà cũng chính lòng 
tham đó làm điều kiện tạo tội ác, cho nên đức Phật đã dạy, 
phương pháp điều phục tội lỗi của tham lam là sự bố thí, 
là san sẻ tài sản vật chất, năng lực, hiểu biết, sự không sợ 
hãi, tình cảm, giáo pháp... Nghĩa là tất cả những gì mình 


TIẾT 3. QUAN NIỆM MỘT ĐỜI SỐNG HIỆN THỰC HẠNH PHÚC 73 


có mà người khác không có. Cho một sự không sợ hãi đến 
người đang sợ hãi bằng một lời nói bình tĩnh, một nụ cười 
thành thật, thì đó chính là sự bố thí hữu hiệu, có tác dụng. 
Ý nghĩa bố thí cao nhất đó là người biết “mở rộng lòng từ”. 
Người chỉ biết thu nhận và gìn giữ mà không biết chi dùng 
đem cho, ấy là người vị kỷ keo kiết. Nếu trong cộng đồng 
xã hội đa phần là những hạng người này thì đây là dấu 
hiệu bất hạnh cho con người trong xã hội đó. Trong gia 
đình mà cha con, anh em ai cũng chỉ nghĩ đến riêng bản 
thân mình thì chắc chắn gia đình ấy không hạnh phúc. Vì 
chính ý nghĩa tạo lập sự an lành và hạnh phúc cho nên bố 
thí trước hết là đoạn tận lòng tham, tính bỏn xẻn và tâm 
lý tị hiểm với con người. Ý nghĩa bố thí thật rộng rãi chứ 
không chỉ đóng khung trong một giới hạn nào. Người có 
của cải, có danh vọng, có địa vị, có danh dự... tất cả đều bố 
thí được. Một người lớn hơn mình, có lòng thương yêu quí 
trọng mình, mà mình đáp lại bằng tấm lòng khiêm cung, 
từ tốn, thì đó chính là mình đã bố thí danh dự của mình. 
Như vậy, không những tự bản thân mình được an lạc mà 
còn tạo được sự hòa nhã hạnh phúc cho người trên nữa. 
Bởi vậy, sự bố thí không nhất thiết luôn đồi hỏi tiền tài, 
phẩm vật mà hễ có thân, có tâm là có thể bố thí. 


d. Đầy đủ trí tuệ 


“Ở đây, này Byaggahapajja, thiện nam tử có trí tuệ, 
thành tựu trí tuệ về sanh diệt, với thánh thể nhập (quyết 
trạch) chơn chánh chấm dút khổ đau. Này Byaggahapajja, 
đây gọi là đầy đủ trí tuệ.” 


Trí tuệ là yếu tố chỉ đạo tâm linh, người có trí tuệ mỗi 
khi hành động đều phù hợp với luật nghi. Nói những điều 
Phật nói, làm những điều Phật làm và những việc này đều 
thích hợp với chiều hướng đi lên của các bậc thượng trí. Trí 
tuệ là tấm gương sáng để tự soi cho chính mình mỗi khi 


74 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


hành động, đi, đứng, nằm, ngôi, đều cảm thấy yên lòng, vì 
chẳng tạo các điều tội lỗi nên tâm hồn chẳng bao giờ sanh 
ra sự hối hận, tiếc nuối. Hành động, ngôn ngữ và ý nghĩ 
đều hợp nhất. Bởi vậy, đối với người có trí tuệ chẳng sanh 
sợ hãi lo âu, sầu muộn. Có trí tuệ là có nhận thức chân 
chánh trong mọi sinh hoạt thường nhật. Bản thân trí tuệ 
là một ngọn đuốc sáng được thắp lên trong tâm trí của tự 
mỗi con người, nhờ ánh sáng trí tuệ này mà chư Phật, chư 
Bồ tát đã nhận diện ngay tự thể chân lý và kiện toàn trí 
tự giác, hay còn gọi là vô sư trí, vô sư tự ngộ hay tự giác 
thánh trí. 


Bởi vậy, nếu người Phật tử không có cái nhìn đúng đắn, 
không nhận thức như lý tác ý thì không phải là người có 
trí tuệ, dễ rơi vào tà kiến. Do đó, đức Phật dạy pháp thứ tư 
này cho các hàng Phật tử tại gia là phải siêng năng trau 
đổi trí tuệ để được hạnh phúc và bình an trong tương lai. 


Tất cả những tiểu mục vừa được trình bày, Tiết 3 tóm 
tắt theo biểu đồ sau: 


Bốn điều kiện đem lại hạnh phúc ngay trong hiện tại 


1. Đầy đủ sự tháo vát (sĩ, nông, công, thương) 
- Làm việc không biết mỏi mệt. 


` PA SN tớ . N TA PA ` 
- Rành việc và rành điều khiến người làm việc cho mình. 


2. Đầy đủ sự phòng hộ 


a. Biết giữ gìn cẩn trọng của cải đã làm ra một cách hợp 
pháp bằng sức lao động hợp lý của chính mình. 


b. Thu nhập được chia làm 4 phần: 
- Một phần để sinh sống hằng ngày. 


TIẾT 3. QUAN NIỆM MỘT ĐỜI SỐNG HIỆN THỰC HẠNH PHÚC 75 


- Một phần để chỉ tiêu việc bất thường. 
- Một phần để sung vào quỹ gia đình. 
- Một phần để đầu tư tích lũy. 


j. hàm bạn với thiện 
- Bạn bè có giới đức. 
- Có đầy đủ lòng tin Tam bảo. 
- Có bố thí cúng dường. 
- Có trí tuệ, biết rõ giáo pháp thể chứng Niết-bàn. 


4. Sống thăng bằng điều hòa 
- Quân bình xuất nhập trong gia đình: thu nhiều hơn chỉ. 


- Quân bình sức khỏe: không tham dự chuyện gái trai, cờ 
bạc, rượu chè. 


- Quân bình tâm lý: không bất mãn cũng không thỏa mãn. 


b. Bốn điều kiện đem lại hạnh phúc trong tương lai 

1. Đầy đủ lòng tin: Tìn sự giác ngộ của Như Lai, Giáo pháp 
đưa đến giải thoát và đoàn thể Tăng già hòa hiệp thanh 
tịnh. 

2. Đầy đủ giới đức: Giữ năm giới cấm (không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không 
say sưa). 

3. Đầy đủ bố thí: Rộng lòng bố thí và cúng dường. 

4. Đầy đủ trí tuệ: Tu tập Tứ Thánh Đế, nhận thức rõ pháp 
sinh diệt, vô thường, khổ, vô ngã, phát tâm cần cầu giải 
thoát. 


Trong Tiết 2, chúng tôi đã trình bày về các vấn đề quan 


76 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


hệ giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng... trong phạm vi tương 
giao tốt giữa gia đình và xã hội cũng chính là nền tảng của 
sự an lạc và hạnh phúc cho con người, nên trong tiết này, 
chúng tôi hệ thống sáu mối tương giao trên một cách đại 
lược để quí vị có nét đại cương hơn, theo biểu đô: 


1. Phương đông: Quan hệ cha mẹ, con cái 
a. Bổn phận cha mẹ giáo dục tốt con cái: 
- Xây dựng gia đình giàu có. 
- Phân chia tài sản đồng đều. 
b. Cha mẹ là đấng thiêng liêng của con cái: 
- Bổn phận con cái phải lo hầu hạ cha mẹ hằng ngày. 


- Phụng dưỡng chăm nom khi cha mẹ tuổi già sức yếu. 


2. Phương nam: Quan hệ thầy trò 


a. Thầy: dạy có kết quả, huấn luyện tốt, đào tạo nên người 
thiết thực. Giới thiệu học trò với các bạn bè. Chuẩn bị 
nghề nghiệp cho học trò khi học xong. 


b. Trò: học có kết quả, kính trọng và vâng lời thầy dạy. 
Chăm chỉ và hoàn tất bổn phận đối với thầy. 


3. Phương tây: Quan hệ vợ chồng 


a. Chồng: thương yêu, kính trọng và chung thủy với vợ. 
Bảo đảm đời sống và mọi tiện nghi cho vợ. Thường tặng 
quà trang sức, áo vải. 


b. Vợ: thương yêu, kính trọng và chung thủy với chồng. 
Chăm nom công việc gia đình tốt. Siêng năng, khôn 
khéo trong mọi công việc nhà. Đối xử độ lượng với người 
làm công. Giao tiếp lịch sự với khách khứa và thân 
thuộc của chồng. 


TIẾT 3. QUAN NIỆM MỘT ĐỜI SỐNG HIỆN THỰC HẠNH PHÚC 77 


4. Phương bắc: Quan hệ bạn bè, bà con 

Láng giềng: 

- Yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. 

- Vui vẻ và ôn hòa. 

- Thành thật với nhau, chung lo hạnh phúc cho nhau. 


- Giúp đỡ khi gặp hoạn nạn, không bỏ nhau khi gặp khó 
khăn. 


ð. Phương dưới: Quan hệ chủ nhân với người 
giúp việc 

a. Chủ: Lượng công việc giao vừa khả năng. Trả tiền công 
thích đáng. Trợ cấp thuốc men. Thường cho quà thưởng. 

b. Người giúp việc: Hoàn tất công việc, cần mẫn tốt. Thật 
lòng không lừa gạt. Biết vâng lời. 

6. Phương trên: Quan hệ tu sĩ và cư sĩ 


a. Tu sĩ: Trao truyền sự hiểu biết cho cư sĩ. Truyền năm 
giới và giới thiệu các thiện pháp tu hành đưa đến giải 
thoát. 

b. Cư sĩ: Phụng sự nhu cầu vật chất và cung kính tôn trọng. 


* 


Trong một bài pháp, đức Phật đã thuyết giảng cho 
Trưởng giả Cấp Cô Độc, người đệ tử tại gia giàu lòng hộ 
pháp, Ngài đã dạy rằng: có 4 loại hạnh phúc về vật chất 
mà người sống đời gia đình được thọ hưởng: 


1. Hạnh phúc có vật sở hữu 


“Là hạnh phúc của người kia đã tạo nên tài sản do nhờ 


78 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


sự nỗ lực cố gắng, nhờ sức lực của chăn tay và mồ hôi trán 
mà thâu nhập được và thọ lãnh một cách hợp pháp. Khi 
nghĩ rằng tài sản này ta đã tạo nên do nhờ sự nỗ lực cố 
gắng, thâu nhập và thọ lãnh hợp pháp, người kia cảm thấy 
thỏa thích và mãn nguyện.” 


2. Hạnh phúc có tài sản 


“Là hạnh phúc của người kia đã tạo tài sản do nhờ sự nỗ 
lực cố gắng. Bây giờ chính mình thọ hưởng tài sản ấy hoặc 
dùng của ấy để gieo phước, khi nghĩ rằng do nhờ tài sản đã 
tạo nên hay chính ta thọ hưởng và gieo phước, người kia 
cảm thấy thỏa thích và mãn nguyện.” 


3. Hạnh phúc về sự không mang nợ 


“Là hạnh phúc của người kia không thiếu ai món nợ lớn 
nhỏ nào, người kia cảm thấy thỏa thích và mẫn nguyện.” 


4. Hạnh phúc không có sự khiển trách 


“Là hạnh phúc của bậc thánh nhân, không có sự khiển 
trách về tư tưởng. Khi nghĩ rằng mình được hưởng thọ 
hạnh phúc không có sự khiển trách về hành động, không 
có sự khiển trách về lời nói, không có sự khiển trách về tư 
tưởng, bậc thánh nhân cảm thấy hoan hỷ.” 


Ở đây, chúng ta thấy rằng tất cả 4 điều trên, 3 điều 
hoàn toàn thuộc về lãnh vực kinh tế. Để cuối cùng, đức 
Phật dạy Trưởng giả cấp Cô Độc biết rằng hạnh phúc về 
kinh tế, tài sản thì không “đáng 1 phần 16” của hạnh phúc 
thuộc về tâm hồn được sinh khởi từ một đời sống không lỗi 
lầm, thánh thiện. 

Qua những điều kiện được trình bày trên, chúng ta thấy 
rằng đức Phật đã quan tâm đặt vấn đề kinh tế là điều cần 
thiết cho hạnh phúc của một con người. Nhưng, ngài hoàn 


TIẾT 3. QUAN NIỆM MỘT ĐỜI SỐNG HIỆN THỰC HẠNH PHÚC 79 


toàn không chấp nhận tất cả sự phát triển thuần nhất về 
vật chất, mà không có một nền tảng đạo đức chỉ đạo tâm 
linh. Vì vậy, trong khi đức Phật thuyết giảng về mặt phát 
triển tài sản vật chất thì cũng song song đức Phật đã nhấn 
mạnh đến vấn đề vun bồi, phát triển một đời sống đạo đức 
tâm linh để tạo lập một xã hội thanh bình, hạnh phúc. 


Trong phẩm thứ II, Không Phóng Dật, một hôm vua 
Pasenadi nước Kosala đến yết kiến đức Phật và bạch Thế 
Tôn là có một pháp nào mà pháp đó có thể đưa đến sự 
chứng đắc và tôn tại cả hai hạnh phúc: hạnh phúc đời này, 
và hạnh phúc đời sau không? 

Đức Thế Tôn đã trả lời là có một pháp có khả năng đưa 
đến sự chứng đắc và tôn tại cho cả hai loại hạnh phúc đời này 
và đời sau. Đó chính là pháp bất phóng dật. Thế Tôn dạy: 


“Ai ước nguyện tuổi thọ, 
Không bịnh có diện sắc, 
Được sanh lên Thiên giói, 
Sanh các nhà quý tộc, 

Phải liên tục tăng thượng, 
Tĩnh tấn không dừng nghỉ. 
Người hiền triết tân thán, 
Hạnh lành không phóng dật, 
Đối với những người lành, 
Làm các hạnh công đúc. 
Người hiền không phóng dật, 
Được cả hai lợi ích, 

Lợi ích trong đời này, 

Lợi ích cả đời sau. 

Kẻ anh hùng được gọi, 

Là bậc chân hiền trí. 

Nếu biết nắm chụp lấy, 
Hạnh phúc cho chính mình.” 


80 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Trong phần Cây lau, đức Phật cũng đã dạy ý nghĩa của 
một đời sống hạnh phúc trong hiện tại: 

Không tiếc nuối quá khứ, 

Không mơ ưóc tương lai, 

Chỉ sống với hiện tại, 

Người tiếc nuối quá khứ, 

Người mơ ước tương laI, 

Hạnh phúc đời khô héo, 

Như bông lau lìa cành.” 


Dưới một hình thức khác, phẩm kinh A-nan Nhất Dạ 
Hiền Giả, Phật dạy: 


“Quá khứ không trông tìm, 
Tương lai không ước vọng. 
Quá khứ đã đoạn tận, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính ở đây, 
Không động không rung chuyển, 
Biết vậy nên tu tập. 

Hôm nay nhiệt tâm làm, 
Ai biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được, 
Với đại quân thần chết. 
Trú như vậy nhiệt tâm, 
Đêm ngày không mỏi mệt, 
Xứng gọi Nhất Dạ Hiền, 
Bậc an tịnh trầm lặng.” 


Hiện tại là chỗ thực tướng đối với con người mà sống 
tức có nghĩa là sống với cái hiện tại, sống cho hiện tại. 
Hay nói khác đi, chỉ có giờ phút hiện tại mới đích thực là 
sống. Sống với thời điểm hiện tại mới là tinh thần sống 
trung thực. Điều mà con người than thở, luyến tiếc những 


TIẾT 3. QUAN NIỆM MỘT ĐỜI SỐNG HIỆN THỰC HẠNH PHÚC 81 


việc đã qua (quá khứ) và trông tìm những điều chưa đến 
(tương lai) thì đây chẳng phải là đánh mất cái thực tại, 
chạy theo cái phi thực, ảo huyền, tạo cho mình những nỗi 
khổ đau phiền loạn, đánh mất cái hiện tại tức là đánh mất 
cái giờ phút linh hoạt và sống động. Vì cái hiện tại là cái 
“đang là”, đầy ý nghĩa sáng tạo, là mạch nguồn sống động. 
Nếu con người ý thức được giá trị của cái giờ phút hiện tại 
“đang là” ấy, thì chính là thời điểm vĩnh cửu của đời mình. 


Trong ý nghĩa của cuộc sống, nếu con người không 
phấn đấu, tích cực để nhận chân thời điểm hiện tại như nó 
“đang là” áp dụng một cách hữu hiệu bằng khả năng và trí 
tuệ chứng minh để tạo lập an lạc, hạnh phúc và giải thoát. 
Kinh Nhất Dạ Hiền Giả, đức Phật đã dạy, nhan sắc của 
chính mình sẽ bị héo khổ mau lẹ như cành lau xanh lìa 
cành, và cũng vậy, hạnh phúc của đời mình cũng héo khô 
không kém, nếu mình mãi lãng quên cái “bây giờ”. 


Như vậy, giờ phút hiện tại, và tại đây chính như là hòn 
đảo an toàn mà đức Phật chỉ cho con người hãy quay về và 
nương tựa đời mình để khỏi phải rong ruỗi và đắm chìm 
trong kiếp sống mênh mông của ảo tưởng. Từ đây, con người 
tạo lập, xây dựng tòa lâu đài hạnh phúc trong ý nghĩa sống 
thiết thực, mà con người muôn đời mãi tìm kiếm. 


B. Đời sống một tu sĩ hạnh phúc trong hiện tại 
và tương lai 


Thiện nam tử lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia học đạo, mục đích là tạo lập chí hướng để xây dựng một 
đời sống thoát ly phiền não và nhận diện hiện tại lạc thú 
bằng trí tuệ siêu việt. 

Một đời sống tịch tịnh và thanh đạm của người xuất gia là 
một đời sống hòa hiệp, xóa tan bản ngã cá nhân để sống vào 
đại thể như sữa được hòa tan trong nước. Chính đời sống đó 
tạo thành một năng lực đưa người xuất gia trên bước đường 


92 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


giáo hóa lợi tha. Một đời sống không gia đình, nói lên ý nghĩa 
tự tại vô điều kiện, đây chính là hạnh phúc ngay bản thân 
của người xây dựng chí hướng giải thoát. Như đã có lần đức 
Phật giảng dạy, đời sống của một vị tỳ-kheo, là đời sống của 
một kẻ không nhà, một tấm áo ca-sa, một bình bát, lang 
thang trong rừng sâu để hưởng thọ sự tịch tịnh của núi rừng, 
để nếm hương vị tịch liêu độc cư thiển định. Duy trì mạng 
sống, người xuất gia ôm bình bát khất thực, ngày chỉ ăn một 
bữa, đêm thì ngủ dưới gốc cây một lần, đời sống không tài 
sản của những người buông xả tất cả. 


Một đời sống thanh tịnh, cao thượng, chính đời sống 
này là một đời sống vượt lên trên mọi đời sống. Và vì vượt 
lên trên tất cả cho nên mới hóa độ cho tất cả. Cũng giống 
như ánh sáng của trăng sao, ở tít tận trên cao mới có thể 
tỏa ánh sáng bao trùm vạn vật. Vì vậy, trong tỉnh thần 
giáo hóa để kiện toàn một đời sống chân thật hạnh phúc 
cho bản thân và con người, người xuất gia không thiên vị, 
phân chia hay biệt lập. Đời sống của họ được hòa tan trong 
đại thể, cho nên dưới mắt của người xuất gia chẳng có gì 
là cố định cả. Vì rằng tất cả đều biến chuyển theo dòng 
sóng của tâm tư và di dịch theo hành động. Người xuất gia 
nhận định cuộc sống là một sự tương quan sinh tôn, tương 
duyên hòa hiệp với nhau. Bởi vậy, với mục đích thiết thực 
là phục vụ cho con người đem lại lợi ích chung, cho cộng 
đồng xã hội. Vì chính lợi ích này là yếu tố kiện toàn sự 
an lành và hạnh phúc cho người xuất gia, cho nên tự bản 
thân của họ là bản thân của người “hoằng pháp thị gia vụ, 
lợi sanh v1 sự nghiệp”. 


Người xuất gia nhận chân cuộc đời theo tinh thần giáo 
pháp là một biển khổ mênh mông, vì vậy trách nhiệm hiện 
tại và thiết thực nhất của họ là phải nhận diện khổ đau 
và tận diệt khổ đau, phải vận dụng trí năng đoạn trừ vô 
minh, lậu hoặc thay bằng ánh sáng trí tuệ giải thoát. Vì 


TIẾT 3. QUAN NIỆM MỘT ĐỜI SỐNG HIỆN THỰC HẠNH PHÚC 83 


giải thoát là khung trời hạnh phúc an lạc tối hậu. 


Người xuất gia sống đời giải thoát, mang tinh thần 
“thượng cầu hạ hóa” với một sức lực vô biên và sở hành vô 
úy. Bởi vậy, họ đã xứng danh là “hủy hình thủ chí tiết, cát 
ái từ sở thân, xuất gia hoằng Phật đạo, thệ độ nhất thiết 
nhân” - hủy bỏ hình tướng giữ lấy khí tiết, cắt đứt ân ái từ 
giã người thân, xuất gia hoằng dương Phật đạo, thề hóa độ 
tất cả mọi người. Và hiện thân của người xuất gia là hiện 
thân của sự an lạc hòa hiệp, là một đời sống hạnh phúc 
không tranh chấp và náo loạn. Họ an lành từ lời nói, họ 
hạnh phúc từng hành động và họ giải thoát từ ý nghĩ. Môi 
trường sống của họ là môi trường sống hòa hiệp và thanh 
tịnh. Trong môi trường này, đức Phật đã xây dựng 6 thái 
độ bình an hòa hợp chúng. Sự hòa hợp như nước hòa với 
sữa, như ánh sáng hòa trong không gian. Sáu điều hòa 
hợp ấy là: 

1. Thân hòa đồng trụ 

2. Khẩu hòa vô tránh 

3. Ý hòa đồng duyệt 

4. Lợi hòa đồng quân 

õ. Giới hòa đồng tu 

6. Kiến hòa đồng giải 

Trong tỉnh thần lục hòa này, nơi đây chúng tôi chỉ nêu 
lên mà không lý giải, trong Tiết 7: Nguyên tắc sinh hoạt tốt 
tạo nên tình đoàn kết hết sức mạnh của tập thể. Nguyên 
tắc nhiếp chúng. Sau đây, chúng tôi sẽ đi vào từng chi tiết. 

Đời sống của người xuất gia là đời sống theo một nguyên 
tắc được chỉ đạo trên tỉnh thần giáo lý giải thoát. Như 
trong kinh Tương Ưng Bộ, đức Phật đã dạy: 

“Với những ai, này các tỳ-kheo, Bốn Niệm Xứ này được 
thực hành, đối với những người ấy, cũng được thực hành 


84 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


là thánh đạo đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau. Thế 
nào là bốn? 


“Ở đây, này các t-kheo, tỳ-kheo quán thân trên thân, 
nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở 
đời. Trú quán thọ trên các cảm thọ... Trú quán tâm trên 
tâm... Trú quán pháp trên pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 


“Đối với những ai, này các tỳ-kheo, Bốn Niệm Xứ này 
bị thối thất, thì cũng thối thất là thánh đạo đưa đến chân 
chánh đoạn diệt khổ đau. 


“Đối với những ai, này các tỳ-kheo, Bốn Niệm Xứ này 
được thực hành, thời cũng được thực hành là thánh đạo 
đưa đến chân chánh đoạn diệt khổ đau.” 


Đời sống của tỳ-kheo là một đời sống tỉnh thức, ý niệm 
luôn luôn được đánh thức một cách trong sáng. Vì vậy, 
trong ý thức sống không tạp loạn để tâm tư được tịch tịnh, 
Đức Phật dạy: 


“Này các tỳ-kheo, tỳ-kheo hãy trú chánh niệm, tỉnh 
giác. Đây là lời giáo giới của Th cho các ngươi.” 

“Và này các tỳ-kheo, thế nào là tỳ-kheo chánh niệm? 
Ỏ đây, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo trú quán thân trên thân, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu Ở 
đời... Như vậy, này các tỳ-kheo, là tỳ-kheo chánh niệm.” 


“Và này các tỳ-kheo, như thế nào là tỳ-kheo tỉnh giác? 
Ở đây, này các tỳ-kheo, biết rõ ràng các cảm thọ khỏi lên, 
biết rõ ràng các cảm thọ an trú, biết rõ ràng các cảm thọ 
đi đến tiêu mất; biết rõ ràng các tâm khỏi lên, biết rõ ràng 
các tâm an trú, biết rõ ràng các tâm đi đến tiêu mất; biết 
rõ ràng các tưởng khỏi lên, biết rõ ràng các tưởng an trú, 
biết rõ ràng các tưởng đi đến tiêu mất. Như vậy, này các 
t)-kheo, là tỳ-kheo tỉnh giác.” 


TIẾT 3. QUAN NIỆM MỘT ĐỜI SỐNG HIỆN THỰC HẠNH PHÚC 85 


“Ở đây, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo trú quán tánh tập khỏi 
trên thân, trú quán tánh đoạn diệt trên thân, trú quán tánh 
tập khỏi và đoạn diệt trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. VỊ ấy trú quán tánh tập 
khỏi trên các cảm thọ, trú quán tánh đoạn diệt trên các cảm 
thọ, trú quán tánh tập khỏi và tánh đoạn diệt trên các cảm 
thọ... Trú quán tánh tập khởi trên tâm... Trú quán tánh tập 
khởi trên các pháp, trú quán tánh đoạn diệt trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở 
đời. Như vậy, này các t-kheo, là sự tu tập Niệm Xứ. 


“Và này các tỳ-kheo, thế nào là đạo lộ đưa đến sự tu 
tập Niệm Xứ? Đây là con đường thánh đạo 8 ngành tức là 
chánh tri kiến... chánh định. Này các tỳ-kheo, đây gọi là 
đạo lộ đưa đến sự tu tập Niệm Xứ.”(18) 


Bát thánh đạo là đạo lộ chân chánh tám ngành, là con 
đường duy nhất, độc đạo, đưa người đến quả vị giải thoát 
tối thượng. Bát thánh đạo được hiểu như là những điều 
kiện thuần nhất tuyệt đối thánh thiện để kiện toàn một 
đời sống tâm linh thuần khiết mà vai trò người xuất gia vì 
lý tưởng siêu thoát không thể thiếu. Tám điều kiện này là 
yếu tố xây dựng sự bình an và hạnh phúc tuyệt đối cho đời 
sống hiện tại và tương lai. Tám điều kiện ấy là: Chánh kiến 
(sammä-ditth1), Chánh tư duy (sammä-sankappa), Chánh 
ngữ (sammä-väcä), Chánh nghiệp (sammä-kammanta), 
Chánh tỉnh tấn (sammä-vãyama), Chánh niệm (sammaä- 
sat), Chánh định (sammä-samadh), Chánh mạng 
(sammä-äJiva). (Giáo lý Bát thánh đạo sẽ được trình bày 
trong Tiết 8.) 


Tyỳ-kheo sống đời núi rừng, đức Phật dạy có 5 pháp làm 
động cơ thúc đẩy càng thêm dũng mãnh và tinh tấn để 
chứng đắc ngay trong đời hiện tại, pháp lạc hiện trú: 


Năm sự quán sát sợ hãi trong tương lai: 


86 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


1. Ở đây, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo sống ở rừng quán sát 
như sau: “Nay ta sống một mình trong rừng, khi ta 
sống một mình trong rừng, con rắn có thể cắn ta, con 
bò cạp có thể cắn ta, con rít có thể cắn ta. Do vậy, ta có 
thể mệnh chung. Như vậy là chướng ngại của ta. Vậy ta 
hãy cố gắng tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng 
đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng 
ngộ những gì chưa chứng ngộ.” 


2. Lại nữa, này các tỳ-kheo, tỳ-kheo sống ở trong rừng 
quán sát như sau: “Nay ta sống một mình trong rừng, 
khi ta sống một mình trong rừng, ta có thể vấp ngã và 
té xuống, còn khi ta ăn có thể làm ta mắc bịnh khi ăn, 
hay mật (nittam) có thể làm ta khuấy động (kuppati) 
hay niêm dịch (đàm: seham) có thể làm ta khuấy động, 
do vậy ta có thể mệnh chung... ... để chứng ngộ những 
øì chưa chứng ngộ. ” 


3.... ty-kheo sống ở rừng quán sát như sau: “Nay ta sống 
một mình, sống một mình trong rừng, ta chung sống với 
các loài thú nguy hiểm (väbhi) như sư tử, như cọp, như 
báo, như gấu (acchena) như con dã can (taracchena). 
Chúng nó có thể đoạt mạng sống của ta, có thể làm ta 
mệnh chung, như vậy là sự chướng ngại cho ta. Vậy ta 
hãy tỉnh tấn... để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ.” 


4.... tỳ-kheo sống ở rừng quán sát như sau: “Nay ta 
sống một mình trong rừng, ta chung sống với các loài 
ăn trộm, ăn cắp, đã hành nghề hay chưa hành nghề. 
Chúng có thể đoạt mạng sống của ta, chúng có thể làm 
cho ta mạng chung và như vậy là chướng ngại cho ta. 
Vậy ta hãy hăng hái tinh cần... để chứng ngộ những gì 


A ? 


chưa chứng ngộ. 
õ..... t-kheo sống ở rừng quán sát như sau: “Nay ta sống 
một mình ở trong rừng. Ở trong rừng có những loài phi 
nhân nguy hiểm. Chúng có thể đoạt mạng sống của ta, 


TIẾT 3. QUAN NIỆM MỘT ĐỜI SỐNG HIỆN THỰC HẠNH PHÚC 87 


làm ta mệnh chung, như vậy là một chướng ngại cho 
ta. Vậy ta hãy hăng hái tinh cần để chứng đạt những 
gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng 
đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ.” 


Dưới một khía cạnh khác, đức Phật đã trình bày hình 
thức hạnh phúc như sau: 

“Lòng tin đối với đời, 

Là tài sản tối thượng, 

Chánh pháp khéo hành trì, 

em lại chơn an lạc. 

Chân lý giữa các vị, 

Là vị ngọt tối thượng 

Phải sống với trí tuệ, 

Được gọi sống tối thượng.” 

Đức Phật bằng mọi cách đã đánh thức tâm tư các hàng 
tỳ-kheo luôn luôn định tĩnh và nhận chân giá trị đích thực 
của chính mình. Phương pháp huấn thị của Ngài bằng 
tỉnh thần giáo lý thực tiễn và thực tại. Nội dung giáo pháp 
hoàn toàn đem lại hương vị bình an và hạnh phúc. Một 
niềm bình an trong sáng, thuần khiết không bị chi phối 
phiền lụy bởi những ràng buộc cuộc đời. Họ tĩnh tọa tư 
duy sau những giờ khất thực, họ kinh hành bình thản sau 
những giờ tham thiền. Trong chốn rừng sâu, nơi ngôi nhà 
lá hay dưới những ổ rơm, ý nghĩ chân thành trong cuộc 
sống, hàng tỳ-kheo vẫn không đánh mất. Vì rằng, họ đã 
thể nhận được tỉnh thần nơi đây và bây giờ: “Niết-bàn là 
thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng được người trí tự mình giác hiểu.” 
Đây chính là ý nghĩa tuyệt đối hạnh phúc, vượt lên trên 
tất cả mọi trạng thái hạnh phúc của cuộc đời. Hạnh phúc 
được thể hiện trọn vẹn dưới cái nhìn của người tu sĩ: cuộc 
đời là vô thường, khổ, vô ngã. Vì nhận diện chính bản chất 


88 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


cuộc đời là một dòng thời gian trôi chảy miên viễn không 
chủ thể, bất thường này, nên họ đã tích cực đoạn tận tham, 
đoạn tận sân, đoạn tận si, ly ác pháp, bất thiện và thể 
nhập chơn pháp giới, một niềm hỷ lạc tuyệt vời hiện hữu. 
Nơi đây, họ đã quăng gánh nặng khổ đau, ưu, sầu, bi não 
và họ thong dong tự tại thõng tay vào chợ, thành tựu cảnh 
giới an lạc vô biên. Sự hạnh phúc này chính là kết quả của 
một đời sống hạnh phúc, phụng hành tất cả thiện và trừ 
diệt tất cả bất thiện, ly dục, tịch tịnh, vô uế nhiễm tâm. 
Như đời sống mà đức Phật đã dạy: 


“Ở đây, này các tỳ-kheo, khi vị tỳ-kheo đi đến khu rừng, 
khi đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, có nữ nhân 
đi đến vị ấy, ngồi sát một bên, nằm sát một bên, vuốt ve 
mơn trồn, vị ấy, khi được nữ nhân ngôi sát một bên, nằm 
sát một bên, vuốt ve mơn trón liền gõ mình ra, gõ thoát ra, 
và ra đi chỗ nào mình muốn. Và vị ấy đi đến một chỗ trống 
trải, khu rừng, gốc cây, ngọn núi, khe đá, hang núi, nghĩa 
địa, cao nguyên (vanapattham), ngoài trời, đống rơm... 


“Rồi vị ấy đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến 
ngôi nhà trống, ngồi xuống kiết già, lưng thẳng và để niệm 
trưóc mặt. VỊ ấy, sau khi đoạn tận tham, an trú với tâm ly 
tham, gột sạch tâm khởi tham, sau khi đoạn tận sân, an 
trú với tâm ly sân, có lòng thương tưởng đến tất cả các loài 
hữu tình và chúng sanh, gột sạch tâm khỏi sân hận. Sau 
khi đoạn tận hôn trầm, thụy miên, an trú với tâm ly thụy 
miên hôn trầm, với tưởng ánh sáng chánh niệm, tỉnh giác, 
8ột sạch tâm khỏi hôn trầm thụy miên. Sau khi đoạn tận 
trạo cử hối quá, an trú không trạo cử, nội tâm tịch tịnh, 
8ột sạch tâm khỏi trạo cử hối quá. Sau khi đoạn tận nghị, 
an trú vói tâm vượt khỏi nghĩ ngờ, không còn nghi hoặc, 
8ột sạch khỏi nghĩ ngờ đối với các thiện pháp. 


“VỊ ấy, sau khi đoạn tận ð triền cái này, những pháp 


TIẾT 3. QUAN NIỆM MỘT ĐỜI SỐNG HIỆN THỰC HẠNH PHÚC 89 


làm uế nhiễm tâm, làm yếu ót trí tuệ, ly dục, ly các pháp 
bất thiện... Chứng đạt và an trú thiền thứ tư. 


“VỊ ấy vói tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
cấu uế, ly các tùy phiền não. Nhu nhuyến, kham nhẫn, kiên 
trì, bất động, hướng về trí đoạn tận các lậu hoặc, vị ấy như 
thật rõ biết: “Đây là khổ”, như thật rõ biết: “Đây là tập”, 
như thật rõ biết: “Đây là khổ diệt”, như thật rõ biết: “Đây 
là con đường đưa đến khổ diệt”, như thật rõ biết: “Đây là 
lậu hoặc tập khỏi”, như thật rõ biết: “Đây là con đường đưa 
đến lậu hoặc đoạn diệt.” Do vị ấy biết như vậy, thấy như 
vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát 
khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. Trong 
sự giải thoát, trí khởi lên: “Ta đã được giải thoát”, vị ấy rõ 
biết: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm 
đã làm, nay không còn trỏ lại trạng thái này nữa.” 


Đây là chân trời an lạc và hạnh phúc tuyệt đối được mở 
ra cho con người sống đời không gia đình và vững niềm tin 
sống theo tinh thần giáo pháp của chư Phật. 


Tóm lại, hạnh phúc của người sống đời bình thường 
cũng như đời sống của người ly gia cát ái, cả hai đều chú 
trọng sự bình an của tâm hồn. Trong giáo pháp thiền định, 
đức Phật đã dạy không riêng gì cho các vị tỳ-kheo mà bất 
cứ ai có thể hành trì đều gặt hái được kết quả. Một trạng 
thái đặc biệt được nảy sinh trong khi thực hành thiền 
định. Một cảm thọ của thân khinh an và tâm khinh an 
sẽ hiện hữu, đó là khía cạnh khác của hạnh phúc kỳ diệu, 
nhưng rất thiết thực mà trong đời sống con người không 
thể tìm được. 


Cao hơn một bước nữa, nếu hành giả bắt đầu đi vào cảnh 
giới Sơ thiền cho đến Tứ thiền thì sẽ theo tiến trình cảm 
thọ, mức rung động tuyệt vời của chân hạnh phúc, cao và 
lâu dài hơn những cảm thọ hạnh phúc của đời sống thế tục 


90 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


bình thường được sinh khởi bằng tâm lý, vật lý hay sinh lý. 


Một khía cạnh khác, nếu tâm lý con người có chánh tư 
duy làm điều kiện cơ bản, phát sinh trí tuệ và từ đó bản 
thân con người được hoàn toàn giải phóng mọi ràng buộc 
nhân tình và nhận rõ sự bình an của cuộc sống. Nếu con 
người sống tinh thần xả kỷ, đoạn diệt thân kiến thì đây 
chính là giai đoạn đầu để bước vào dòng thánh thai, tắm 
mình trong dòng hạnh phúc vô tận. Hay đi vào ý nghĩa 
sống thiết thực chung trong cộng đồng, nếu con người ý 
thức sống vì hạnh phúc cho nhiều người, vì lòng thương 
tưởng quần chúng, thì con người sẽ có kinh nghiệm rằng, 
hạnh phúc chính là con đường xả kỷ, hay quên mình để 
vui trong hạnh phúc của tha nhân, vì hạnh phúc của người 
chính là hạnh phúc của mình được sinh khởi. 


Con người đích thực mở đường đi tìm hạnh phúc thì con 
đường ấy chính là con đường đoạn tham, đoạn sân, đoạn 
si, và xả trừ kiêu mạn, hay được mệnh danh là con đường 
xả ly, sẽ đưa người tiến dần đến chân trời hạnh phúc kỳ 
diệu. Đây là thái độ sống sinh động mà con người thực sự 
thực hiện sẽ thâu hoạch kết quả. Tự thân, của sự đi tìm 
hạnh phúc này là một ý nghĩa linh động mà không phải là 
của ngôn ngữ lý luận hay không tưởng hư vô. Kinh nghiệm 
thực tại, hạnh phúc của thái độ chấp thủ là hạnh phúc của 
một cái gì mong manh dễ võ, và chứa đựng vị đắng bên 
trong, còn hương vị của ý nghĩa xả ly là hương vị chân thật 
của sự bình an và giải thoát. Vì vậy, cho đến một thời điểm 
nào đó trong sự sống của con người hay trên bước đường 
sinh tử, con người phải có thái độ chọn lựa giữa hai lãnh 
vực hạnh phúc và khổ đau, tự ngã và vô ngã hay ái, thủ và 
đoạn ái, đoạn thủ, để nhận chân ý nghĩa trên con đường ly 
tham giải thoát. 


91 


TIẾT 4. 
0UAN NIỆN NHÂN BẮN, ẤP TIÊN 
VỀ HÔN NHÂN HIINH PHÚC 


| ình chồng vợ là đạo nghĩa thiêng liêng trong 

biến tính tự tôn. Đây là bổn phận tự nhiên mà 
trên quan điểm con người, đức Phật cũng đã không phủ 
nhận. Trái lại, Ngài còn có những giáo huấn tích cực và 
hữu hiệu mang đến cho con người để xây dựng một đời 
sống hạnh phúc lứa đôi trong tỉnh thần nhân bản và đầy 
ý nghĩa tình người. 

Trong ý nghĩa tình yêu và hôn nhân, đức Phật xác định 
rằng tình yêu là mặt khác của hôn nhân và chính hôn 
nhân là ý nghĩa của tình yêu. Hôn nhân không thể tách 
rời khỏi tình yêu mà có, ngược lại cũng vậy. Nếu con người 
phủ nhận rằng, tình yêu chỉ là hương vị tình cảm của đôi 
nam nữ mà chưa phải là tình hôn nhân chồng vợ thì sẽ 
đánh mất ý nghĩa tình người và thiếu nhân bản đạo đức. 
Con người có thể lừa gạt và không kính trọng nhau nếu 
tình yêu không là hôn nhân, và hôn nhân không được tác 
thành nếu vắng mặt tình yêu. Vì vậy, hôn nhân là kết quả 
của một quá trình tình yêu mà không thể ly khai hai lãnh 
vực biệt lập. 


Nếu con người lập luận và đặt tình yêu ngoài hôn nhân 
và hôn nhân không liên hệ với tình yêu thì trên nguyên 
tắc này thiếu tinh thần nhân bản, vụ lợi mà chẳng phải ý 
nghĩa tình yêu đích thực, được trình bày theo quan điểm 
của giáo pháp. 


92 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


a. Vai trò của một cô dâu về nhà chồng 


Nàng Visakha là người con gái của triệu phú 
DhananJaya, người con gái giàu tình thương, khoan dung 
và đạo tâm kiên cố. Nàng hết lòng kính trọng và phụng sự 
mẹ của nàng là Sumanaä Devi và ông ngoại là Mandaka. 


Một hôm, lúc này nàng mới 7 tuổi, đức Phật trên bước 
đường du hóa, Ngài ghé Bhaddiya, quê hương của Visakha, 
tức quốc vương Anga. Khi hiểu được đức Phật đến vương 
quốc mình, ông ngoại Visäkha bảo: “Này cháu thân mến, 
hôm nay là một ngày vui của cháu và ông ngoại. Vậy cháu 
hãy tập trung 500 cô gái, những nô tỳ của cháu, bắt về 
õ00 cỗ xe và cùng với ð00 thị nữ, cháu hãy đi đón tiếp đức 
Phật.” 

Khi nghe ông ngoại nói như vậy, cô bé Visakha hân 
hoan liền đi đảnh lễ đức Phật, cung kính ngồi một bên. 
Đức Phật thấy cô còn nhỏ mà có tư cách lễ độ, kính trọng. 
Đức Phật thuyết pháp và sau khi nghe, cô bé Visakha 
chứng đắc sơ quả. 


Đến tuổi trưởng thành, vào một ngày lễ, nàng cùng đi 
với các tỳ nữ khác ra tắm nơi sông, nhưng bất ngờ một 
cơn mưa to lại trút xuống. Những người cùng đi tắm đều 
vội vàng bỏ chạy nhanh vào một căn nhà trống gần đó để 
đụt mưa, nhưng trước cảnh trạng như vậy, Visakha vẫn 
khoan thai trong cung cách của một thiếu nữ, đi về hướng 
nhà trốn mưa. Trong nhóm người đông có một nhóm bà- 
la-môn đi chọn người con gái có đủ năm vẻ đẹp để đem về 
làm vợ Thầy của họ. Thấy vậy, bọn họ ngạc nhiên và hỏi 
nàng Visakha tại sao không nhanh chân vào nhà để khỏi 
bị ướt xiêm y. 

Visakha điểm đạm trả lời: “Tôi có khả năng còn chạy 
nhanh hơn những người khác nhưng không thích vậy, vì 
rằng giả như có vị vua đang mặc sắc phục triều đình uy 


TIẾT 4. QUAN NIỆM NHÂN BẢN, CẤP TIẾN VỀ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC 93 


nghĩ bỗng nhiên xắn quần áo lên một cách xốc xếch đâm 
đầu chạy bương vào cung điện thì xem có còn sự đường bệ 
của một vị quốc vương nữa không? Một tượng vương được 
trang sức lộng lẫy mà không chậm rãi từng bước dõng dạc, 
lại ngông nghênh chạy loạn ngoài đường thì cũng chẳng 
thích hợp. Và một vị tu sĩ oai nghĩ tế hạnh, y bát trang 
nghiêm lại bôn ba vội vã thì cũng là điều thất cách. Cho 
nên, tư cách của người nữ mà chạy ngoài đường như đàn 
ông thì chẳng còn gì là thục nữ nết na, đoan chánh.” 


Những người bà-la-môn khi nghe như vậy vui mừng vô 
cùng vì mục đích đã nắm được trong tay. Về sau Visàkha 
là người vợ chung thủy và đoan chánh của người thầy bà- 
la-môn Punnavaddhana, con nhà triệu phú NiIgaãra. 


Sau đó lễ rước dâu được diễn ra trong khung cảnh trang 
trọng. Trước khi về nhà chồng, người cha còn căn dặn dạy 
con, bổn phận làm vợ, làm dâu phải cẩn trọng những điều 
sau đây: 


1. Không đem lửa ra ngoài ngõ. 
. Không thu lửa ở ngoài vào nhà. 


V 

3. Chỉ cho đến những người biết cho. 

4. Không cho đến những người không biết cho. 
5 


. Cho đến cả ha1, những người biết cho và những người 
không biết cho. 


6. Ngồi một cách an vui. 

7. Ăn một cách an vui. 

8. Ngủ một cách an vul. 

9. Coi chừng lửa. 

10. Tôn trọng các vị trời trong nhà. 


Mười điều trên đây có nghĩa là: 


94 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


1. Không được nói xấu về người chồng cũng như cha mẹ 
chồng với người ngoài và cũng không được đem những 
chuyện trong nhà chồng đi nói cho những người khác 
biết. 

2. Không được ngồi nghe những chuyện được kể lại hay 
công việc của người khác. 

3. Đồ đạc ở trong nhà được cho những người nào đáng cho 
mượn, dùng rồi trả lại. 


4. Đồ đạc không được cho những người mượn dùng mà 
không trả lại. 


5. Phải sẵn sàng giúp đỡ bà con khốn khổ, dù rằng họ 
không đủ sức để trả lại. 


6. Khi ngồi phải xem chỗ nào thích hợp và khi thấy cha mẹ 
của chồng đi tới, nên đứng dậy chào hỏi. 

7. Đến bữa ăn phải xem đồ ăn đã dọn đầy đủ cho cha mẹ 
chồng và chồng hay chưa. Và cũng nên lưu ý những 
người trong nhà có được đầy đủ tử tế không. 


8. Trước giờ đi ngủ nên lưu tâm kiểm soát nếu cửa chưa 
đóng thì cẩn thận đóng lại. Nhắc nhở những người làm 
công trong nhà hoàn tất công việc sớm và xem cha mẹ 
chồng đi ngủ chưa. 


9. Hãy xem cha mẹ chồng và chồng như xem lửa. Mỗi khi 
có công việc quan hệ với cha mẹ chồng và chồng thì hết 
sức lưu ý và cẩn trọng như khi sử dụng lửa. 


10. Kính trọng cha mẹ chồng và chồng giống như Phạm 
thiên trong nhà. 


Một hôm, cha chồng của Visakha đang ăn bát cháo nấu 
với sữa đựng trong chén vàng. Vừa lúc ấy có một tỳ-kheo 
đi đến khất thực, Visakha liền đứng dậy tránh sang một 
bên, mục đích để cha chồng trông thấy vị tỳ-kheo, nhưng 


TIẾT 4. QUAN NIỆM NHÂN BẢN, CẤP TIẾN VỀ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC 95 


ông vẫn làm ngơ và ăn uống bình thường. Nàng thấy vậy 
bèn chấp tay cung kính thưa với vị tỳ-kheo ấy vui lòng 
khất thực nhà khác, vì cha chồng nàng đang ăn những đồ 
ăn thu. 


Cha chồng Visakha nghe vậy, thiếu suy nghĩ nên tức 
giận và bảo gia nhân đuổi Visäkha ra ngoài đường. Nhưng 
vì nàng nết na đoan chánh, dịu hiền nên trong nhà a1 cũng 
mến và không đuổi nàng đi. 


Trong tư cách con dâu hiền thục và có kính trọng như 
trong trường hợp này, Visãkha không thể chấp nhận thái 
độ đối xử của cha chồng như vậy, nên nàng thẳng thắn 
trình bày quan điểm của mình: 


“Thưa cha, thật không có đủ lý do để buộc con phải rời 
khỏi nhà. Không phải cha đem con về đây như người mua 
nô lệ. Trong lúc cha mẹ còn sanh tiền, con gái không thể 
rời bỏ nhà đi như vậy. Vì lẽ ấy, khi con rời nhà để qua đây, 
cha con có mời tám người trong thân tộc và gởi gắm con 
cho các vị ấy. Cha con nói: “Nếu con gái tôi có phạm điều gì 
lỗi lầm, xin các vị hãy dò xét cặn kẽ." Vậy xin cha hãy mời 
các vị ấy đến để xét xử xem con có lỗi hay không!” 

Cha chồng Visakha bằng lòng, mời tám vị làm chứng 
rồi phân trần: “Nhân một ngày lễ, tôi đang ngồi ăn cháo 
nấu với sữa trong một cái chén bằng vàng thì con dâu tôi 
nói rằng tôi ăn đồ không sạch. Xin các vị vạch ra cho nó 
thấy rõ lỗi và đuổi nó ra khỏi nhà này.” 

Khi ấy, Visakha đã trình bày: “Thật ra tôi không nói 
đúng hẳn như vậy. Lúc cha chồng tôi đang dùng cháo thì 
có một vị tỳ-kheo vào nhà khất thực. Cha chồng tôi thấy 
mà làm ngơ. Nghĩ bụng rằng cha chồng tôi không làm được 
điều thiện nào trong hiện tại mà chỉ thọ hưởng phước báo 
đã tạo trong quá khứ nên tôi đã bạch với vị tỳ-kheo: “Bạch 


96 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


sư, xin thỉnh sư hoan hỷ bước sang nhà khác. Cha chồng 
tôi đang dùng những món ăn th1u. ” 

Tất cả những người tham dự đều đồng ý rằng Visakha 
không có lỗi. 

Trong lúc đề cập đến những tánh hạnh và bổn phận 
của người nữ để có thể được sinh lên các cõi trời, đức Phật 
dạy: “Tích cực hoạt động, luôn luôn dịu dàng chiều chuộng 
chồng, dầu chồng không đem lại tất cả hạnh phúc. 

“Không khi nào dùng lời bất mãn, nghịch ý, thiếu lễ độ 
làm chồng nổi sân. 

“Tôn trọng tất cả những người được chồng kính nể. 

“Vì nàng là người sáng suốt khôn ngoan, khéo léo, lanh 
lẹ, thức khuya dậy sóm. 

“Tân tâm săn sóc sức khỏe của chồng trong khi chồng 
làm việc cực nhọc. Và nhã nhặn điều hòa. Một người vợ 
như vậy. 

“Muốn những điều chồng muốn và cố làm cho được. 

“Sẽ tái sanh vào cảnh giới của những vị trời dễ mến.” 

Trong một dịp khác, đức Phật đã dạy 8 đức tánh mà 
một người nữ phải có, nếu muốn kiến lập chân hạnh phúc 
trong cuộc đời hiện tại này và các cảnh giới trong tương lai: 

1. Có khả năng làm việc. 

. Giỏi điều khiển người làm. 

. Có cách đối xử tốt khiến chồng quí mến. 

. Giữ gìn tài sản trong nhà. 

. Thành công trong niềm tin. 

. Thành công trong giới luật. 

. Thành công trong lòng quảng đại quần chúng. 


œ® ¬I G ©t‹ >> C2 t°9 


. Thành công trong trí tuệ. 


TIẾT 4. QUAN NIỆM NHÂN BẢN, CẤP TIẾN VỀ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC 97 


Vai trò của người vợ đối với chồng là một bổn phận dĩ 
nhiên, là mối tương quan mật thiết không thể thiếu vắng. 
Người vợ phải ý thức xây dựng sự lợi ích, xây dựng hạnh 
phúc, vì tấm lòng nhiệt thành thương tưởng, vì tấm lòng 
từ mẫn lợi tha đối với chồng mà tự ghép mình vào khuôn 
khổ, nề nếp sinh hoạt hằng ngày. Nghĩa là người vợ đến 
giờ đi ngủ nên ngủ sau và dậy thì phải dậy trước, xem xét 
quán xuyến mọi công việc trong gia đình và đối xử tốt với 
mọi người. Đây chính là nói lên lòng nhiệt thành trong ý 
thức bổn phận, nói lên lòng thương yêu, tự đặt mình trong 
vị thế phục vụ và xây dựng. 


b. Bảy hạng vợ ở đời - vừa là vợ, vừa là tình nhân, 
vừa là bạn hữu 


Vợ là người đóng vai trò quan trọng trong gia đình. Một 
đời sống gia đình thuận hòa hạnh phúc hay xào xáo, gây 
gổ, phần lớn đều do người vợ chịu trách nhiệm. Nếu người 
vợ khôn ngoan ý thức được hai trách nhiệm thiêng liêng 
của mình, vừa là vợ vừa là mẹ, thì đây chính là hạnh phúc 
của một gia đình đầm ấm và cũng nói lên tinh thần ưách 
nhiệm của một người vợ tốt. 


Khi đề cập đến gia đình, người ta thường nghĩ đến 
người vợ hơn là người chồng, vì sự hiện diện của người vợ 
lúc nào cũng có trong nhà. Hơn nữa, vai trò của họ là vai 
trò gia đình, vai trò của một người mẹ hiền, chăm sóc, dạy 
dỗ, nuôi nấng con cái, vai trò một người vợ ngoan, chung 
thủy và tin yêu chồng mình, lo phụng sự và quán xuyến 
công việc gia đình. Vì vậy, người ta thường bảo vợ là “nội 
tướng”, người được cắt đặt canh gác, trông nom gia đình. 
Chính bản thân người vợ là bóng dáng hạnh phúc, là tình 
thương yêu của chồng và con. Người vợ là hiện thân của 
một tình yêu êm đềm xoa dịu những nỗi nhọc nhẳằn, vất vả 


98 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


từ hoàn cảnh xã hội tạo ra, đưa vào môi trường gia đình. 
Sự hiện diện người vợ trong gia đình là sự hiện diện của an 
lạc và hạnh phúc, sự hiện diện một khối tình thiêng liêng 
được sưởi ấm bằng tình người chân thật và tin tưởng. 


Bởi vậy, cách đây hơn 25 thế kỷ, đức Phật đã nói lên 
khối tình đó bằng mối quan tâm thiết thực. Trong không 
khí của một gia đình mà không có bóng dáng của người vợ, 
người mẹ, người ta sẽ có cảm giác trống vắng, mất mát đi 
một cái gì khó diễn tả và cũng có cảm giác rằng “gà trống 
nuôi con”, không khí gia đình sẽ trở nên quạnh hiu và bơ 
vơ, như nỗi bơ vơ của tâm trạng người con mất mẹ. Hương 
vị của tình thương nồng ấm thiêng liêng sẽ không còn và 
hạnh phúc gia đình cũng sẽ mất đi hơn một nửa. Bởi vậy, 
những lời giáo huấn của đức Phật mang đến cho những 
người nữ tại gia sống với chồng con phải ý thức bổn phận 
của chính mình là không ngoài mục đích gầy dựng sự đầm 
ấm, tạo hòa khí và hạnh phúc cho chính bản thân mình, 
cho chồng và cho con, mà nguyên tắc của yếu tố đầm ấm 
và hạnh phúc đó là người vợ phải biết yêu thương chồng, 
con, nỗ lực cố gắng trong mọi công việc. Vì rằng, bản thân 
người chồng là nơi nương tựa, là nơi để người vợ gởi gắm 
niềm tin và hạnh phúc đời mình trong đó. Sự hy sinh của 
người vợ vì mục đích tốt đẹp để kiện toàn đời sống vật chất 
cũng như tĩnh thần cho chồng là sự hy sinh cao cả. Sự hy 
sinh sẽ đưa người vợ đến nơi an lạc và sinh thiên. 


Trong Phẩm Tôn giả Anurudha (Tăng Chi Bộ), đức 
Phật dạy về kết quả một nữ cư sĩ sống đời trong sạch, vì 
lòng tôn kính phụng sự chồng, lễ bái cúng dường các sa- 
môn, bà-la-môn phạm hạnh và có lòng kính tin Tam Bảo, 
giữ gìn giới đức trang nghiêm sẽ được sinh thiên giới. 

“,, nữ cư sĩ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nữ cư 
sĩ giữ giói, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà 
hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men 


TIẾT 4. QUAN NIỆM NHÂN BẢN, CẤP TIẾN VỀ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC 99 


rượu nấu, nữ cư sĩ bố thí sống ở gia đình với tâm từ bỏ cấu 
uế của xan tham, bố thí rộng rãi, với bàn tay mở rộng, vui 
thích từ bỏ, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu, vui thích chia 
sẻ các vật dụng bố thí. Thành tựu 8 pháp này, nữ nhân 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư 
thiên có thân khả ái.” 

Tùy theo phẩm hạnh, các người vợ được chia làm 7 
loại như đức Phật có lần đã dạy. Lúc bấy giờ đức Phật 
đang trú tại Savatthi trong jJatavana, tức là khu vườn của 
Anathapindika. Vào buổi sáng đức Thê Tôn mang y cầm 
bát đi đến chỗ ở của Anathapindika. Thế Tôn ngồi xuống 
chỗ đã được chuẩn bị sẵn, lúc ấy trong nhà có những tiếng 
nói lớn, có sự ồn ào cãi vả bên trong. 

Sau khi thấy đức Thế Tôn, Anathapindika liền đi đến 
đảnh lễ và ngồi xuống một bên, đức Phật hỏi: 


“Này gia chủ, vì sao trong nhà của ngươi lại có nhiều 
người nói to tiếng, như những người đánh cá (kevattä) 
đang giành giật cá (macha vilope)?” 


“Bạch Thế Tôn, có nàng dâu Sujata giàu có đến đây 
từ một gia đình giàu có. Nàng không vâng lời mẹ chồng 
(sassum) không vâng lời cha chồng (sasuam) không vâng 
lời chồng, cũng không cung kính, không tôn trọng, không 
kính lễ, không cúng dường Thế Tôn.” 


Đau khi gia chủ Anathapindika trình bày sự việc như 
vậy, Thế Tôn cho gọi người con dâu Sujãta và Thế Tôn đã 
dạy nàng như sau: 

“Hãy đến đây, này SujJãta.” 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

“Nàng dâu Sujata vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ Thế 
Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với nàng dâu SuJäta đang ngồi một bên: 


100 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


“Này Sujata, có 7 loại vợ cho một người đàn ông. Thế 
nào là 7? Vợ như người sát nhân (vadhakasamđ), vợ như 
người ăn trộm, vợ như người chủ nhân (ayyasamd), vợ 
như người mẹ, vợ như người chị, vợ như người bạn, vợ như 
người nữ tỳ. Này Sujàta có 7 loại vợ cho người đàn ông. Và 
ngươi thuộc loại vợ nào?” 


Với những lời dạy vắn tắt của đức Thế Tôn về 7 hạng vợ 
cho Sujãta như vậy, nhưng Sujãta không hiểu ý nghĩa của 
lời dạy, nàng thưa thỉnh Thế Tôn giảng giải rõ hơn để biết 
mình thuộc loại vợ nào. Đức Thế Tôn dạy tiếp: 

“AI tâm bị uế nhiễm 

Không từ mẫn thương người, 

Thích thú những người khác, 

Khinh rẻ người chồng mình. 

Bị mua chuộc bằng tiền, 

Hăng say giết hại người, 

Hạng người vợ như vậy, 

Được gọi vợ sát nhân. 

Còn hạng nữ nhân nào, 

Tiêu xài tài sản chồng, 

Do công nghiệp đem lại 

Hay thương nghiệp, nông nghiệp. 

Do vậy nếu muốn trộm, 

Dầu có ít đi nữa, 

Hạng người vợ như vậy 

Được gọi vợ ăn trộm. 

Không ưa thích làm việc, 

Biếng nhác nhưng ăn nhiều, 

Ác khẩu và bạo ác, 

Phát ngôn lời khó chịu, 

Mọi cố gắng của chồng, 

Đần áp và chỉ huy, 

Hạng người vợ như vậy, 


TIẾT 4. QUAN NIỆM NHÂN BẢN, CẤP TIẾN VỀ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC 101 


Được gọi vợ chủ nhân. 

AI luôn luôn từ mẫn, 

Có lòng thương xót người, 
Săn sóc giúp đố chồng, 
Như mẹ chăm sóc con, 

Tài sản chồng cất chứa, 
Biết hộ trì giữ gìn, 

Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ như mẹ. 

AI người như em gái, 

Đối xử với chị lón, 

Biết cung kính tôn trọng, 
Đối với người chồng mình, 
Với tâm biết tàm quý, 
Tùy thuận phục vụ chồng, 
Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ như chị. 

Ai ở đời thấy chồng, 

Tâm hoan hỷ vui vẻ, 

Như người bạn tốt lành, 
Đã lâu từ xa về, 

Sanh gia đình hiền đức (Koleyykä) 
Giữ giới dạ trung thành (Patibbata) 
Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ như bạn. 
Không tức giận an tịnh, 
Không sợ hình phạt trượng, 
Tâm tư không hiểm hận, 
Nhẫn nhục đối với chồng, 
Không phẫn nộ tức giận, 
Tùy thuận lời chồng dạy, 
Hạng người vợ như vậy, 
Được gọi vợ nữ tỳ. 

Ở đời các hạng vợ, 


102 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Được gọi vợ sát nhân, 

Rể cả vợ ăn trộm, 

Và cả vợ chủ nhân, 

Vợ ấy không giữ giới 

Ác khẩu và vô lễ (Anädara) 
Kh1 thân hoại mạng chung, 
Được sanh vào địa ngục, 

Ở đời các hạng vợ, 

Như mẹ, chị và bạn, 

Và người vợ được gọi, 

Là vợ như nữ tỳ, 

An trú trên giới đức, 

Khéo phòng hộ lâu ngày, 
Kh1 thân hoại mạng chung, 
Được sanh lên thiên thú. ” 


Đức Phật đã giảng giải rõ về từng hạng vợ và nàng 
Sujãta đã bạch với Thế Tôn, tự nhận mình là người vợ đối 
với chồng như người nữ tỳ. 

Một quan niệm đích thực nhân bản và cấp tiến, cách 
đây hơn 2.500 năm, đức Phật đã dạy về hôn nhân và tình 
yêu của con người thật sâu sắc và hợp lý. Ngày nay gọi là 
thời đại văn minh, con người vẫn còn cảm thấy lúng túng, 
lầm lẫn giữa ý nghĩa của hôn nhân và tình yêu. Con người 
đã cho rằng, vân đề hôn nhân là một địa hạt và tình yêu là 
một địa hạt, cả hai không liên hệ. Người vợ khác với người 
yêu, nếu con người biệt lập giữa hôn nhân và tình yêu, tức 
là con người cắt đứt sợi dây thắt chặt tình yêu chồng vợ, 
và cũng là quan niệm của kẻ thiếu suy tư, nông cạn tâm lý 
mình người và làm cho con người càng thêm bối rối trước 
ngưỡng cửa hôn nhân và tình yêu. Như trên đã trình bày, 
đức Phật đã dạy về tình cảm con người một cách có phương 
pháp thiện xảo. Mối liên hệ chồng vợ tức là mối liên hệ 
tình yêu, vừa là tình cảm của một người bạn, vừa là tình 


TIẾT 4. QUAN NIỆM NHÂN BẢN, CẤP TIẾN VỀ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC 103 


đạo nghĩa vợ chồng mà lắm khi trong cuộc sống con người 
còn đòi hỏi một thứ tình cảm như tình cảm của một người 
mẹ, hoặc người cha chăm sóc, nuông chiều con cái. Một thứ 
tình cảm vuốt ve, trìu mến trong đôi vòng tay thương yêu 
rất mực. Một thứ tình cảm mà người vợ phải giữ vai trò 
của một người chị, người mẹ, người em gái, hoặc là người 
nữ tỳ nâng khăn sửa tráp cho chồng. Và ngược lại, vai trò 
người chồng cũng phải là một vai trò của một người anh 
trai, một người em trai, một người cha. Đây là mối tương 
quan mật thiết chứa đựng trọn vẹn tình người, và hạnh 
phúc được xây dựng một cách thiết thực. 


Đức Phật dạy trong ý nghĩa này là một mục đích giáo 
hóa lý tưởng về tình cảm, tâm lý, hôn nhân và tình yêu. 


Song song với ý nghĩa đời sống chồng vợ bình thường 
của một gia đình, trong Phẩm Nguồn sanh phước (sống 
chung) đức Phật đã dạy có 4 loại vợ chồng sống chung với 
nhau. Bốn loại ấy là: “Đê tiện nam sống với đê tiện nữ, đê 
tiện nam sống vói thiện nữ, thiện nam sống với đê tiện nữ, 
thiện nam sống chung vói thiện nữ.” 


1. Đê tiện nam sống với đê tiện nữ: 

“Ở đây, này các gia chủ, người chồng sát sanh, lấy của 
không cho, sống tà hạnh trong các dục vọng, nói láo, đắm 
say rượu men, rượu nấu, ác giới, tánh ác, sống ở gia đình 
với một tâm cấu uế, xan tham chi phối. Người này mắng 
nhiếc, chửi rủa các sa-môn, bà-la-môn. Còn người vợ cũng 
sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục 
vọng, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu, ác giới, tánh 
ác, sống ở gia đình với một tâm cấu uẽ, xan tham chi phối.” 


2. Đê tiện nam sống với thiện nữ: 


“Ở đây này các gia chủ, người chồng sát sanh... mắng 
nhiếc chửi rủa các sa-môn, bà-la-môn. Còn người vợ từ bỏ 


104 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


sát sanh, từ bỏ lấy của không cho... thiện tánh, sống ở gia 
đình không với tâm bị cấu uếẽ, xan tham chi phối, không có 
nhiếc mắng chửi rủa sa-môn, bà-la-môn.” 


3. Thiện nam sống với đê tiện nữ: 


“Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh... 
không có mắng nhiếc chửi rủa các sa-môn, bà-la-môn. 
Nhưng người vợ là người sát sanh, lấy của không cho... 
nhiếc mắng, chửi rủa các sa-môn, bà-la-môn.” 


4. Thiện nam sống với thiện nữ: 


“Ở đây, này các gia chủ, người chồng từ bỏ sát sanh... 
không mắng nhiếc chửi rủa các sa-môn, bà-la-môn. Và 
người vợ cũng là người không sát sanh... không nhiếc 
mắng, chửi rủa các sa-môn, bà-la-môn.” 

Đức Phật đúc kết bằng một bài kệ: 

“Cả hai là ác giới, 

Xan tham và mắng nhiếc, 

Cặp vợ và chồng ấy, 

Đê tiện sống đê tiện. 

Chồng là người ác giói, 

Xan tham và mắng nhiếc, 

Vợ là người có giói 

Bố thí không xan tham, 

Như vậy vợ thiện nữ 

Sống với chồng đê tiện. 

Chồng là người có giới, 

Bố thí không xan tham, 

Còn người vợ ác giới, 

Xan tham và mắng nhiếc, 

Vợ là đê tiện nữ, 

Sống chung chồng thiện nam. 


TIẾT 4. QUAN NIỆM NHÂN BẢN, CẤP TIẾN VỀ HÔN NHÂN HẠNH PHÚC 105 


Cả hai tin bố thí, 

Sống chế ngự, chánh mạng, 
Cả hai vợ chồng ấy, 

Nói lời thân ái nhau, 

Đời sống nhiều hạnh phúc, 
Chờ đợi hai người ấy, 

Kẻ thù không thích ý, 

Cả hai giới hạnh lành, 

Ở đây sống theo pháp, 

Giữ giới cấm đồng đẳng, 
GÃ hai giái hạnh lành, 
Sống hoan hỷ thiện giới, 
Hân hoan được thỏa mãn, 
Đúng với điều cầu mong.” 


106 


107 


TIẾT 5. 
THÁI ĐỘ CỦA NG0RI ĐẠO, BÀ-L-MÔN 
ĐúI Wi BỨC THẾ TôN 


1) ức Phật xuất hiện giữa xã hội Ấn Độ đương 
thời, một xã hội đầy loạn lạc và khổ đau, đầy 
sự bất công và nô lệ. Con người sống trong chế độ phân 
biệt gial cấp, người bóc lột người. Chính vì vậy mà giai 
cấp nào mạnh có thế lực hơn trong xã hội thì gial cấp ấy 
nắm quyền thống trị. Từ địa hạt kinh tế xã hội đến địa hạt 
tín ngưỡng tôn giáo, con người hoàn toàn không tự do mà 
tất cả đều có điều kiện và sức mạnh kèm kẹp. Trong tình 
trạng của một xã hội như vậy, trí tuệ siêu việt và sự giác 
ngộ của đức Phật đã làm chấn động con người, ánh sáng 
giác ngộ của đức Phật như mặt trời rực rõ xóa tan tất cả sự 
u tối của con người và làm lu mờ những đóm sáng hắt hiu 
của hàng ngoại đạo. Sự giác ngộ của đức Phật là một tiếng 
thét hãi hùng làm đỉnh tai nhức óc hàng bà-la-môn giáo 
đương thời. Sự hiện diện của đức Phật trên bước đường 
hoằng hóa độ sanh là hình ảnh oai hùng, trầm lặng như 
những bước đi dõng dạc, oal vệ của sư tử chúa. Con người 
thật của đức Thế Tôn, bậc Chánh biến tri, Nhân Thiên 
sư phạm là nơi quy ngưỡng của mọi người. Vì vậy trong 
suốt thời gian Phật tại thế, thế lực của hàng ngoại đạo bị 
sút giảm khá nhiều, và vòng đai sinh hoạt cũng được thu 
hẹp lại. Không những các đệ tử của các giáo chủ ngoại đạo 
bỏ thầy mình về với Phật, quy y Tam Bảo mà ngay cả các 
hàng Trưởng lão bà-la-môn cũng đều đảnh lễ, xin quy y 
làm đệ tử Phật. Đây là một nhân tố đã làm cho hàng ngoại 
đạo phải điên đầu khi thấy giáo đoàn của mình ngày càng 


108 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


giảm sút và uy thế tắt lịm. Vì vậy, một số ngoại đạo đã 
sanh tâm thù hận, âm mưu trả thù. 


Ö đây chúng tôi sẽ trình bày tóm lược thái độ của ngoại 
đạo và cách đối trị của đức Thế Tôn. 


a. Thái độ chống đối của ngoại đạo 


Về phương diện này, hàng ngoại đạo đã thiết lập các âm 
mưu dưới nhiều hình thức: vu khống, tuyên truyền, xuyên 
tạc, mục đích để làm suy giảm ảnh hưởng quần chúng về 
uy tín của đức Phật và đoàn thể chúng tỳ-kheo. Họ đã 
thách đố đức Phật biểu diễn thần thông, tranh luận để vấn 
nạn hơn thua, họ đặt người nằm vùng trong hội chúng để 
dò xét, tìm hiểu sự thật về đức Phật... Về những kế hoạch 
để thực hiện âm mưu vu khống của ngoại đạo, trong các 
kinh đã ghi lại như sau: 


“Một thời Thế Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, khu 
vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giò, Thế Tôn được cung 
kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường tôn kính (apacito) 
nhận được các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bịnh. Chúng tỳ-kheo cũng được cung kính, 
tôn trọng đảnh lễ, cúng dường tôn kính, cũng nhận được 
các vật dụng như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bịnh... Nhưng các tu sĩ ngoạ1 đạo không được cung kính, 
cũng không được các vật dụng như y... dược phẩm trị bịnh. 
Các tu sĩ ngoại đạo ấy không thể chịu nổi sự cung kính đối 
với Thế Tôn và chúng tỳ-kheo, đi đến nữ du sĩ Sundari, 
sau khi đến nói với nữ du sĩ Sundari: “Này chị, chị có thể 
làm lợi ích cho các bà con?” 

“Thưa các tôn giả, con có thể làm gì? Việc gì con có thể 
làm được? Đời sống của con là một vật hy sinh (paraccattam) 
cho các bà con.” 


TIẾT 5. THÁI ĐỘ CỦA NGOẠI ĐẠO, BÀ-LA-MÔN ĐỐI VỚI ĐỨC THẾ TÔN 109 


“Vậy chị hãy thường đi đến .Jatavana.” 
“Thưa vâng, các tôn giả.” 


Nữ du sĩ Sundar1, sau kh1 vâng đáp các du sĩ ngoại đạo 
ấy, thường xuyên ởđi đến .JJetavana. Khi các du sĩ ngoại đạo 
ấy được biết rằng nữ du sĩ Sundari được nhiều người thấy 
thường xuyên ởi đến .Jetavana, chúng đoạt mạng sống của 
Sundari tại đây, chôn nàng vào cái hố trong mương của 
Jetavana, rồi đi đến vua Pasenadi nước Koéala. Sau khi 
đến, thưa với vua Pasenadi nước Koéala: “Thưa Đại vương, 
nữ du sĩ Sundari không được thấy nữa.” 


“Nhưng các ngươi nghĩ ngờ nàng ấy ở tại đâu?” 
“Ở tại Jetavana, thưa Đại vương. ” 
“Vậy hãy đi tìm ở tại Jetavana.” 


“Các du sĩ ngoại đạo ấy đi tìm ở .Jetavana, đào mương 
tại chỗ quăng nàng xuống, đặt nàng trên giường đi vào 
Savathi từ đường này đến đường khác, từ ngã ba đường 
này đến ngã ba đường khác, họ làm cho dân chúng tức 
giận nói rằng: “Các người hãy xem công việc làm của các 
Thích tử! Vô liêm sỉ là các sa-môn Thích tử này, theo ác 
giới, theo ác pháp, nói láo, không phạm hạnh, họ tự cho là 
sống đúng pháp, sống thăng bằng, sống phạm hạnh, nói 
lời chân thật, giữ giới theo thiện pháp. Không có sa-môn 
hạnh trong các vị này. Từ đâu họ có sa-môn hạnh? Từ đâu 
họ có bà-la-môn hạnh? Sa-môn hạnh của họ đã bị mất. 
Sau khi làm xong phận sự của đàn ông, họ đoạt mạng sống 
của nữ nhân này.” 

Tại Sãvathi, trong các làng xóm từ đầu trên tới đầu 
dưới, mọi người đều thấy và nghe các du sĩ ngoại đạo vừa 
đi vừa nói những lời độc ác, mắng nhiếc, mạ ly, phỉ báng, 
bực tức như vậy, họ đâm ra hoang mang, đâu là sự thật và 
đâu là không phải sự thật. 


110 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Đau khi sự kiện xảy ra, các tỳ-kheo vào thành khất 
thực và nghe người ta nói về sự kiện ấy, bèn bạch với đức 
Phật. Phật dạy phương pháp đối trị: 


“Tiếng đồn này sẽ không còn tồn tại lâu dài, chỉ có một 
tuần thôi, sau một tuần sẽ biến mất. Này các tỳ-kheo, 
những ai thấy tỳ-kheo... bức não, các ngươi hãy chỉ trích 
lại với bài kệ này: 

“Aï nói lồi không thật, 

Phải đi đến địa ngục, 

AI có làm lại nói, 

Việc ấy tôi không làm, 

Cả hai sau khi chết, 

Sẽ đồng đẳng như nhau. 

Chúng là những hạng người, 

Làm các hạng hạ liệt, 

Trong một đời sống khác.” 


Bài kệ đức Thế Tôn dạy và các tỳ-kheo truyền tụng, 
mọi người được nghe và họ suy nghĩ: “Các Thích tử sa-môn 
không có phạm tội. Sự việc ấy không phải do họ làm. Các 
sa-môn Thích tử này đã thề như vậy.” 


Kết quả âm mưu vu khống của hàng ngoại đạo chấm 
dứt trong sự lãng quên của mọi người, và đức Phật nói lên 
lời cảm hứng: 

“Người không biết chế ngự 

Với lời đâm người khác, 

Giống như voi (bị đâm), 

Khi tham gia chiến trận. 

Nghe những lời thô ác, 

Ty-kheo hãy chịu đựng, 

Giữ gìn không nói lên, 

Tâm không có hiểm hận.” 


TIẾT 5. THÁI ĐỘ CỦA NGOẠI ĐẠO, BÀ-LA-MÔN ĐỐI VỚI ĐỨC THẾ TÔN 111 


Cũng trong Tiểu Bộ kinh, một hôm đức Thế Tôn đang 
đi giữa những người dân Kosala cùng với chúng tỳ-kheo, 
lúc ấy có nhóm thanh niên bà-la-môn cũng gần đó, thấy 
Thế Tôn họ liền mắng nhiếc, chửi rủa thậm tệ. Đức Phật 
thấy vậy, bèn nói bài kệ: 

“Lời nói của kẻ trí, 

Khi bối rối luống cuống, 

Ttơi vào nhiều đề tài, 

Nhiều lãnh vực sai khác. 

Chúng muốn mở miệng rộng, 

Cái gì dắt dẫn chúng, 

Chúng đâu có biết rõ.” 

Một hôm khác, trong Jataka (Bổn Sanh) đã thuật lại 
câu chuyện của ngoại đạo bày mưu cho một nữ tín đồ 
thường hay lui tới để nghe Phật thuyết dạy. Sau những 
giờ giáo huấn của Thế Tôn, nàng ta không chịu về liền mà 
cứ quanh quấn lại nơi tịnh thất của Thế Tôn, để mọi người 
trông thấy. Sau một thời gian, cô ta lấy đồ độn trước bụng, 
bên trong lớp áo phủ kín, để trá hình là đang có thai. Rồi 
đi đến đức Thế Tôn bắt Ngài phải chịu trách nhiệm cái 
thai đó. Đức Thế Tôn vẫn im lặng. Khi ấy, vua trời Đế 
Thích liền hiện thần thông làm đứt dây, tuột xuống đồ độn 
trong bụng và bày ra sự thật trá hình trước mắt đám đông 
quần chúng. Nàng ta xấu hổ, quay lưng bỏ chạy. Nhưng 
không tránh khỏi việc làm ác nên vừa ra khỏi vòng đai 
tỉnh xá thì đất tự nhiên nứt ra và chôn sống nàng tại chỗ. 


Tất cả những âm mưu gian manh được thiết lập dưới 
những kế hoạch lộ liễu của ngoại đạo đối với đức Phật. 
Họ đã không có kết quả như ý mà còn bị thất bại chua 
cay và nhục nhã. Vì vậy, với người dân đương thời, kẻ trí 
thức, hàng vương tôn, vua chúa càng thêm chán ngán mất 
lòng tin đối với hàng ngoại đạo, vì thực chất của ngoại đạo 
không thật đức, nên họ lại càng hướng tâm, quy ngưỡng 


112 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


về đức Thế Tôn và chúng tỳ-kheo tăng. Do vậy, hội chúng 
của đức Thế Tôn ngày càng đông, và sự hoằng truyền ngày 
càng thịnh đạt. 


Lại nữa, một hôm đức Thế Tôn ở Vesali, tại Mahävana, 
trong nhà nóc nhọn, khi ấy có số người Liechavi Bhaddhiya 
đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn như sau: 


“Bạch Thế Tôn, con nghe như sau: Là một nhà huyễn 
thuật, sa-môn Gotama biết được huyễn thuật lôi cuốn 
những đệ tử ngoại đạo. Bạch Thế Tôn, những ai nói như 
sau: Sa-môn Gotama là một huyễn thuật sư... Bạch Thế 
Tôn, chúng con không muốn nghe xuyên tạc Thế Tôn.” 


Đức Thế Tôn nghe vậy và dạy những người Liechavi 
Bhaddhiya các giáo lý thật trong sáng và tự do nhận định 
bằng trí tuệ của chính mình mà không bắt buộc phải nghe 
theo lời nói của bất cứ một ai, dù đó là lời nói của một vị 
Thánh hay lời kinh được truyền tụng trải qua nhiều đời. 

“Này Bhaddhiya, chó có tin vì nghe báo cáo, chớ có tin 
vì theo truyền thông, chớ có tin vì nghe tin đồn, chó có tin 
vì được kinh tạng truyền tụng (pitakasampàdanena), chớ 
có tin vì nhân lý luận (takkahetu), chó có tin đúng theo 
một lập trường (nayahelu), chớ có tin vì đánh giá hời hợt 
những dữ kiện (akarapari vitakkena), chớ có tin vì phù 
hợp với định kiến (ditthinijhanakkhantiya), chó có tin vì 
phát xuất từ nơi có uy quyền (bhavya rùpatäya), chồ có 
tin vị sa-môn là bậc đạo sư của chính mình. Nhưng này, 
Bhaddiya, khi nào ngươi tự biết rõ như sau: “Các pháp này 
là bất thiện, các pháp này là có tội. Các pháp này bị người 
có trí chỉ trích. Các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận 
đưa đến bất hạnh khổ đau. Thời này Bhaddiya, ngươi hãy 
từ bỏ chúng.” 

Trong một dịp khác, nữ bà-la-môn DhannanJan1 đã nói 
lên những lời tán thán đức Phật, thì khi ấy bà-la-môn 


TIẾT 5. THÁI ĐỘ CỦA NGOẠI ĐẠO, BÀ-LA-MÔN ĐỐI VỚI ĐỨC THẾ TÔN 113 


Bhãradväja, một học giả của ngoại đạo, nghe vậy liền tức 
giận, mắng nhiếc bằng những lời ác độc: “Các mụ ti tiện 
kia lại buông lời tán thán lão sa-môn trọc đầu ấy, ta sẽ 
luận phá Đạo sư của ngươi.” 

Rồi Bhãradvãja liền đi ngay đến đối diện đức Thế Tôn, 
thái độ giận dữ, bực tức buông ra những câu hỏi như sau: 

“Giết vật gì được lạc? 

Giết vật gì không sâu? 

Có được một pháp øì, 

Ngài tán đồng giết hại, 

Tôn giả Gotama?” 

Đức Thế Tôn điềm tĩnh và hoan hỷ đáp: 


“Giết phẫn nộ được lạc, 
Giết phẫn nộ không sầu, 
Pháp ấy bậc Hiền thánh, 
Tán đồng sự giết hại. 
Giết pháp ấy không sân, 
Đó bà-la-môn kia. ” 


Khi thấy dung nhan từ tốn trang nghiêm và lời thuyết 
giáo phù hợp với ý nghĩa chân thật, bà-la-môn BharadväaJa 
sinh khởi lòng quy kính và đảnh lễ Thế Tôn xin được xuất 
gia tu học theo Thánh pháp luật. Đức Phật thọ nhận. Thời 
gian không bao lâu, Bhãradväja tỉnh tấn tu hành nên 
chứng đắc quả A-la-hán ngay trong đời hiện tại. Bấy giờ, 
bà-la-môn Akkosaka nghe BharadväJa đã quy y theo Phật, 
sống đời xuất gia của một vị tỳ-kheo, lòng phẫn nộ nổi dậy, 
ông bươn bả thẳng đến trú xứ Thế Tôn, buông lời mắng 
nhiếc thậm tệ. Nhưng với thái độ của bậc Đại giác, Thế 
Tôn điềm nhiên hỏi lại Akkosaka: 


- Này Akkosaka, trong nhà của ngươi khách có thường 
đến thăm viếng không? 


114 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


- Có. 

- Mỗi khi khách đến thăm, ngươi có thiết tiệc đãi đằng 
không? 

- Có. 

- Nhưng nếu khách không ăn, đồ tiệc ấy ngươi giải 
quyết như thế nào? 

- Thì ta ăn và chia cho vợ con trong nhà ta ăn. 

- Cũng vậy, những lời mắng nhiếc của ngươi vừa rồi đã 
cho ta, nhưng ta không nhận, vậy những lời mắng nhiếc 
ấy là của ngươi và ngươi hãy mang về. 


Akkosaka nghe đức Phật nói đến đây, tâm liền tỏ ngộ, xin 
Phật được xuất gia, và sau thời gian chứng đắc A-la-hán. 


Vào một nhân duyên khác, đức Thế Tôn ở giữa dân 
chúng Magadha, tại núi Dakkhinagini, trong một ngôi 
làng Bà-la-môn tên Ekanäla. Vào ngày hôm ấy Ekanala 
sửa soạn sẵn ð00 lưỡi cày để ra đồng cày ruộng và đang 
phân phát thức ăn cho mọi người. Lúc bấy giờ đức Thế Tôn 
đang trên đường khất thực, Ngài đi đến và đứng một bên. 
Thấy vậy, bà-la-môn KasibhãradväJa không mấy vừa lòng, 
bèn nói: 

“Này sa-môn, ta cày và ta gø1eo, ta ăn. Và sa-môn, hãy 
cày và g1eo, hãy ăn.” 

“Này bà-la-môn, ta cũng cày và cũng g1eo, ta ăn.” 


“Nhưng chúng tôi không thấy cái ách, cái cày hay lưỡi 
cày hay gậy thúc (trâu bò) hay các con bò đực của tôn giả 
Gotama. Vậy mà tôn giả Gotama nói: “Này bà-la-môn ta 
có cày và ta có g1eo, sau khi cày và sau khi g1eo ta ăn.” 


Kasibhäãradväja nói với Thế Tôn bài kệ: 
“Người tự nhận giói cày, 
Th không thấy người cày, 


TIẾT 5. THÁI ĐỘ CỦA NGOẠI ĐẠO, BÀ-LA-MÔN ĐỐI VỚI ĐỨC THẾ TÔN 115 


Đã hỏi về người cày, 

Hãy trả lời chúng ta, 
Người cày như thế nào, 
Chúng tôi muốn biết rõ. ” 


Nghe hỏi, đức Thế Tôn đáp: 


“Lòng tin là hạt giống, 
Khổ hạnh là cơn mưa, 
Trí tuệ đối vói ta, 

Là ách và lưỡi cày, 

Xấu hổ là cán cày, 

Ý là sợi dây buộc, 

Và niệm đối với ta, 

Là lưõi cày, gậy thúc. 

Với thân khéo phòng hộ, 
Với lời khéo phòng hộ, 
Với món ăn trong bụng, 
Biết tiết độ chế ngự, 

Ta tác thành chân thật, 
Để cắt dọn (cỏ rác). 

Sự giải thoát của ta, 
Thật hiền lành nhu thuận, 
Với tỉnh cần tĩnh tấn, 

Ta gánh chịu trách nhiệm. 
Ta tự mình đem lại, 

An ổn khỏi khổ ách. 

Như vậy ta đi tồi, 

Không trở ngại thối lui. 
Chỗ nào ta đi tới, 

Chỗ ấy không sầu muộn. 
Cày bừa là như vậy, 
Được quả là bất tử, 

Sau cày bừa như vậy 
Mọi khổ được giải thoát.” 


116 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng, bà-la-môn 
Kasibhãradvãja sinh thuận tín, lấy bát bằng đồng, đựng 
cháo sữa, dâng đức Phật và bạch: “Thưa tôn giả Gotama 
đi cày quả bất tử.” 

Một trường hợp khác, bà-la-môn Pokkharasäati, người 
nổi tiếng tại Ukattha, đã xúi đệ tử bậc nhất của mình là 
Ambattha, người đã làu thông 3 tập Vệ-đà, được xem là 
thông minh xuất chúng. Vị trí của Ambattha ngang hàng 
với bậc thầy, đi đến ra mắt Thế Tôn để xem cho chính xác 
về vấn đề danh tiếng của Thế Tôn được đồn đãi khắp nơi 
có đúng hay không. 


Ambattha đến yết kiến Thế Tôn với một thái độ bướng 
bỉnh, ngạo mạn, bằng những lời hỏi thăm cộc lốc và đi 
qua đi lại trước mặt Thế Tôn. Khi ấy, đức Thế Tôn nói với 
thanh niên Ambattha, là đối với các hàng trưởng lão cao 
niên, tổ sư bà-la-môn cũng có cung cách nói chuyện như 
vậy hay sao? Ambattha phủ nhận là không phải như vậy, 
Và nói: 

“Này Gotama, phải đi và nói chuyện với một vị bà-Ìa- 
môn, nếu vị ấy đang đi. Phải dứng và nói chuyện với một 
vị bà-la-môn, này Gotama, nếu vị ấy đang đứng. Phải 
ngồi mà nói chuyện với một vị bà-la-môn, nếu vị ấy đang 
ngồi. Phải nằm mà nói chuyên với một vị bà-la-môn, này 
Gotama, nếu vị ấy đang nằm. Chỉ với những sa-môn hèn 
hạ, trọc đầu, đê tiện, đen đủi, sanh từ nơi chân của bà con 
ta thì ta mới nói chuyện như vậy, như với ngươi, Gotama!” 


Đức Thế Tôn hỏi Ambattha đến có mục đích gì và tại 
sao có một thái độ như thái độ của một con người vô giáo 
dục. Khi nghe đức Thế Tôn nói vậy, Ambattha liền phẫn 
nộ, tức tối và muốn hạ nhục Thế Tôn, phi báng Thế Tôn, 
công kích đức Thế Tôn, và tự nghĩ rằng: “Sa-môn Gotama 
này có ác ý đối với ta.” Rồi Ambattha nói với Thế Tôn 


TIẾT 5. THÁI ĐỘ CỦA NGOẠI ĐẠO, BÀ-LA-MÔN ĐỐI VỚI ĐỨC THẾ TÔN 117 


rằng: “Này Gotama thô bạo là giòng họ Thích-ca. Là đê 
tiện thuộc thành phần đê tiện, giòng họ Thích-ca không 
kính nhường bà-la-môn, không lễ bái bà-la-môn, không 
cúng dường bà-la-môn, không tôn trọng bà-la-môn. Này 
Gotama, như vậy thật không phải lẽ, thật không đúng 
pháp, khi giòng họ Thích-ca này, những hạng đê tiện... 
Không tôn trọng bà-la-môn.” Như vậy Ambattha đã buộc 
tội giòng họ Thích-ca là đê tiện. 


Sau khi Ambattha kết án giòng họ Thích-ca là đê tiện 
như vậy, và Thế Tôn đã hỏi vì lý do gì. Ambattha đã trình 
bày lý do là một hôm Ambattha đi đến Kapilavatthu và 
khi ngang qua một hội trường của giòng họ Thích-ca. Lúc 
ấy có một số đông thanh niên Thích-ca đùa giỡn, thọc cù 
lét với nhau, và không có ai mời Ambattha ngồi. Vì vậy, 
Ambattha nghĩ rằng thanh niên giòng họ Thích-ca xem 
thường và lấy mình làm cớ để đùa giỡn. Và từ đó đi đến kết 
luận là giòng họ Thích-ca đê tiện. 

Không thể chấp nhận trước một lý do nhỏ nhặt như 
vậy mà Ambattha đã buộc tội cả một giòng họ Thích-ca 
đê tiện và để giáo hóa chàng thanh niên này, đức Thế Tôn 
đã giảng thuyết nguồn gốc Tổ tông của Ambattha. Sau 
khi hiểu rõ nguồn gốc của mình Ambattha đã chấp nhận. 
Nhưng sự chấp nhận này đã bị nhóm thanh niên cùng bọn 
phản đối. Vì Tổ tông của Ambattha thuộc giòng họ Thích- 
ca trong quá khứ, và tự thân Ambattha là con của một 
nữ tỳ. Các thanh niên đã la hét lên: “Người ta nói thanh 
niên Ambattha là tiện sanh, người ta nói thanh niên 
Ambattha là con của giòng không phải quý phái, người ta 
nói thanh niên Ambattha là con một nữ tỳ của giòng họ 
Thích-ca, người ta nói giòng họ Thích-ca là chủ của thanh 
niên Ambattha.” Trước thái độ phản kháng của đồng bọn 
Ambattha về Tổ tông của thanh niên Ambattha là giòng 
Thích-ca và con nhà nữ tỳ. Thế Tôn đã nhân đó trình bày 


118 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


tiền thân của Ambattha cho mọi người cùng nghe. Sau khi 
đã thỏa mãn trước lời dạy của Thế Tôn, đồng bọn Ambattha 
đã đảnh lễ Thế Tôn ra về, và thuật lại tất cả những gì xảy 
ra giữa Thế Tôn và Ambattha cho thầy mình nghe. Bà-la- 
môn Pokkhara SadI nghe như vậy, tức giận nói với thanh 
niên Ambattha: 


“Ngươi thật là nhà học giả đốn mạt của chúng ta! Ngươi 
thật là nhà đa văn đốn mạt của chúng ta. Ngươi thật là 
nhà tỉnh thông ba quyển phệ-đà đốn mạt của chúng ta. 
Người ta đã nói những ai có sự cư xử như vậy, khi thân 
hoại mạng chung sẽ phải sinh vào cõi ác, đọa xứ địa ngục. 
Này Ambattha, ngươi càng công kích tôn giả Gotama bao 
nhiêu, lại càng bị tôn giả Gotama lật tẩy chúng ta bấy 
nhiêu.” 

Bà-la-môn PokkharasatI tức giận, bực bội dùng chân 
đá thanh niên Ambattha bổ lộn nhào rồi lập tức muốn đi 
đến gặp Thế Tôn. 


Rồi bà-la-môn Pokkharasati bèn đi đến yết kiến Thế 
Tôn trong đêm dưới ánh sáng của những ngọn đuốc. Đến 
nơi, chào hỏi Thế Tôn và bạch: 


“Tôn giả Gotama, đệ tử của chúng tôi, thanh niên 
Ambattha có đến đây không ?” 


“Này bà-la-môn, đệ tử của ngươi, thanh niên Ambattha 
có đến đây. 

“, này bà-la-môn Ta có đàm luận với thanh niên 
Ambaltha.” 


“Tôn giả Golama, cuộc đàm thoại của Ngài với thanh 
niên Ambattha như thế nào?” 

Sau khi biết nội dung cuộc đàm thoại, bà-la-môn 
Pokkharasati xin lỗi Thế Tôn: 


TIẾT 5. THÁI ĐỘ CỦA NGOẠI ĐẠO, BÀ-LA-MÔN ĐỐI VỚI ĐỨC THẾ TÔN 119 


“Tôn giả Gotama, thanh niên Ambatlha thật là ngu sĩ. 
Tôn giả Gotama hãy tha thứ cho thanh niên Ambattha.” 


Và sau khi đàm luận, bà-la-môn Pokkharasat1 đã cung 
thỉnh Thế Tôn: “Hôm nay xin mời tôn giả Gotama cùng 
chúng tỳ-kheo đến dùng cơm với chúng con.” 


Trong Trường Bộ Kinh, một hôm đức Thế Tôn đang đi 
trên con đường giữa RaJagaha và Nalandã cùng với chúng 
tỳ-kheo khoảng 500 vị. Lúc ấy có du sĩ Suppiya ngoại 
đạo cũng cùng đi trên con đường đó với đệ tử của mình là 
thanh niên Brahmadatta. Trên đường đi, du sĩ ngoại đạo 
ĐSuppiyo dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, hủy báng 
Pháp, hủy báng Tăng, còn đệ tử của Suppiyo dùng vô số 
phương tiện để tán thán Phật, tán thán Pháp, tán thán 
Tăng. Như vậy, hai thầy trò, hai quan điểm trái ngược 
nhau. Sau khi đức Thế Tôn hiểu được sự việc ấy xảy ra 
như vậy, Ngài bèn dạy chúng tỳ-kheo như sau: 


“Này các tỳ-kheo, nếu có người hủy báng Ta, hủy báng 
Pháp, hay hủy báng Tăng, các ngươi chồ có vì vậy, sanh 
lòng căm phẫn, tức tối tâm sanh phiền muộn. Này các tỳ- 
kheo, nếu có người hủy báng Ta, hủy báng Pháp, hủy báng 
Tăng và nếu các ngươi sanh lòng căm phẫn, tức tối, tâm 
sanh phiền muộn, thời như vậy sẽ có hại cho các ngươi. Nếu 
có người hủy báng Th, hủy báng Pháp, hủy báng Tăng và 
nếu các ngươi công phẫn và phiền muộn thời các ngươi có 
thể biết được lời nói của kẻ ấy là đúng hay sai lạc chăng?” 


“Bạch Thế Tôn không thể được.” 


Sau đó, đức Thế Tôn dạy rằng, nếu có người tán thán 
Phật, tán thán Pháp, tán thán Tăng, thì cũng nên giữ thái 
độ bình thản, chứ không phải vì vậy mà hân hoan say 
đắm. Vì cả hai lãnh vực hân hoan và sầu muộn đều khiến 
người ta bị chướng ngại. 


120 


121 


£ 


| inh thần Đạo Phật là tỉnh thần nhân vị, nhìn 

theo lăng kính bình đẳng, san bằng giai cấp và 
xóa tan xiểng xích nô lệ. Sự tu chứng và giải thoát của 
con người, không phải ở nơi đẳng cấp, màu da, chủng tộc 
mà chủ yếu là sức mạnh của nội tâm và trí tuệ siêu việt. 
Đây là yếu tố nói lên giá trị chân chính của con người, mà 
không phải ở nơi hình thức ngôi vị. 

Phật giáo vạch ra con đường Giáo pháp để dạy dỗ và 
dẫn dắt con người cùng tiến đến gần sự giải thoát, như vậy 
có nghĩa là mang con người thoát ra mọi sự hệ thuộc, phân 
chia và nô lệ. Sự nô lệ có tầm vóc là sự nô lệ dục vọng chính 
bản thân mình mà căn nguyên là động cơ vô minh thúc 
đẩy. Phương pháp đoạn diệt và tận trừ gốc rễ vô minh này 
chính là ánh sáng của chính kiến, con đường nhận chân 
đích thực, đây chính là tự thân Bát thánh đạo, đưa đến vô 
tham, vô sân, vô sĩ và giải phóng mọi sự khổ đau. 


Nếu con người có khả năng thực hiện giáo pháp này tức 
là thể hiện tỉnh thần tự ý thức và làm chủ với mình. Đây 
chính là kết quả của nền giáo lý thiết thực, xây dựng đời 
sống con người làm chủ bản thân, lợi ích tha nhân và xã 
hội, là gông cùm nô lệ được phá tan, sự ràng buộc của nội 
tâm cũng như ngoại cảnh sẽ chấm dứt. 


122 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


a. Bình đẳng giữa các giai cấp - Giá trị con người 
là ở thái độ sống - Tiêu chuẩn giá trị là hạnh 
đức và tuệ đức 
Trong những ngày còn tại thế, đức Phật sống chung 

với chúng đệ tử tỳ-kheo, sự sinh hoạt hằng ngày một cách 

bình dị. Trên bước đường hoằng hóa, đức Phật đi đôi chân 
trần, một bình bát và 3 tấm y, như những vị tỳ-kheo đệ tử 
của Ngài không khác. 


Đời sống hằng ngày của Thế Tôn là vào thành khất 
thực, tọa thiền và thuyết pháp. Vào buổi sáng đức Thế 
Tôn thường thuyết pháp cho chư Thiên, buổi chiều và tối 
Ngài thuyết pháp cho hàng đệ tử. Có những trường hợp, 
đức Phật chỉ đi một mình mà không có chúng tỳ-kheo. Chỗ 
nghỉ ngơi có thể là một ngôi nhà trống, một đống rơm, hay 
dưới một gốc cây lớn. Ngài tự đi góp nhặt lá khô, cỏ rũ, bện 
thành tòa cỏ để ngồi thiền. 

Đức Thế Tôn cũng có thể đi thọ trai bất cứ nơi nào có 
tín thí cúng dường, và sau khi thọ trai xong, đức Phật đều 
thuyết pháp hồi hướng công đức. 


Đức Phật và chúng tỳ-kheo đồng kiết hạ an cư, trong 
thời gian này, Ngài an nghỉ tại các tỉnh xá của trưởng giả 
Anäathapindica, Nữ thí chủ Visakha, và Vua Pasenadli, đã 
tạo lập dâng cúng Phật và chúng Tỳ-kheo. Suốt mùa mưa 
này, sự sinh hoạt của đức Phật là tọa thiền và thuyết pháp 
giảng dạy mà không ra khỏi vòng đai tỉnh xá. 


Giáo pháp của đức Phật là giáo pháp mang hương vị 
giải thoát, vì vậy mà bất cứ ai muốn nghe đều nghe được 
và muốn hỏi đều hỏi được. Có hôm, một du sĩ ngoại đạo 
lững thững đi theo đức Phật vào xóm làng để khất thực 
và du sĩ ấy đã thưa với đức Phật một số vấn đề đang thắc 
mắc. Ba lần cầu mong, đức Thế Tôn đã giảng dạy, du sĩ 


TIẾT 6. QUAN NIỆM DÂN CHỦ VÀ BÌNH ĐẢNG 123 


ngoại đạo đã thỏa mãn. Vì vậy, quan điểm thuyết pháp của 
đức Phật là quan điểm thiết thực, có ý nghĩa và đưa đến 
giải thoát, mà đối tượng là bất cứ a1, Ngài không phân biệt 
địa vị đẳng cấp, hay giai tầng nào trong xã hội. 

Trong một nhân duyên khác, đức Phật đã bảo các Tỳ- 
kheo cho phép nàng Patacara vào gặp. Đây là một người 
đàn bà khổ đau cùng tột, trở thành mất trí, trên thân 
không một mảnh vải, đến gặp Ngài nên bị chúng tỳ-kheo 
ngăn chặn lại. Đến nơi vừa nhìn thấy đức Thế Tôn đang 
tĩnh tọa, Patacara liền được tỉnh táo, và nàng lấy một tấm 
y các tỳ-kheo quăng tới, phủ lên người và cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Thế Tôn. Đức Phật thuyết pháp, và nàng được 
đắc quả Tu-đà-hoàn ngay hiện tại. Về sau, Patacara xin 
Phật xuất gia và chứng đắc quả A-la-hán. 


Lại một lần khác, đức Thế Tôn vào núp mưa nơi chái 
nhà lá của người thợ gốm tạm qua đêm, thì cũng đồng 
thời, một thanh niên du sĩ Pukkusatl vào tạm trú. Đức 
Thế Tôn đã đàm đạo thân mật, thuyết giảng giáo lý giải 
thoát, tâm tư du sĩ Pukkusati vẫn không nhận ra người 
đối diện với mình là đức Thế Tôn, mà Pukkusati muốn tìm 
kiếm để được nghe Giáo pháp của Ngài. 

Trong Giới Phân Biệt Kinh đã diễn tả: 

“..Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Pukkusati: “Này tỳ-kheo, 
ngươi xuất gia, y cứ vào a1? Ai là đạo sư của ngươi? Ngươi 
chấp nhận pháp của a1?” 


“Thưa Tôn giả, có sa-môn ŒGotama là Thích tử, xuất 
gia từ giòng họ Thích-ca. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được 
truyền đi về Thế Tôn Gotama ấy: “Ngài là bậc Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh đẳng giác... Phật, Thế Tôn.” Con đã 
xuất gia, y cứ bậc Thế Tôn ấy. Người là bậc Đạo sư của con 
và con chấp thuận pháp của bậc Thế Tôn ấy.” 


124 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


“Này tỳ-kheo, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh đẳng 
giác ấy ở đâu?” 

“Thưa Hiền giả, có một thành phố tên là Savatthi giữa 
các quốc độ phía bắc. Tại nơi ấy, Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh đẳng Chánh giác hiện đang ở.” 


“Này tỳ-kheo, trước đây ngươi đã thấy bậc Thế Tôn ấy 
chưa? Và nếu thấy, ngươi có nhận ra được không?” 


“Thưa hiền giả, trước đây con chưa từng thấy bậc Thế 
Tôn ấy. Và nếu thấy, con không nhận ra được.” 


Trong phương pháp giáo hóa, đức Phật đã đi sâu vào 
quảng đại quần chúng, từ vua chúa đến các đại thần triều 
đình, và xuống tới mọi tầng lớp người dân. Đức Phật còn 
biện luận với các vị vua, như trong kinh Bát Niết-bàn, 
trước 3 tháng đức Phật nhập diệt. 


Tùy theo trường hợp đức Phật thuyết giảng hoặc sử 
dụng phương pháp để được khế lý, khế cơ. Như có lần đức 
Thế Tôn lên các cung trời và thuyết pháp cho hội chúng 
chư thiên, đức Phật đã dùng thần thông hóa hình ở giữa 
hội chúng. Tiếng nói chư thiên trong trẻo, sắc diện của 
họ thù diệu thì sắc diện của đức Phật thù diệu hơn. Đức 
Phật đến thuyết pháp đem lại sự lợi ích, an lạc, khích lệ 
họ tu tập giải thoát. Sau khi thuyết pháp xong, đức Thế 
Tôn biến mất mà chư thiên không biết Ngài là trời hay là 
người, và đã đi về đâu. 

Đây là phương tiện vì diệu trong phương pháp giáo hóa 
mà trong suốt 45 năm độ sinh, đức Phật đã tùy cơ áp dụng, 
không phân biệt trời, người, ma, phạm mục đích là đem lại 
sự giải thoát cho các loài chúng sanh đó. 

Trong đời sống bình dị và thể hiện tinh thần hạnh đức 
và tuệ đức, có lần đức Thế Tôn bị bịnh nặng, như mọi xác 
thân ngũ uẩn khác. Về những ngày cuối đời đức Phật, 
Ngài thường hay đau lưng và mệt mỏi, vì vậy, lắm khi đức 


TIẾT 6. QUAN NIỆM DÂN CHỦ VÀ BÌNH ĐẰNG 125 


Phật dạy các vị đại đệ tử thuyết pháp thay Ngài, và vào 
thiền thất tĩnh tọa. 


Trên con đường đi về phía Ba-la-nal, rừng sa la song 
thọ, đức Thế Tôn đã dừng chân lại gia đình người thợ rèn, 
Thuần-đà, do sự thỉnh mời, và trai chủ nhà này đã dâng 
cơm đức Phật, không biết rằng trong thức ăn có một loại 
nấm kịch độc, đã làm cho đức Phật đau bụng. Ngài phải 
dùng định lực của Như Lai để nhiếp phục cơn đau. 


Giáo pháp được trang trải đến cho tất cả cũng chỉ vì 
mục đích an lạc, vì sự thương yêu con người mà đức Thế 
Tôn đã phân loại căn cơ để thuyết giáo. Hạng chúng sanh 
căn cơ lanh lợi, thì Ngài thuyết kinh giới, đức, tuệ, con 
đường cứu cánh giải thoát; hạng căn cơ thấp kém thì Ngài 
dạy nên tu phước, bố thí sanh thiên; hạng căn cơ bình 
thường, đức Phật dạy hãy hoàn thành trách nhiệm, bổn 
phận của một người sống trong xã hội. 


Ngài chỉ bày giáo pháp tự tu, tự ngộ, mà không cần 
phải nương tựa vào ai hay cầu xin khẩn khoản sự ban bố 
phước lành từ một đấng tối cao nào. 


Phương pháp độ sanh của đức Thế Tôn thật vô cùng 
linh diệu và hữu ích. Vậy chúng ta thử nghĩ xem đức Phật 
là ai mà có được thiện xảo phương tiện như vậy? Trong 
Tăng Chị Bộ Kinh đã xác định như sau: 

Có phải thưa tôn giả, 

Ngài sẽ là vị tiên? 

Hi này bà-la-môn, 

Ta sẽ không là tiên. 

Có phải thưa Tôn giả, 

Ngài sẽ là thát-bà? 

Hi này bà-la-môn, 

Ta không là thát-bà. 

Có phải thưa tôn giả, 


126 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Ngài sẽ là dạ-xoa? 
Hi này bà-la-môn, 
Ta không là dạ-xoa. 
Có phải thưa tôn giả, 
Ngài sẽ là loài người? 
Hi này bà-la-môn, 
Th sẽ không là người. 


Và đức Phật xác chứng rằng: 


“Đối với những người chưa đoạn tận lậu hoặc, ta có thể 
là chư thiên vói các lậu hoặc đã đoạn tận... Th có thể là 
dạ-xoa với các lậu hoặc đã tận... Th có thể là người với các 
lậu hoặc dã đoạn tận... Ví như bông sen xanh, bông sen 
hồng hay bông sen trắng sanh ra trong nước, lón lên trong 
nước, vươn ra khỏi nước và đứng thẳng, không bị thấm 
ướt. Cũng vậy, sanh ra trong đời, lồn lên trong đời, ta sống 
chính phục đời, không bị đời thấm ướt. Này bà-la-môn, ta 
là Phật, hãy như vậy thọ trì. ” 


Đức Phật kết bằng một bài kệ: 


“Với lậu hoặc chưa đoạn, 
Th có thể là tiên, 

Có thể càn-thát-bà, 

Có thể là loài chim, 

Hay đi đến dạ-xoa, 

Hay vào trong thai người. 
Với ta lậu hoặc tận, 

Bị phá hủy trừ khử. 
Như sen trắng tươi đẹp, 
Không bị nước thấm ướt. 
Đời không thấm ướt ta, 
Do vậy ta được gọi, 

Th là Phật (Chánh giác), 
Hi này bà-la-môn. ” 


TIẾT 6. QUAN NIỆM DÂN CHỦ VÀ BÌNH ĐẰNG 127 


Lại một đêm đặc biệt trong đời đức Phật mà đối với các 
người gọi là Giáo chủ của ngoại đạo, bà-la-môn không thể 
có. Suốt quãng đời đức Phật từ khi sanh ra cho đến trưởng 
thành và nhập diệt, ngài đã “sanh ra dưới gốc cây, tu tập 
dưới gốc cây, thành đạo dưới gốc cây, chuyển bánh xe pháp 
dưới gốc cây, và nhập niết-bàn cũng dưới gốc cây”. 


b. Thể hiện tỉnh thần bình đẳng không kỳ thị 
trong kinh điển qua tổ chức của Giáo hội thời 
Phật - Xét từ thành phần các đại đệ tử, xét từ 
thành phần các đệ tử được thu nhận vào hàng 


xuất gia 


- Đại đệ tử Xá-lợi-phất 


Trước khi vào Tăng đoàn, Xá-lợi-phất là một du sĩ ngoại 
đạo, nhưng sau khi được đức Thế Tôn giáo hóa và Xá-lợi- 
phất chứng đắc A-la-hán quả sau một thời gian ngắn, khi 
cùng chung sống với Thế Tôn (Trưởng lão Tăng kệ). Tôn 
giả Xá-lợi-phất được đức Thế Tôn minh xác trước Tăng 
chúng là một vị đệ tử đứng đầu trong hàng Tăng chúng và 
có trí tuệ bậc nhất. 

Một hôm đức Thế Tôn dạy các tỳ-kheo: “fy-kheo có tín 
tâm, này các tỳ-kheo, nếu hy cầu một cách chân chánh, sẽ 
hy cầu như sau: 


“Mong rằng ta sẽ như Sãriputta - Moggallana. Đây là 
cán cân, này các tỳ-kheo, đây là đồ đo lường đối với các đệ 
tử tỳ-kheo của ta, tức là Sariputta - Moggallana.” 

Trong sự thuyết giảng, nhiều khi Xá-lợi-phất thay thế 
đức Phật để giáo giới. Tôn giả trực tiếp sinh hoạt chung với 
chúng tỳ-kheo. Và cũng thay Thế Tôn đã hướng dẫn các 


128 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


vị tỳ-kheo mới vào hàng xuất gia tu tập. Bởi vậy, đức Thế 
Tôn đã tán thán Tôn giả Xá-lợi-phất qua nhân cách và lời 
nói của Tôn giả Ananda như sau: 


“Rồi Đại đức Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Đại đức 
Ananda đang ngồi một bên: “Này Ananda, ngươi có hoan 
hỷ đối với Sariputta không?” 


“Bạch Thế Tôn, ai là người không ngu si, không ác tâm, 
không sỉ ám, không loạn tâm lại có thể không hoan hỷ 
đối với Tôn giả Sariputta? Bạch Thế Tôn, hiền trí là Tôn 
giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, đại tuệ là Tôn giả Sariputta. 
Bạch Thế Tôn, hÿ tuệ là Tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, 
lợi tuệ là Tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, biết đủ là Tôn 
giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, viễn ly là Tôn giả Sãriputta. 
Bạch Thế Tôn, bất cộng trú là Tôn giả Sariputta. Bạch Thế 
Tôn tính cần là Tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, biện tài 
là Tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, nghe lời trung ngôn 
là Tôn giả Sariputta. Bạch Thế Tôn, cáo tội trung thực là 
Tôn giả Sãriputta. Bạch Thế Tôn, chỉ trích ác pháp là Tôn 
giả Sariputta.” 

Có lần Xá-lợi-phất đi đến yết kiến Thế Tôn và hỏi về 
ý nghĩa của một bậc đại nhân. Phật dạy: “.. Với tâm giải 
thoát, này Xá-lợi-phất, ta gọi là đại nhân, không có tâm 
giải thoát, ta không gọi là đại nhân.” 


Hoặc trong sự giáo hóa hằng ngày, Xá-lợi-phất thường 
đi đến với Thế Tôn, xin thỉnh ý Phật. Trước mặt đức Phật, 
Xá-lợi-phất luôn là một người đệ tử khiêm cung, từ tốn. 
Một hôm, Xá-lợi-phất đã tán thán đức Thế Tôn bằng trí 
tuệ siêu việt của mình: “Như vậy là tịnh tín của con đối vồi 
Thế Tôn, không thể đã có, không thể hiện có một sa-môn 
hay bà-la-môn nào khác có thể vĩ đại hơn, thắng trí hơn 
Thế Tôn về chánh giác.” 


TIẾT 6. QUAN NIỆM DÂN CHỦ VÀ BÌNH ĐẢNG 129 


Tôn giả Xá-lợi-phất nhập niết-bàn trước đức Phật. Một 
hôm, đức Phật quán sát chúng tỳ-kheo trong bầu không 
khí im lặng, đức Phật đã nói lên lời cảm thán: “Này các 
ty-kheo, chúng này của ta được xem hình như trống rỗng. 
Nay Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên đã mệnh chung, này 
các ty-kheo, chúng của ta thành trống rỗng. Phương hướng 
nào Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên trú, phương hướng đó 
không còn có ước vọng gì.” 


- Đại đệ tử Mục-kiền-liên 


Ngài là bạn của Tôn giả Xá-lợi-phất. Sau khi xuất gia 
tại Magadha, Thế Tôn thuyết pháp và Mục-kiền-liên đã 
chế ngự được hôn trầm, thụy miên. Và sau đó, đức Phật 
giảng về các giới, Mục-kiền-liên chứng quả A-la-hán. Tôn 
giả là đại đệ tử có thần thông đệ nhất. Một hôm Mục- 
kiền-liên bịnh nặng, nằm liệt giường, Thế Tôn đến thăm 
và thuyết pháp Thất giác chi, nghe xong thời giảng, Tôn 
giả hết bịnh. 

Vai trò của Tôn giả Mục-kiểền-liên trong chúng tăng 
khá quan trọng. Có lần đức Phật trở về thăm gia đình và 
muốn đem La-hầu-la đi tu. Nghe vậy, Da-du-đà-la mang 
con lên tận lầu cao để trốn. Phật sai Tôn giả Mục-kiền- 
liên đến và vận thần thông bay lên lầu cao dẫn La-hầu-la 
về. Sự vắng mặt của Tôn giả Mụue-kiển-liên cũng là một sự 
trống vắng lớn trong giáo đoàn tỳ-kheo... 


- Đại đệ tử Đại Ca-diếp 


Ngài được Thế Tôn giáo hóa trước hai Ngài Xá-lợi-phất 
và Mục-kiền-liên. Sau một thời gian, Đại Ca-diếp tu hạnh 
đầu đà và 8 ngày sau chứng đắc quả A-la-hán. Tôn giả Đại 
Ca-diếp là đệ tử trì hạnh đầu đà bậc nhất. 


Có thời gian Đại Ca-diếp bịnh nặng, nằm trong hang 
Pipphali, Thế Tôn sau khi xuất thiền định, đến thăm và 


130 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


thuyết pháp Thất giác chi. Nghe xong Tôn giả liền hết 
bịnh. 

Trong thời gian về già có lần Tôn giả đến thăm đức 
Thế Tôn và Ngài dạy: “Này Kassapa, ngươi đã già rồi, y 
phấn tảo, vải thô của ngươi đã cũ rách, đáng được quăng 
bỏ. Vậy này Kassapa hãy mang những y áo do các gia chủ 
cúng, thọ dụng các thức ăn được mời và hãy ở gần bên ta.” 
Tôn giả Đại Ca-diếp bạch Thế Tôn, đây là hạnh sống ở 
núi rừng, hạnh mang ba y, hạnh thiểu dục tri túc, hạnh 
tỉnh tấn, viễn ly. Vì lợi ích cho tự thân, vì lòng từ mẫn cho 
chúng sanh trong tương lai, và Thế Tôn đã bằng lòng. 


Tôn giả Đại Ca-diếp là người ít thuyết pháp, giảng dạy 
chúng Tỳ-kheo, nên đối với giới trẻ không được gần gũi và 
hiểu Ngài. Có lần Thế Tôn tán thán Tôn giả Đại Ca-diếp 
giữa chúng Tỳ-kheo “tùy theo ý muốn, vào ra các cảnh 
thiền, cứng rắn thần thông và các minh. Cũng thế, tùy 
theo ý muốn, Tôn giả Kassapa chứng đắc cảnh thiền, thần 
thông và các minh. ” 


Trong khi đàm đạo với Tôn giả A-nan, Tôn giả Đại Ca- 
diếp đã kể lại sự quan hệ giữa mình và Thế Tôn. “Khi Thế 
Tôn ngồi nghỉ một mình ở gốc cây, Tôn giả dâng cúng Thế 
Tôn một y tăng-già-lê do tự tay Tôn giả cắt may (bấy giờ 
là ngày xuất gia thứ 8, liền sau khi Tôn giả đắc A-la-hán) 
và cầu thỉnh Thế Tôn nạp thọ để cho Tôn giả được hạnh 
phúc và an lạc lâu dài. Thế Tôn đã từ mẫn đón nhận và 
trao tấm y cũ bằng vải thô phấn tảo, đáng được quăng bỏ 
của Thế Tôn cho Tôn giả. Tôn giả tiếp: “Nếu có ai nói về ta 
một cách chân chánh, thì ta là con ruột Thế Tôn, sanh ra 
từ miệng do pháp sanh, do pháp hóa sanh, thừa tự chánh 
pháp, và đã được nhận tấm y phấn tảo, làm bằng vải gai 
thô, đáng được quăng bỏ (từ Thế Tôn).” 


TIẾT 6. QUAN NIỆM DÂN CHỦ VÀ BÌNH ĐẰNG 131 


- Đại đệ tử Ưu-ba-ly 


Ngài trước khi xuất gia là thợ hớt tóc cho các hoàng 
thân Thích-ca. Sau khi xuất gia Tôn giả Ưu-ba-ly thỉnh ý 
Thế Tôn cho Ngài được tu trong rừng, nhưng Thế Tôn dạy: 
“Nếu ngươi sống trong rừng, ngươi chỉ phát triển được một 
vấn đề. Nhưng nếu ngươi sống vói chúng ta, ngươi sẽ trở 
thành thuần thục cả kinh học và thiền quán.” Ngài vâng 
theo lời dạy của Thế Tôn, tu thiền quán, và sau một thời 
gian ngắn chứng quả A-la-hán. 


Tôn giả Ưu-ba-ly được Thế Tôn giảng giải về luật nhiều 
nhất, vì vậy về sau, Tôn giả là người trì luật bậc nhất. 


- Đại đệ tử A-nan 


Ngài xuất thân từ hoàng tộc, được xuất gia vào lần đức 
Thế Tôn trở về thăm gia đình. Từ khi Phật thành đạo cho 
đến 20 năm sau, Tôn giả mới làm thị giả cho đức Phật. Khi 
được chúng tỳ-kheo đề cử làm thị giả, Tôn giả đã xin Thế 
Tôn chấp thuận cho 4 việc: từ chối không cho tôn giả y, đồ 
ăn, phòng ở riêng và mời ăn. Nếu tôn giả được mời thọ tra], 
Thế Tôn cho phép đi, nếu có người từ xa đến xin ý kiến Thế 
Tôn, Thế Tôn bằng lòng cho tôn giả giới thiệu. Thế Tôn 
cho tôn giả ý kiến khi gặp điều khó xử. Thế Tôn giảng lại 
những giáo lý ngài dạy trong những khi tôn giả vắng mặt. 

Phận sự của ngài A-nan hầu Phật là: “đem nước, đem 
cành dương xỉa răng, rửa chân, quét phòng, đi theo Thế 
Tôn. Ban ngày ở cạnh Thế Tôn để bạch Thế Tôn những 
điều cần làm, ban đêm cầm gậy và cầm đèn.” Tôn giả 
đi quanh phòng Thế Tôn, sẵn sàng khi Thế Tôn gọi. Tại 
Jetavana, Thế Tôn xác nhận: Tôn giả là vị tỳ-kheo đệ nhất 
về năm phương diện: đa văn, cảnh giác, sức khoẻ đi bộ, 
lòng kiên trì, hầu hạ chu đáo. 


132 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Khi Phật còn tại thế Tôn giả A-nan chưa đắc quả A-la- 
hán. Cho đến đêm trước ngày kiết tập Kinh điển đầu tiên 
Ngài mới đắc A-la-hán. 


Trong Kinh điển, Tôn giả A-nan được đề cập khá nhiều. 
Tôn giả là người ăn nói khéo léo, có cử chỉ êm ái nhẹ nhàng 
trong khi tiếp xúc, là một thị giả có lòng siêng năng và tận 
tụy. Tôn giả là người đa văn quảng bác, nên trong kinh đã 
ghi: “Phật pháp như đại hải, lưu nhập A-nan tâm.” Trong 
kinh Niết-bàn đã ghi: “Tôn giả A-nan rất khổ sở, đau buồn 
mỗi khi thấy đức Thế Tôn mệt mỏi hay đau bịnh. Tôn giả 
đã khóc lóc thê thảm khi Thế Tôn nhập Niết-bàn.” 


Vào những ngày sau cùng, đức Phật đã khen ngợi Tôn 
giả A-nan, đã khích lệ, tán thán: “Tôn giả A-nan hơn thị 
giả của chư Phật quá khứ một điểm là A-nan biết ý Thế 
Tôn muốn gì để đáp ứng trước khi Thế Tôn dạy việc, còn 
thị giả của chư Phật quá khứ thì chỉ biết ý khi chư Phật 
dạy.” v.v... 


- Các ty-kheo mới gia nhập tăng đoàn 


Trên sứ mệnh giáo hóa, đức Phật đã thâu nhận một số 
đệ tử, cùng các vị đại đệ tử đã tiếp độ. Các vị mới thọ giới 
pháp và sống chung trong hàng Tăng chúng, được hai Tôn 
giả Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên có bổn phận giáo huấn, 
chỉ dạy. 


Mặc dầu đã có các vị đại đệ tử trông nom, nhưng đức 
Phật vẫn quan tâm và thuyết giảng giáo lý cho hàng đệ 
tử mới xuất gia và Ngài cũng trực tiếp săn sóc, nếu có tỳ- 
kheo nào bịnh. Trong Tương Ưng Bộ Kinh, có lần đức Phật 
đến thăm một tỳ-kheo đang bịnh nặng, khi thấy Thế Tôn 
đến thăm, vị tỳ-kheo ấy chống tay xuống giường muốn 
ngồi dậy nhưng Thế Tôn đã bảo: “Thôi, chó có gượng dậy, 
Thế Tôn đã có chỗ ngồi ở đây rồi.” Rồi Thế Tôn thăm hỏi, 


TIẾT 6. QUAN NIỆM DÂN CHỦ VÀ BÌNH ĐẢNG 133 


an ủ1, thuyết pháp, khích lệ và tỳ-kheo mới xuất gia này 
chứng đắc quả vị Tu-đà-hoàn ngay trên giường bịnh. 


c. Tỉnh thần dân chủ qua tổ chức giới luật và 
qua sự thể hiện trong sinh hoạt giáo đoàn tỳ- 


kheo ni và các cận sự nữ, cận sự nam 


- Nữ tôn giả Ma-ha Ba-xà-ba-đề 

Nữ Tôn giả là mẹ nuôi của Thế Tôn khi còn là thái tử. Về 
sau, Ma-ha Ba-xà-ba-đề cùng 500 nữ nhân xin Phật xuất 
gia làm tỳ-kheo n1. Thế Tôn không chấp thuận, nhưng do 
sự thưa thỉnh của Tôn giả A-nan, cuối cùng Phật chấp 
thuận, nhưng với điều kiện là phải phụng hành tám pháp 
kính trọng. Đức Phật thuyết giảng và sau thời gian tỉnh 
tấn tu tập, nữ Tôn giả chứng đắc quả A-la-hán, còn 500 
tỳ-kheo ni kia chứng được 6 thắng trí nhờ Tôn giả Nadaka 
giáo huấn. 

Đức Thế Tôn đã dạy: “Tôn giả là người có kinh nghiệm 
đệ nhất của ni chúng, sống hưởng được hạnh phúc giải 
thoát niết-bàn.” 


Với sự chứng ngộ của tự thân, nữ tôn giả đã phụng sự, 
cung kính, tán thán, về sự giác ngộ tối thượng của Thế 
Tôn. 


Ngoài ra còn có một số người nữ xuất gia được Thế Tôn 
thu nhận, hoặc các vị tôn giả giới thiệu và được hướng dẫn 
bởi Ma-ha Ba-xà-ba-để. Có những trường hợp đặc biệt 
như nàng Vimalãä và Ampapal là hai kỹ nữ, nhưng sau 
khi xuất gia, tinh tấn tu hành đã chứng đắc A-la-hán. 

Một lúc khác, có nàng con gái Kisa Gotam1 nhà nghèo, 
bị nhà chồng khinh rẻ. Khi đứa con của nàng chết, nàng 
đau khổ, đem xác đứa con đến chỗ Đức Thế Tôn để xin 


134 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


thuốc cứu sống. Đức Phật thấy được căn cơ của nàng đã 
thuần thục, nên Ngài dạy: “Hãy đi đến nhà nào không có 
người chết (chưa từng có người chết), xin một hột cải. Thế 
Tôn sẽ cứu sống con nàng.” Nhưng sau khi chạy tìm kiếm, 
không có nhà nào là chưa từng có người đã chết, nàng 
thoạt tỉnh ngộ, sau này xin xuất gia. Thế Tôn dạy: 


“Tâm còn bị say đắm 
Con cá1 và súc vật, 

Tử thần bắt người ấy, 
Như lụt trôi làng ngủ.” 


Nàng chứng đắc sơ quả ngay tại chỗ. 


Nữ Tôn giả Khãma xuất thân từ hoàng tộc tại Ma-kiệt- 
đà. Nàng rất đẹp, là hoàng hậu của vua Tần-bà-sa-la. 
Nàng cùng với người hầu cận đi đến Thế Tôn. Ngay trong 
lúc ấy, Thế Tôn dùng thần thông biến hiện ra một tiên 
nữ đứng cầm quạt hầu. Khi Khãma nhìn người tiên nữ, 
thì tiên nữ trở nên già nua, lụm khụm rồi ngã xuống đất. 
Khãma thấy cảnh tượng như vậy liền tỉnh ngộ và tiêu tan 
mọi sự kiêu hãnh về sắc đẹp tuyệt trần của nàng. Đức Thế 
Tôn dạy: 


“Người đắm say các dục, 

Tự lao mình xuống dòng, 

Như nhện sa lưới dệt, 

Người trí cắt trừ nó, 

Bỏ mọi khổ không màng.” (Dhp. 347) 

Nàng chứng quả A-la-hán ngay tại đó trước khi xuất 
1a. 

Nữ Tôn giả Patä Kãrã, con nhà giàu có và lấy chồng là 
một thanh niên làm công trong nhà, rồi cả hai người cùng 
trốn đi. Về sau sinh được hai người con, nhưng chẳng may 
chồng nàng bị rắn cắn chết, con nàng một đứa bị diều tha, 
một đứa bị nước cuốn trôi, cha mẹ và các người em cũng 


TIẾT 6. QUAN NIỆM DÂN CHỦ VÀ BÌNH ĐẢNG 135 


bị chết trong một đêm giông tố. Trước cảnh thảm khốc 
này, nàng không thể chịu đựng nổi, nàng chạy điên loạn 
ngoài đường và gặp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết pháp, nàng 
tỉnh ngộ về sau này dốc chí tu hành và đắc quả A-la-hán 
rồi thuyết pháp cứu độ cho 500 vị ni khác cũng chứng đắc 
như nàng. 


Tất cả những trường hợp trên, Ni chúng được xuất gia 
và chứng đắc quả vị, đây là đoàn thể tu sĩ phái nữ đầu tiên 
được thành lập trong lịch sử. Đức Phật xác nhận về khả 
năng tu chứng, phái nữ vẫn không thua gì bên nam giới. 
Họ cũng có trình độ và một trí tuệ để đoạn tận tham dục, 
chứng đắc ngang bằng như nhau. Đây chính là tiếng nói 
của bậc Giác ngộ, là tỉnh thần đồng đẳng nhân bản và dân 
chủ, đã giải phóng phái nữ thoát khỏi mọi sự ràng buộc tù 
đày của cuộc sống gia đình chật hẹp đã đè nặng trên người 
họ xưa nay. 


- Các đệ tử cận sự nữ 


Hàng đệ tử của Phật, ngoài chúng xuất gia sống đời 
không gia đình, còn có các hàng nam nữ cư sĩ có gia đình, 
sống đời sống có vợ con trong xã hội, cũng được đức Phật 
thuyết pháp giáo hóa. Thế Tôn bằng phương tiện thiện 
xảo đem lại lợi ích cho nhiều người nam nữ cư sĩ trong 
mọi tầng lớp, gia1 cấp xã hội. Các thiện nam, thiện nữ này 
cũng có khả năng chứng ngộ từ sơ quả đến tam quả, khi 
được Thế Tôn thuyết pháp giảng dạy. 


Với tinh thần bình đẳng và hòa đồng, tôn trọng sự 
chứng ngộ của con người mà không có sự phân chia phái 
tính, chủng tộc, nên đối với quan niệm về gia1 cấp xã hội 
thì đức Thế Tôn thuyết giảng cho các nam nữ cư sĩ tỉnh 
thần bình đẳng giai cấp, còn về đời sống hạnh phúc trong 
tương lai, thì Thế Tôn thuyết giảng về tín, thí và giới. Còn 
đối với những vị có khả năng lãnh hội hương vị giáo pháp 


136 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


để lãnh đạo một hội chúng, như Hatthaka, Thế Tôn dạy về 
bốn nhiếp pháp. 


Có hai vị thí chủ hộ pháp đắc lực là Trưởng giả Cấp Cô 
Độc và Visakha, đức Phật đã dạy giáo pháp, con đường đưa 
đến giải thoát và ngay trong đời sống hiện tại, hai vị đã 
chứng đắc pháp nhãn, quả Dự Lưu. 


Ngoài những người đệ tử trưởng giả, vọng tộc, hoàng 
thân, hay cùng định hạ cấp, còn có các hàng vua chúa 
cũng xin quy y làm đệ tử Phật. Vua Tần-bà-sa-la là người 
yết kiến Thế Tôn trước nhất tại Uruvela, khi ấy mới chỉ 
có 1.000 đệ tử nghe và biết pháp, Vua đã cúng dường Thế 
Tôn tỉnh xá Trúc Lâm và cung thỉnh Thế Tôn và chúng 
Tyỳ-kheo thọ nhận trai phạn. 


Vua có hoàng hậu đẹp đã đi xuất gia khi cảm nhận được 
cuộc đời là vô thường, và đã đắc quả A-la-hán, người là vị 
trí tuệ bậc nhất của chúng NI. 


Ba-tư-nặc, vua nước Kiều-tát-la, được đức Phật xác 
chứng là thiện hữu, là thiện giao du. 


Có lần vua Ba-tư-nặc đi đến yết kiến Thế Tôn và thưa 
hỏi một số vấn đề: “Tôn giả Gotama có tự cho mình đã 
chứng ngộ Vô thượng chánh đẳng, chánh giác không?” 


“Đại Vương, ta đã chứng ngộ Vô thượng, chánh đẳng, 
chánh giác. ” 

“Thưa Tôn giả Gotama, có những vị sa-môn, bà-la-môn 
là các vị hội chủ, giáo trưởng, có danh vọng, khai tổ các 
giáo phái, được quần chúng tôn sùng, như Ngài Purãna 
Kassapa, Makkhah Gosala, Nigantha Nataputta, SanJaya 
Balathiputta, Kukudha Kaccayana, Ajjta Kesakambale 
(lục sư ngoại đạo). Khi con hỏi các vị ấy, “có tự xem là 
chứng ngộ Vô thượng chánh đẳng chánh giác không?” thì 
họ đều trả lời không. Vậy làm sao Tôn giả Gotama, trẻ 


TIẾT 6. QUAN NIỆM DÂN CHỦ VÀ BÌNH ĐẰNG 137 


^? ^ ` " AZ Ũ Ũ 
tuổi, sanh sau đẻ muộn và chỉ mới xuất gia, lại tự cho 
mình như vậy?” 


“Đại Vương, có bốn loại không nên khinh thường, hay 
không nên miệt thị vì chúng là trẻ. Này Đại Vương, Sát- 
đế“-lợi trẻ... con rắn trẻ... ngọn lửa trẻ... và tỳ-kheo trẻ...” 
Nghe vậy, Vua Ba-tư-nặc tán thán và đảnh lễ Thế Tôn và 
xin quy y Tam Bảo, trọn đời quy ngưỡng. 


Vua A-xà-thế, người đã giết cha để làm vua và cùng 
âm mưu với Đề-bà-đạt-đa phá hòa hiệp Tăng, chia rẽ giáo 
đoàn của Thế Tôn, phân chia 500 tỳ-kheo để thành lập 
giáo hội riêng. Nhưng sau đó Tôn giả Xá-lợi-phất và Đại 
Mụec-kiền-liên đã nhiếp phục trỏ lại. Về sau nhà vua hối 
lỗi và cũng xin Thế Tôn quy y làm ưu-bà-tắc. Rồi trong 
một thời thuyết pháp, Thế Tôn dạy một số chúng tỳ-kheo: 
“Nếu không phạm tội giết cha thì ngay tại đây A-xà-thế 
đã đắc quả Tu-đà-hoàn.” 


Về sau, Vua A-xà-thế đã nói lên quan điểm của mình 
về các giáo hội của ngoại đạo đương thời, và vua đã thực 
tâm tán thán hội chúng của Thế Tôn, với sự tu tập có kết 
quả thiết thực ngay trong hiện tại và công hạnh của các 
vị Sa-môn. 


Với tiếng nói trung thực trong ý nghĩa bình đẳng, không 
phân chia gia1 cấp và xóa bỏ nô lệ, giáo lý của đức Thế Tôn 
suốt trong 4ð năm thuyết pháp đã đi thẳng vào lòng người, 
từng hạng người, vua chúa, hoàng thân, hay người dân 
bình thường, kẻ bần cùng hạ tiện, người gánh phân, dâm 
nữ, và tướng cướp, tên sát nhân. Một Angulimala (Vô Não) 
ngoại đạo, giết người không gớm tay, đã từng làm kinh 
hoàng cả triều đình nhà vua, người sắp sửa giết mẹ mình 
nhưng được Phật hóa độ và về sau sống trong tinh thần 
giáo pháp, Angulimala cũng đã chứng đắc quả A-la-hán. 


Như vậy đủ biết rằng, hương vị giáo pháp Đức Phật là 
hương vị giải thoát, cũng như nước biển chỉ có vị duy nhất 


138 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


là vị mặn. Nếu ai nếm được hương vị ấy tức là nói lên giá 
trị tối thượng của chính mình, nói lên trí tuệ siêu việt của 
chính mình và nói lên tỉnh thần thuần thục nỗ lực tu tập 
của chính mình. 

Giá trị ở đây là giá trị tu chứng, giá trị của kẻ đoạn 
tham, đoạn sân, đoạn s1, lìa chấp thủ, diệt si dục ác pháp 
để nhận chân bản lai diện mục của chính mình. Vì vậy 
mà không kể là ai, có tâm cầu giải thoát thì đều được Đức 
Phật hóa độ. 


Nền tảng ở đây chính là tôn trọng Phật tánh bình đẳng. 
Tánh giác ngộ làm Phật không mang tướng trạng Vua 
chúa, không mang tướng trạng người dâm nữ hay kẻ sát 
nhân, mà tánh giác ngộ ấy viên dung tròn đầy từ vô thủy 
cho đến vô chung. Tự tánh ấy, không thêm cũng không 
bớt, không thiếu cũng không dư, cũng không phải hiện 
hữu trong người này mà không hiện hữu nơi người khác. 
Phật tánh luôn có mặt trong mọi chúng sanh và không bao 
giờ thay đối. Giống như viên ngọc quý được tàng ẩn trong 
đá, nếu ai biết khai quật đá ra thì sẽ lấy được viên ngọc 
quý ấy, còn nếu ai không biết thì đành chịu. Phật tánh 
cũng vậy, có mặt trong mọi chúng sanh, trong mọi thời 
mọi lúc, nếu chúng sanh ấy biết đoạn tận vô minh, dứt trừ 
phiền não, chánh kiến, chứng chơn giải thoát thì chính 
chúng sanh ấy sẽ phá võ tảng đá chấp ngã của chính mình 
để đạt được viên ngọc Phật tánh ấy. 

Giá trị đó chính là nơi đây mà không phải là bà-la- 
môn, sát-đế-ly hay không là sát-đế-ly, không phải con 
người sinh ra từ miệng Phạm thiên thì cao quý, còn sinh 
ra từ bàn chân thì hạ tiện thấp hèn... Giai cấp, màu da, 
chủng tộc, phái tính chỉ là những giả hiệu vì rằng không 
có giai cấp nào có thể quyết định sự giác ngộ của con người. 


139 


TIẾT 1. PHẬT 0Iñ0 LÀ TIẾNG NúI 
TRUNG THỰC ÚA HÙN BÌNH 


` uyên qua các nguyên tắc để tạo điều kiện hưng 

thịnh cho một quốc gia và thiết lập một xã hội 
thanh bình, đức Phật cũng có những bài thuyết pháp rất 
rõ ràng về các lãnh vực chính trị, chiến tranh, hòa bình, 
điểm này đã được phổ cập hóa trong cộng đồng xã hội. Đức 
Phật luôn chủ trương bất bạo động, xóa bỏ hận thù, tái lập 
tình thương và kiến thiết hòa bình chân chánh. Đây là bức 
thông điệp được truyền đi, và đến từng chúng sanh. Bởi 
vì theo quan điểm của đức Phật, không có một cuộc chiến 
tranh nào gọi là chiến tranh chính nghĩa. Tất cả đều chỉ 
là nhân danh, giả dối và lợi dụng danh nghĩa, bên trong 
núp lén những hận thù tội ác, chém giết, trả thù bạo hình 
mà thôi. Ai có thể nhân danh công lý để khẳng định đâu 
là chính nghĩa và đâu là không chính nghĩa. Người dùng 
sức mạnh của bạo lực để chiến thắng kẻ yếu, có thế lực gọi 
là chính nghĩa, và người yếu kém đã chiến bại gọi là mất 
chính nghĩa? Đây chỉ là một hình thức ngụy tạo trá hình 
để dung dưỡng những người nuôi mộng xâm lăng chiến 
tranh mà đối với tinh thần tích cực hòa bình của đức Phật, 
Ngài hoàn toàn bác bỏ. 

Hình thức chiến tranh là hình thức gây xáo trộn, và làm 
rối loạn đời sống bình an của con người, hình thức binh bị 
quy mô cướp đoạt nhân mạng và tài sản của con người. 
Nhưng hình thức này được phát xuất từ mỗi cá nhân rồi 
mới lan ra giai tầng quốc gia xã hội. Một hình thức quốc 
gia được xây dựng tức là gồm những thành phần cá nhân 
hợp lại. Vì vậy, chiến tranh của một quốc gia dân tộc tức là 


140 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


chiến tranh của từng đơn vị cá nhân. Tập đoàn mầm móng 
và tự thân của chiến tranh chính là sự xung đột giữa cá 
nhân này và cá nhân nọ. 


Thực ra không có một quốc gia nào đáng phải chịu đựng 
chiến tranh, dân tộc nào đáng phải bị xâm lăng cướp đoạt. 
Người ta chỉ lợi dụng danh nghĩa, nhân danh quốc gia, tổ 
quốc, quê hương để tham lam và bành trướng bá quyền 
thế lực của chính mình, mà không phải là sứ mệnh chân 
chính. Đánh giá sự bình an và hạnh phúc, người ta thường 
lầm tưởng phải ở nơi quê hương thanh bình, dân tộc thái 
hòa và một quốc gia an ninh thịnh trị. Trong thực tế, sự 
bình an của cộng đồng chính là do nơi sự bình an của từng 
cá thể góp lại. Một tâm hồn con người bình an và mọi tâm 
hồn con người bình an thì sẽ có một dân tộc bình an, vì vậy 
mà nói “tâm bình thế giới bình.” Một tâm hồn hoàn thiện 
và trong sáng tức là ý nghĩa thanh bình của một quốc gia. 
Yếu tố quan trọng chính là sự kiện toàn an ninh cho một 
tâm hồn. Trước hết phải: “thành ý chánh tâm, tu thân,” 
rồi sau mới “tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Nếu tâm con 
người không bình thì chắc chắn thiên hạ không bình, mà 
lại chính là “đương bình tâm địa, tắc thế giới địa nhất 
thiết gia1 bình”. 

Tâm tư con người là chủ nhân ông sai sử hành động 
thiện hay bất thiện chứ không phải cái gọi là “quốc gia, 
dân tộc” sai sử con người gây chiến tranh hay hòa bình. Tự 
bản thân con người là yếu tố tạo lập tất cả, vì vậy mà “tự 
thắng mình còn vẻ vang hơn thắng kẻ khác”. Muốn thắng 
mình phải luôn luôn chế ngự lòng tham dục. 


Chiến tranh là kết quả lòng tham dục của mỗi con người. 
Nếu tự thân mỗi con người biết chế ngự lòng tham dục thì 
điều tốt đẹp sẽ được sinh khởi và điều hẳn nhiên sẽ không 
xảy ra là một con người lòng không tham dục lại đi xâm 
lăng những con người cũng không mang lòng tham dục. 


TIẾT 7. PHẬT GIÁO LÀ TIẾNG NÓI TRUNG THỰC CỦA HÒA BÌNH 141 


Tâm lý chúng sanh là luôn luôn sợ chết và mục đích 
cao nhất là duy trì sự sống. Điều này nói lên bản năng tự 
tồn của con người. Chính sự sống là tất cả. Nếu con người 
không vì sự sống thì chắc chắn họ sẽ không có tham vọng, 
sẽ không có mưu mô, kế hoạch để thực hiện tham vọng đó. 
Họ sống trong đau khổ, chịu sự nô lệ, tù đày và nhục nhã 
cũng chỉ mong cầu mưu kế của mình thành tựu, thực hiện 
một đời sống riêng tư cho chính mình. Đây chính là tỉnh 
thần bạo động của sự chém giết, phá hủy nhưng con người 
ai cũng sợ trước cảnh máu me chết chóc. Ai cũng muốn bản 
thân mình bình an, hạnh phúc: “AI cũng sợ gươm đao, a1 
ai cũng sợ sự chết, vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, 
chồ giết chó bảo giết.” 

Tôn trọng sự sống là đức hiếu sinh mà bàng bạc trong 
Kinh điển đức Phật thường giảng dạy: “Đây là sự sát sanh, 
hãy từ bỏ.” Từ bỏ sát sanh thì từ bỏ loài bò bay máy cựa 
cho đến các loài vi tế côn trùng hay lớn như loài người, 
tất cả đều không nhẫn tâm giết hại. Trong năm giới của 
người tại gia cư sĩ, giới không sát sinh là giới đứng đầu. 
Đây chính là tỉnh thần bình đẳng tuyệt đối trong sự sống, 
nếu được tôn trọng thì quốc gia ấy sẽ có hạnh phúc và bình 
an. Vì một người mang tâm sát hại đến một người khác thì 
người khác cũng sẽ mang tâm sát hại đáp lại, và như vậy, 
sự sát hại sẽ không bao giờ chấm dứt. 


Nếu con người ý thức, mong cầu và xây dựng hạnh phúc 
cho chính mình bằng chất liệu tình thương thì hạnh phúc 
này mới là hạnh phúc chân chính vĩnh cửu, bằng ngược 
lại, chỉ biết sự bình an của chính mình, của gia đình mình 
mà không biết đến nỗi đau thương của kẻ khác khi mất sự 
sống, dùng thế lực để cướp đoạt sự sống của họ, đó chính 
là thái độ của kẻ bạo động, phi nhân bản. Người xây dựng 
hạnh phúc của mình trên máu và nước mắt của kẻ khác 
thì ý nghĩa của loại hạnh phúc này là ngụy tạo, tự bản 


142 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


thân người này cũng sẽ không bình an khi người khác lăm 
le trả thù và cưỡng đoạt lại những gì đã mất. 


“Người nào cầu hạnh phúc cho chính mình mà lấy đao 
gây phá hại hạnh phúc của kẻ khác, thì sẽ không được 
hạnh phúc. ” 


Chiến tranh không chỉ bằng vũ khí đạn dược, không chỉ 
bằng đao trượng gươm giáo mà ngay cả từng ý nghĩ ác, từng 
lời nói thô bạo thiếu từ tốn, cũng đủ khiến con người thù 
hận với nhau. Vì vậy tinh thần giáo lý được xây dựng đến 
với con người và nơi con người, nơi mỗi bản thân không làm 
điều ác, không nói lời thô ác và không phát sinh ý nghĩ ác, 
như lời Phật đã dạy: “Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng 
hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo.” Đây là ý nghĩa hòa 
bình chân chính được thiết lập nơi từng cá nhân. 


Con người xa lạ nhưng có thể thân nhau chỉ vì một lời 
nói hòa ái, hay ngược lại hai quốc gia đánh nhau chỉ vì có 
thể một lời nói khiêu khích. Vì vậy, tỉnh thần hòa bình 
trung thực của Phật giáo là tỉnh thần hòa bình được thiết 
lập trên mỗi cá nhân: bản thân tốt, lời nói tốt và ý nghĩ tốt. 
Cho nên con người “chớ nói lời thô ác. Khi ngươi dùng lời 
thô ác nói vói người khác, người khác cũng dùng lời thô ác 
nói với ngươi, những lời nói nóng giận thô ác chỉ làm cho 
các ngươi đau đón khó chịu như đao gậy mà thôi.” 

Con người bị vây quanh bởi chính mình bằng sự sinh 
hoạt của bản thân, gia đình và xã hội. Họ bị tù túng và 
lo âu trước những điều họ tạo ra và từ đó họ muốn tìm 
phương pháp để giải thoát đời mình khỏi vòng ràng buộc. 
Nhưng phương pháp để giải thoát ấy, dù ở môi trường quốc 
gia, dân tộc nào, cũng không thể nằm ngoài những dữ kiện 
mà đức Phật đã dạy. Dữ kiện ấy chính là “hông điệp của 
Ngài về bất bạo động và hòa bình, về tình thương và từ bị, 
về khoan hồng và thông cảm, về chân lý và trí tuệ, về sự 


TIẾT 7. PHẬT GIÁO LÀ TIẾNG NÓI TRUNG THỰC CỦA HÒA BÌNH 143 


tôn trọng đối với mọi sự sống, về sự vứt bỏ ích kỷ, hận thù 
và bạo động.” 


Đức Phật dạy: “Một người có thể cướp bóc một người 
khác, cũng như có thể phục vụ người kia. Nhưng khi bị 
cướp, người kia chiếm đoạt trở lại. Và cướp bóc, chiếm 
đoạt, trỏ đi trỏ lại không ngừng. Ngày nào quả xấu chưa 
đủ duyên để trổ, người cuồng sĩ còn tưởng tượng, “thì giờ 
đã đến, đây là một dịp may.” Nhưng khi quả trổ, phải chịu 
khốn khổ. Người sát nhân gặp kẻ sát nhân, người xâm 
lăng bị chính phục, kẻ hỗn hào bị chửi mắng, người ưa 
quấy rầy bị phiền nhiễu. Vậy, theo tiến trình diễn biến của 
hành vi, kẻ cướp ắt bị cướp.” 


Sự hữu hiệu của nhân quả đối với con người cũng không 
thể chối cãi. Con người phải chịu trách nhiệm trước hành 
vi của chính mình, người gây chiến tranh sẽ bị chiến tranh 
tàn phá, người gây thù hận sẽ bị thù hận đốt cháy. Đức 
Phật dạy: “Hận thù không bao giờ được dập tắt bằng hận 
thù, mà chỉ dập tắt được với tình thương, đây là một sự 
thật muôn đời.” 

“Người ta nên lấy từ bi thắng lướt hận thù, lấy lòng tốt 
đối lại với sự xấu xa, lấy bác ái đối lại sự ích kỷ, và lấy sự 
chân thật đối lại sự gian tà.” 


Con người không thể có hạnh phúc an vui khi họ còn 
khao khát ham muốn chinh phục và chế ngự đồng loại. 
Phật dạy: “Kẻ chiến thắng nuôi hận thù, kẻ chiến bại nằm 
xuống trong đau khổ. Người nào từ khước cả thắng bại sẽ 
được hạnh phúc an vu.” 

Chiến thắng duy nhất đem lại hòa bình hạnh phúc là 
chiến thắng tự tâm: “Người ta có thể chính phục hàng triệu 
người trong trận chiến nhưng chỉ người nào tự chính phục 
được mình mới là người chiến thắng vinh quang nhất.” 


144 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Trong tư tưởng xã hội đương thời, đức Phật không 
những đề cao tỉnh thần bất bạo động, lòng thương người, 
để xây dựng hòa bình chân chính và kiến tạo cho đời sống 
người dân một nếp sống an lành hạnh phúc, mà đích thân 
Ngài còn đến nơi chiến trường để can thiệp và chặn đứng 
chiến tranh. Dù trực tiếp hay gián tiếp, đức Phật bằng mọi 
phương tiện hóa giải sự hận thù, chiến tranh bạo động, và 
thông qua giáo lý của Ngài, tinh thần hiếu hòa ấy được thể 
hiện một cách thực tiễn. 


a. Đức Phật hơn một lần đích thân can thiệp 
ngăn chặn cuộc chiến sắp xảy ra giữa hai 
vương quốc 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá) trên núi 
GIJ/hakuta (Lính Thứu). Lúc bấy giờ, Ajãtasattu, con bà 
Videhi, vua nưóc Magadha, muốn chỉnh phục dân chúng 
Vaji. Vua nói như sau: “Ta quyết chính phạt dân Vajjï này, 
đầu có uy quyền, lành mạnh. Ta quyết làm có dân Vajji. Th 
sẽ tiêu diệt dân VaJjJ1. Ta sẽ làm cho dân VaJJ1 bị hoại vong.” 

Nồi Ajãtasattu con bà Videhi, vua nưóc Magadha nói 
với Bà-la-môn Vassakara, đại thần nước Magadha: “Này 
Bà-la-môn, hãy đi đến Thế Tôn, và nhân danh ta cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân Ngài, vấn an Ngài có ít bịnh, ít 
não, khinh an khỏe mạnh, lạc trú...” Và khanh hãy thưa 
tiếp: “Bạch Thế Tôn, Ajãtasattu con bà Videhi, Vua nước 
Magadha muốn chính phục dân Vajji...” 


Sau đó vị đại thần Bà-la-môn Vassakära đã đi đến Thế 
Tôn và trình bày ý muốn của Vua Ajãtasattu lên Thế Tôn. 
Ngay khi ấy có Tôn giả A-nan đang cầm quạt hầu Phật, 
đức Phật đã hỏi ngài A-nan về sự sinh hoạt của người dân 
VaJji, qua 7 điều kiện làm hưng thịnh một quốc gia (đã 
trình bày trong Tiết 1). Qua sự vấn đáp của đức Phật và 


TIẾT 7. PHẬT GIÁO LÀ TIẾNG NÓI TRUNG THỰC CỦA HÒA BÌNH 145 


Tôn giả A-nan, đại thần Bà-la-môn Vassakãra đã chứng 
kiến rõ ràng và đã bạch Thế Tôn như sau: 


“Thưa Tôn giả Gotama, nếu dân Vajji, chỉ hội đủ một 
pháp không suy giảm này, thì nhất định dân Vajji được 
lón mạnh không bị suy giảm, huống nữa là đủ cả 7 pháp 
không bị suy giảm. Thưa Tôn giả Gotama, Ajätasattu, con 
bà Videhi, vua nước Magadha không thể đánh bại nước 
Vajji ở chiến trận, trừ khi dùng ngoại giao hay kế ly gián.” 

Đã có lần đức Phật phải thân hành đi đến nơi chiến 
trường để can thiệp và chặn đứng cuộc tranh chấp nước 
sông Rohinl của những người thuộc dòng họ Sãkya và 
EKoliya. 


Trong một trường hợp khác, Vua AJãtasattu đã triệu tập 
4 binh chủng để gây chiến với Vua Pasenadi nước Kosala 
và đem quân tiến đánh Kãsi. Sau khi Vua Pasenadi biết 
được như vậy, cũng triệu tập bốn loại bình chủng, dàn trận 
ở Kãsi chống giữ, nhưng cuối cùng Vua Pasenadi đã chiến 
bại và rút lui về kinh đô Sãvathi. 


Đau khi đức Thế Tôn được biết như vậy, Ngài bảo chúng 
tỳ-kheo rằng: “Này các Ty-kheo, Vua Ajãtasattu, con bà 
Videh1 nước Magadha là ác hữu, là ác bạn lữ, là ác giao du. 
Và này các ty-kheo, Vua PasanadI nước Eosala là thiện 
hữu, là thiện bạn lữ, là thiện của giao du. Và này các TI- 
kheo, hôm nay, trong đêm này, Vua Pasenadli nước Kosala 
trải một đêm dài đau khổ của người bại trận.” 

“Thắng trận sanh thù oán 

Bại trận nếm khổ đau 

Ai bỏ thắng bỏ bại, 

Tịch tịnh hưởng an lạc.” 

Vẫn nuôi mộng chiến thắng và thù hận, Vua AJãtasattu 
lại cất quân tiến đánh Vua Pasenadi, nhưng lần này 


146 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Ajätasattu lại thất bại, và Vua Pasenadi đã tự nghĩ như 
sau: “Tuy Vua AJjatasattu con bà VIdehIi nước Magadha 
làm hại, dầu ta không làm hại ai. Nhưng Vua ấy là cháu 
trai của ta. Vậy ta hãy tịch thu toàn bộ tượng binh, toàn 
bộ ky binh, toàn bộ xa binh, toàn bộ bộ binh của Vua 
Ajatasattu, con bà Videhi nước Magadha và tha cho Vua 
ấy mạng sống.” 

Rồi đức Thế Tôn đã nói lên quan điểm của Ngài về sự 
thắng bại của chiến tranh là một hệ thống dây chuyền 
nhân quả. 


“Vì nghĩ đến tự lợi 

Nên mới cướp hại người 
Khi người khác cướp lại 
Bị hại, lại hại người 
Người ngu nghĩ như vậy 
Kh1 ác chưa chín mùi. 
Kh1 ác đã chín mùi 
Người ngu chịu khổ đau 
Sát người bị người sát 
Thắng người bị người thắng 
Mắng người bị mắng lại 
Não người người não lại 
Do nghiệp được diễn tiến 
Bị hại, lại hại người?” 


b. Tinh thần khoan dung, vị tha, cảm thông và 
từ bi của Phật giáo qua giáo lý, qua nền tảng 
xây dựng giới luật, qua sự thành công thể hiện 
của vua A-dục 
Tỉnh thần cảm thông và lòng từ bi là chất liệu nuôi 

sống tình người trong môi trường cộng đồng xã hội. Tĩnh 

thần từ bi là tỉnh thần “lấy nước tình thương rưới tắt lửa 


TIẾT 7. PHẬT GIÁO LÀ TIẾNG NÓI TRUNG THỰC CỦA HÒA BÌNH 147 


hận thù”. Con người sống trong ba cõi không an, giống như 
nhà lửa này, nếu thiếu tinh thần tha thứ, bao dung và lòng 
từ vô lượng thì thế giới này sẽ không mấy chốc biến thành 
trường sinh sát. 


Lòng từ bi là tình thương bao la xoa dịu và dập tắt tất 
cả sự thù hận từ bản thân cho đến tha nhân, là ý nghĩa 
xây dựng hạnh phúc, bình an, từ bi không thể vắng mặt 
trong lòng người. Vì rằng, từ bi chính là đem niềm vui 
đến cho mọi người và xóa tan sự phiền não khổ đau của 
kẻ khác. Từ bi chính là sứ mệnh, là chất liệu tình thương 
để xây dựng và thắt chặt tình người. Đức Phật dạy các vị 
tỳ-kheo là hãy đi vì mục đích làm an lạc cho nhiều người, 
cho phần đông người, đi vì lòng thương tưởng cho đời, vì 
hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và nhân loại, đi để xả 
trừ vị kỷ, phục vụ tha nhân và đi để gieo rắc tình thương 
yêu mến cho muôn loại. 


Từ bi chính là lưỡi gươm thép cắt đứt sợi dây phân ly và 
tranh chấp. Vì vậy bất cứ trong lãnh vực nào, từ hoàn cảnh 
cá nhân đến môi trường xã hội, nếu tỉnh thần khoan dung, 
vị tha và thương yêu bị đánh mất thì ngay trong lãnh vực, 
môi trường ấy, mầm mống chiến tranh sẽ phát sinh từ bản 
thân, gia đình, hội chúng, quốc gia, xã hội. Như có lần, 
đức Phật ở tại Kosambi, nơi Tịnh Xá Ghosita, lúc ấy có 
một số tỳ-kheo sống tranh chấp, nổi loạn với nhau bằng 
“những binh khí miệng lưỡi, rồi có T-kheo đến bạch với 
đức Thế Tôn về sự tranh chấp ấy: “Ở đây, bạch Thế Tôn, 
các tỳ-kheo ở Kosambi, sống cạnh tranh, luận tranh, đấu 
tranh, đả thương nhau bằng những binh khí miệng luõi. 
Tốt lành thay, bạch Thế Tôn, vì lòng từ mẫn, hãy đến với 
các vị tỳ-kheo ấy.” 


Thế Tôn thân hành đi đến và nói với họ rằng: “Thôi 
đủ rồi các Ty-kheo, chó có cạnh tranh, luận tranh, phân 


148 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


tranh, đấu tranh nhau.” Nhưng chúng tỳ-kheo ở Kosambi 
không nghe lời Phật dạy, cuối cùng ngài lấy y bát và nói 
lên bài kệ: 
“Giữa quần chúng la ó 
Không a1 nghĩ mình ngu 
Giữa Tăng chúng phân ly 
Có a1 nghĩ hướng thượng 
Thất niệm kẻ trí nói 
Ba hoa trăm thứ chuyện 
Miệng há, nói thả dàn 
Dẫn đi đâu, ai biết? 
Nó mắng tôi, đánh tôi! 
Nó hại tôi, cướp tôi. 
Ai ôm hiểm hận ấy, 
Hận thù không thể nguôi. 
Nó mắng tôi, đánh tôi. 
Nó hại tôi, cướp tôi. 
Không ôm hiểm hận ấy 
Hận thù được tự nguôi. 
Hân thù diệt hận thù, 
Không đời nào diệt được. 
Từ b¡ diệt hận thù, 
Là định luật ngàn thu. 
“Người khác không hiểu biết, 
Ở đây ta bị diệt.” 
Chỗ ấy ai hiểu được, 
Tranh luận được lắng êm. 
Kẻ chủ xướng hại mạng 
Cướp bè, ngựa, tài sản 
Kẻ cướp đoạt quốc độ 
Chúng còn biết đoàn kết 
Sao các ông không vậy? 
Nếu được bạn hiền trí 


TIẾT 7. PHẬT GIÁO LÀ TIẾNG NÓI TRUNG THỰC CỦA HÒA BÌNH 149 


Đồng hành, khéo an trú 
Đã thắng mọi hiểm nạn 
Sống hoan hỷ, chánh niệm 
Nếu không bạn hiền trí 
Như vua bỏ quốc độ 

Cô độc như vo1 rừng 

Tốt hơn sống một mình 
Không bè bạn kẻ ngu 

Cô độc không làm ác 
Nhàn hạ như vo1 rừng.” 


Tỉnh thần khoan dung và lòng từ vô hạn được thể hiện 
thông qua giáo lý và tỉnh thần xây dựng an lạc hạnh phúc, 
bất hại bất sát, làm căn bản xây dựng hòa bình xã hội. 
Điều này, trong Kinh Trường Thọ Vương Bổn Khởi đã dạy: 
“Vua nước Câu-sa-la là Trường Thọ và Vua Phạm-ma- 
đạt-đa nưóc Da-xá, hai vị vua này thường gây chiến với 
nhau, cho đến một hôm, Phạm Ma Đạt Đa chiến thắng 
và bắt toàn bộ binh lính của vua Trường Thọ. Vua Trường 
Thọ tự nghĩ: “Chiến tranh là kỳ quái, chiến tranh là tàn 
bạo, chế phục sẽ bị chế phục, tàn hại sẽ bị tàn hại. Vậy ta 
nay hãy đơn thân dẫn một người vợ cùng đi một cỗ xe, chạy 
đến Ba-la-nại.” 


Nhưng sau đó, Phạm-ma-đạt-đa đã bắt được Trường 
Thọ và ra lệnh chặt làm 7 khúc. Trước khi chết, Trường 
Thọ Vương đã nói với con là Trường Sanh rằng: “Đồng tử 
hãy nhẫn, đồng tử hãy nhẫn, chó khởi oán kết, mà phải 
thực hành nhân từ. ” 


Rồi một hôm, cơ hội trả thù cho cha đã đến, mạng sống 
của Phạm-ma-đạt-đa nằm trong tay Trường Sanh, và 
Trường Sanh đã nghĩ rằng: “Phạm-ma-đạt-đa này, Vua 
nước Da-xá, tàn bạo vô đạo. Nó bắt cha ta, Vua Trường 
Thọ nước Câu-sa-la, là người vô tội, lại cướp đoạt kho tàng 


150 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


tài sản của nước ta, và vì hận thù mà giết người, chặt ra 7 
đoạn một cách oan uống. Thế mà ngày nay nó nằm trong 
tay ta, ta phải báo oán.” Trường Sanh nghĩ vậy liền tuốt 
gươm bén, dí vào cổ Phạm-ma-đạt-đa, Vua nước Da-xá 
mà nói rằng: “Nay ta giết ngươi, nay ta giết ngươi.” Trường 
Sanh lại nghĩ: “Ta làm không đúng, vì sao? Nhớ lại ngày 
trước, ngồi dưới cây nêu cao, vào phút sắp lâm chung cha 
ta đã bảo ta rằng: “Đồng tử hãy nhẫn, đồng tử hãy nhẫn, 
chớ khỏi oán kết mà phải thực hành nhân từ.” Nhó lại như 
vậy, Trường Sanh bèn thu gươm tra vào vỏ.” 


Nếu không có lòng nhẫn nhục và nhân từ mà chỉ có 
lấy hận thù báo đáp hận thù, thì mạng sống của vì vua đã 
phải lìa đời, và bao nhiêu tang tóc sẽ phải xảy ra sau đó. 
Nhưng không, nhờ đức khoan dung và lòng từ vô lượng mà 
đã xóa tan sự thù hận ngập lòng, xây dựng sự bình an cho 
lòng mình và hạnh phúc cho kẻ khác. 


Thái độ ôn hòa, lòng thương yêu không phân biệt, và 
đức nhẫn nhục khoan dung suốt 45 năm giáo hóa, đức 
Phật đã mang đến những yếu tố ấy cho mọi người để làm 
chất liệu xây dựng tình yêu thương, hạnh phúc thiết thực 
trong cộng đồng xã hội con người... Đức Phật chưa một lần 
dùng sức mạnh để bắt ai phải theo ngài, ngay cả bằng một 
lời nói. Vì vậy, đức từ bị, lòng bao dung là một sức mạnh 
kiên cường phá tan xiểng xích và san bằng mọi ngăn cách 
giữa người và người. 

Tỉnh thần chịu đựng và chất liệu tình thương là điều 
kiện của người mang sứ mệnh giáo hóa, là bổn phận của 
kẻ xây dựng hạnh phúc chung cho mọi người. Tỉnh thần 
này được thể hiện qua Tôn giả Punna, sau khi đã được đức 
Phật giáo giới: 

“Này Punna, sau khi được nghe giáo giới, với lời giáo 
giới vắn tắt này của ta, ngươi sẽ trú tại quốc độ nào?” 


TIẾT 7. PHẬT GIÁO LÀ TIẾNG NÓI TRUNG THỰC CỦA HÒA BÌNH 151 


“Bạch Thế Tôn, có một quốc độ tên là Sunäparanta, tại 
đấy con sẽ ở.” 


Nhưng đức Phật đã dạy rằng, người dân ở xứ đó rất 
hung hăng, họ có thể mắng chửi, họ có thể đánh đập và họ 
có thể giết chết Punna, khi thấy Punna đến xứ của họ. Mặc 
dù nghe Thế Tôn dạy sự thật là như vậy, nhưng Tôn giả 
Punna vẫn từ tốn và kiên quyết bạch Thế Tôn: 


“Bạch Thế Tôn, nếu người nước Sunãparanta mắng 
nhiếc con, nhục mạ con, thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau: 
“Thật là hiển thiện, người nước Sunäparanta này! Thật là 
chí thiện, người nước Sunäparanta này! Vì rằng họ không 
lấy tay đánh đập ta.ˆ Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ 
như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy.” 


“Nhưng này Punna, nếu các người nưóc Sunäparanta 
lấy tay đánh đập ông, thời này Punna, tại đấy ông sẽ nghĩ 
như thế nào?” 


“Bạch Thế Tôn, nếu các người nưóc Sunäparanta lấy 
tay đánh đập con; thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau: “Thật 
là thiện, người nước Sunaparanta này! Thật là chí thiện, 
người nước Sunäparanta này! Vì rằng họ không lấy các cục 
đất ném đánh ta.ˆ Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như 
vậy! Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy.” 


“Nhưng này Punna, nếu các người nưóc Sunapa ranta 
lấy các cục đất ném đánh Ông, thời này Pumna, tại đấy 
Ông sẽ nghĩ thế nào? 


“Bạch Thế Tôn, nếu các người nưóc Sunäparanta lấy 
cục đất ném đánh con; thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau: 
“Thật là hiền thiện, các người nước Sunaparanta! Thật là 
chí thiện, các người nước Sunäparanta! Vì rằng họ không 
lấy gậy đánh đập ta.ˆ Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ 
như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy.” 


152 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


“Nhưng này Punna, nếu các người nưóc Sunäparanta 
lấy gậy đánh đập Ông, thời này Punna, tại đấy Ông nghĩ 
thế nào?” 


“Bạch Thế Tôn, nếu các người nưóc Sunäparanta lấy 
gậy đánh đập con; thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau: “Thật 
là hiển thiện, các người nưóc Sunaparanta! Thật là chí 
thiện, các người nước Sunäparanta! Vì rằng họ không lấy 
dao đâm ta.) Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. 
Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. 


“Nhưng này Punna, nếu các người nưóc Sunäparanta 
lấy dao đâm ông, thời này Pumna, tại đấy ông nghĩ thế 
nào?” 


“Bạch Thế Tôn, nếu các người nưóc Sunäparanta lấy 
dao đâm con; thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau: “Thật là 
hiền thiện, các người nưóc Sunãparanta! Thật là chí thiện, 
các người nước Sunäparanta! Vì rằng họ không lấy dao sắc 
bén đoạt mạng ta. Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ như 
vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy.” 


“Nhưng này Punna, nếu các người nưóc Sunäparanta 
lấy dao sắc bén đoạt mạng ông, thời này Punna, tại đấy 
ông nghĩ thế nào?” 


“Bạch Thế Tôn, nếu các người nưóc Sunäparanta lấy 
dao sắc bén đoạt mạng con; thời tại đấy con sẽ nghĩ như 
sau: 'Có những đệ tử của Thế Tôn, ưu phiền và nhàm chán 
thân thể và sinh mạng đi tìm con dao (để tự sát). Nay ta 
khỏi cần đi tìm đã được con dao ấy.” Bạch Thế Tôn, tại đấy 
con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy, con sẽ nghĩ 
như vậy.” 

Giáo lý từ bi, bất hại, bất sát là tiếng nói trung thực hòa 
bình của đạo Phật được thể hiện qua đức tánh bao dung của 
vua A-dục sau khi quy y Tam bảo. Ông đã từng mở những 


TIẾT 7. PHẬT GIÁO LÀ TIẾNG NÓI TRUNG THỰC CỦA HÒA BÌNH 153 


trận chiến ngổn ngang xương núi máu sông và trăm nghìn 
tù binh trong những chiếc tù xa rên xiết. Nhưng rồi nhà 
vua đã buông gươm và phản đối chiến tranh, trở về sống 
trong giáo pháp của đức Phật. Vì rằng, vua đã nhận diện 
chiến tranh chỉ là kết quả của sự thù hận và tham dục, 
là con đường đưa người vào hố thẳm của khổ đau, tội lỗi. 
Chính điều này đã đánh thức nhà vua choàng tỉnh mộng 
xâm lăng và đã tự tuyên bố rằng: “Không có một chiến 
công nào oanh liệt bằng sự chiến thắng chính mình. Đó là 
chiến công oanh liệt nhất.” 


Đau khi từ giã chiến tranh, vua A-dục đã khép mình, 
lấy giáo lý đạo Phật làm cương lĩnh cai trị xứ sở một cách 
an bình thanh lạc. Trong lịch sử nhân loại, vua A-dục là 
vị vua đầu tiên đã áp dụng tỉnh thần giáo lý của đức Phật 
vào sự cai trị của một hội đồng nội các, và thể hiện tinh 
thần từ bi, bao dung, không sát hại, mang tình thương đến 
cho mọi người một cách rất thiết thực và hữu hiệu. Vua 
A-dục có đủ thiện chí, đủ can đảm và kiến thức xây dựng 
giáo pháp của đức Phật đến cho mọi người trong tinh thần 
bất bạo động, hòa bình và thương yêu cho toàn lãnh thổ 
của mình. Chính tự thân A-dục, vị hoàng đế quốc vương, 
đệ tử Phật, người được mệnh danh là “người con yêu quí 
của các thần linh”, giờ được xây dựng nếp sống chan hòa 
trong ánh sáng chân lý. 

Đau đây là sơ lược vài tư liệu về cuộc đời hộ pháp an 
dân của vua A-dục, tức Asoka Đại Đế, người mang tỉnh 
thần giải thoát đi vào đời sống hiện thực. 


1. Cai trị nhân dân bằng chánh pháp 

Sau khi từ giã chiến tranh trở về sống trong tinh thần 
giáo pháp, Asoka đã thực sự chứng tỏ thiện chí của mình 
xây dựng sự bình an hạnh phúc đến cho mọi người. Asoka 


154 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


đã thể hiện tinh thần thương yêu qua các pháp lệnh được 
khắc trên các trụ đá như sau: 


a. Tình thương yêu người và vật 


- Trong pháp lệnh thứ VI, khắc trên trụ đá hồng ở Bénares 
trong niên vị 26: “Ta xin nói điều ta nghĩ về quyền lợi 
và hạnh phúc của thế giới cũng như đối với cha mẹ, bà 
con quyến thuộc xa gần, ta muốn mang lại hạnh phúc 
cho họ, ta dùng mọi biện pháp thích ứng để hoạt dụng 
cho mọi thành phần xã hội.” 


- Trong pháp lệnh thứ III, khắc trên trụ đá hồng thành 
Bénares: “Mặt khác trên mọi nẻo đường, ta cho trồng 
những cây đa đổ bóng mát cho người và thú vật, ta sẽ 
cho trồng những vườn xoài và mỗi khoảng đường 2km 
đào một nơi chứa nước cho người và vật dùng... Những 
việc làm này thật ra chẳng đáng kể là bao.” 


Ngoài những công trình kiến tạo đời sống an lành cho 
người dân, nhà vua còn quan tâm đến đời sống của các loài 
thú vật mà hết lòng trang trải tình yêu thương. 


- Trong pháp lệnh thứ I khắc trên núi Kepingala vùng 
Girua: “Trước đây mỗi ngày có hàng nghìn thú vật bị 
giết trong bếp nhà vua, kẻ yêu mến của chư thiên, với 
cái nhìn bằng hữu, nhưng bây giờ pháp lệnh này được 
khắc lên, chỉ có 3 con thú sau đây bị giết mà thôi: 2 con 
công, 1 con nai, ngay cả con nai này cũng không được 
giết thường xuyên. Ngay cả 3 con vật này rồi đây cũng 
sẽ không bị giết nữa.” 

- Trong pháp lệnh thứ V, niên hiệu thứ 26 khắc trên trụ 
đá hồng ở Bénarès: “Cấm giết súc vật, và ghi rõ tên 
các loại không được giết, gồm có 23 loại chim, cá, thú 
4 chân, thêm vào đó dê, cừu, heo có chửa hay đang cho 


TIẾT 7. PHẬT GIÁO LÀ TIẾNG NÓI TRUNG THỰC CỦA HÒA BÌNH 155 


con bú đều không được giết, cho đến cả những con chưa 
lón quá 6 tháng.” 


b. Thực hiện nguyện vọng của dân 


Trong pháp lệnh thứ VI khắc trên núi đá vùng Girna: 
“Trong bất cứ lúc nào, dù khi ăn, nơi khuê phòng, nơi nông 
trại trên xa giá, trong vườn cảnh, khắp nơi các thông tín 
viên phải phúc trình đầy đã cho ta biết việc dân sự và ta 
tham dự vào công vụ ở khắp mọi nơi. Bất cứ khẩu lệnh nào 
mà ta đã ban bố liên quan đến việc dâng tặng hay tuyên 
cáo hay những việc khẩn cấp giao phó cho các vị Tổng 
giám, nếu có điều gì cần phải tranh luận hay bình nghị ở 
hội đồng, phải thông tin cho ta biết, bất cứ lúc nào hay ỏ 
đâu, đó là lệnh của ta. Bởi ta không thỏa mãn việc làm và 
trong kết luận của công sự. Bởi ta xét rằng nhiệm vụ của 
ta là mang lại hạnh phúc cho thế giới, trên nguyên tắc là 
hoạt động và thi hành cho hoàn mỹ nhiệm vụ mới thôi. 
Bởi không có hành động nào cao cả hơn là việc làm đem lại 
hạnh phúc cho toàn thế giới. Và mọi cố gắng ta phải đạt là 
trả mối nợ cho nhân loại, ở cõi này ta phục vụ hạnh phúc 
cho họ và ở kiếp sau ta mong muốn cho họ sanh về cõi an 
lập.” 


Theo dõi mọi tình hình và nguyện vọng của dân, nhà 
vua gởi những kiểm soát viên đi khắp nơi để giúp vua 
trong việc an dân. 


- Trong pháp lệnh thứ VI khắc trên trụ đá hồng ở 
Bénarès: “Quyền lực phán xét và trừng phạt của họ đều do 
ta nắm giữ, như thế những kiểm soát viên sẽ yên tâm thi 
hành nhiệm vụ khỏi phải sợ hãi và chỉ lo đến quyền lợi và 
hạnh phúc của dân chúng ở các tỉnh và bảo trợ cho quần 
chúng. Họ sẽ hiểu những gì là hạnh phúc và bất hạnh với 
những kẻ tín thành chánh pháp, họ giáo hóa cho quần 


156 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


chúng các tỉnh, làm cho quần chúng chứng ngộ trong đời 
này cũng như kiếp sau...” 


2. Tinh thần chí công vô tư của hành chánh 


Trong pháp lệnh thứ I tại Kalinga, Asoka đã ban huấn 
thị cho các vị Tổng giám: 


“Điều gì ta cho là hoàn mỹ, ta muốn hái lượm bằng 
hành động của ta và thâu nhiếp một cách có phương pháp. 
Phương pháp hay nhất mà ta thấy trong vấn đề an dân 
này là các huấn thị ta ban cho các ngươi. Bởi vì các ngươi 
được bổ nhiệm phục vụ cho hàng nghìn người. 


“Hãy thu phục cảm tình quần chúng. Mọi người đều là 
con của ta. Thể như các con của ta, ta muốn cho chúng hết 
thảy quyền lợi và hạnh phúc trong thế giới này cũng như 
trong các kiếp sau, đó cũng là điều ta ao ước cho mọi người. 
Các người chưa thấy có quan hệ đến chừng nào có thể là có 
kẻ nào đây trong các người thấy điều đó, nhưng chỉ thấy 
một phần nào thôi chứ chưa thấy trọn vẹn. Là người có đầy 
nhiệm vụ các người hãy suy nghĩ kỹ. 


“Thường có những cá nhân bị bỏ vào tù, bị tra khảo 
và bị phóng thích không lý do và có nhiều kẻ khác chịu 
khổ đau hơn thế nữa. Vì vậy mà các ngươi phải thực hành 
chí công vô tư. Chí công vô tư là không có khuynh hướng 
ganh ghét, gắt gỏng, ác nghiệp, nông nổi, bưóng bỉnh, lười 
biếng, buông xuôi, phải có ý tránh xa biến tính và nông 
nổi trong khi hành sự. Rẻ nào chán chường chẳng bao giờ 
hoạt động thì không tiến bộ được, mà trong công vụ của 
các người phải tỉnh thức, xúc tiến và hoàn tất.” 


3. Tỉnh thần khoan dung, tự do tín ngưỡng 


Trong pháp lệnh thứ VII, khắc trên đá vùng Girna: 
“Quốc vương, kẻ yêu mến của chư thiên, với cái nhìn bằng 


TIẾT 7. PHẬT GIÁO LÀ TIẾNG NÓI TRUNG THỰC CỦA HÒA BÌNH 157 


hữu, muốn rằng mọi tông phái đều an vị khắp mọi nơi. Bồi 
mọi tông phái đều muốn chế ngự các nhục tình và tịnh hóa 
tâm hồn...” 


Nhà vua cho tự do phát triển và lúc nào cũng quý trọng 
các giáo phái khác. 

Trong pháp lệnh thứ VI khắc trên trụ đá hồng ở 
Bénarès: “Ta cũng đã tỏ lòng tôn kính đối với tất cả các 
giáo phái qua bao nhiêu dấu hiệu tỏ lộ tôn sùng. Nhưng 
điều mà ta đích thân đến gặp gõ. tiếp xúc thẳng với họ, ta 
cho là điều quan trọng hơn cả...” 


Không những tôn kính và cho tự do phát triển, nhà vua 
còn khuyên bảo các giáo phái khác phải biết nhường nhịn, 
nương tựa để cùng nhau tổn tại, nên lìa bỏ những hiểm 
khích tật đố, đấu tranh, vì nó là huyệt sâu chôn vùi giáo 
phái của chính mình mà thôi. 

Trong pháp lệnh thứ VII khắc trên núi đá vùng Girna 
đã minh xác điều đó: “Quốc vương, kẻ yêu mến của chư 
thiên, với cái nhìn bằng hữu, tỏ lòng tôn kính hết thảy các 
tôn giáo, quí vị tu sĩ, qua những tính khoan dung, cũng 
như những vinh hạnh khác nhau. Nhưng những kẻ yêu 
mến của chư thiên không đặt nặng những tính khoan 
dung cũng như những vinh dự cho rằng sự tiến bộ trong 
bản chất của mọi tôn giáo. Sự tiến bộ của bản chất tuy thể 
hiện nhiều cách, nhưng chính thực chỉ là sự tiết chế của 
ngôn ngữ, làm thế nào để tránh sự tôn xưng riêng tông 
phái của mình hay sàm báng những tông phái khác, dù vì 
trường hợp này hay trường hợp kia, dù cho là điều không 
đáng kể. Trong mọi cơ hội phải tỏ lòng tôn kính những 
tông phái khác. Có như thế người ta mới làm cho tông phái 
mình lón lên, cùng lúc phục vụ cho tông phái kia. Trái lại, 
ta chỉ làm hại cho tông phái của ta, cùng lúc chẳng giúp 
ích øì cho tông phái khác... ” 


158 


159 


TIẾT 8. 
NGUYÊN TẮC B0ÀN KẾT 
VÌ NGUYÊN TẮC NHIẾP CHÚNG 


| inh thần hòa hiệp là ý nghĩa sống lành mạnh an 

vui, tỉnh thần của một khối người biết tôn trọng 
ý niệm tự tổn, và xây dựng vươn cao trong ý chí hướng 
thượng. 


Một con người đơn thuần, khó có thể hoàn thành một 
sự việc đáng kể, dù cho chính bản thân mình làm tất cả 
mọi sự thành công, chúng ta phải hiểu rằng, trong đó có ý 
niệm của tập thể tham dự. Do động cơ con người thúc đẩy 
và mặc cảm đối với tha nhân mà con người đã tiến đến sự 
xây dựng tốt đẹp cho chính bản thân mình. 


Một đời sống hòa bình không tranh cãi với nhau là đời 
sống hoan hÿ, hòa tan giữa mình và người, như sữa hòa 
tan trong nước, không còn thấy có tự ngã, ngã sở đối với 
tha nhân, một đời sống nhìn nhau bằng cặp mắt thiện 
cảm, bằng lời nói hòa nhã, bằng cử chỉ đáng yêu và tôn 
trọng trong tỉnh thần vị tha. Sự sinh hoạt hòa hợp là sự 
từ bỏ tâm của ta và hãy sống thuận theo tâm của những 
Tôn giả ấy. 

Hãy sống với tinh thần cho kẻ khác và vì kẻ khác, nhưng 
khi mình sinh hoạt cho kẻ khác, thì kẻ khác lại sinh hoạt 
cho mình, đây chính là sợi dây liên kết sự tương quan và 
nói lên tình thắm thiết giữa người và người. Như trong 
kinh đức Phật đã hỏi các Tôn giả Anuruddhaä... thế nào là 
một đời sống hòa hiệp, không phóng dật, nhiếp tâm tỉnh 


160 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


cần. Các tôn giả đã trả lời như sau: “Ở đây, bạch Thế Tôn, 
chúng con ai vào làng khất thực về trước, người ấy sắp đặt 
các chỗ ngồi, soạn sẵn nước uống, nước rửa chân, soạn sẵn 
một bát để bỏ đô dơ. Ai đi vào làng khất thực về sau, người 
ấy, còn đô ăn để lại, nếu muốn thì ăn, nếu không muốn thời 
bỏ vào chỗ trống có cỏ xanh hay đổ vào nước không có loài 
côn trùng. Ngươi hãy xếp gọn các chỗ ngồi, cất nước uống, 
nước rửa chân, cất đi cái bát để bỏ đồ dơ và quét sạch nhà 
ăn. A1 thấy ghè nước uống, ghè nước rửa chân, hay ghè nước 
trong nhà cầu hết nước trống không, người ấy sẽ lo liệu 
(nước). Nếu làm không nổi với sức bàn tay của mình, người 
ấy dùng tay ra hiệu gọi người thứ hai: “Chúng ta hãy lo liệu 
(nước)”. Dầu vậy, bạch Thế Tôn, chúng con không vì vậy gây 
ra tiếng động. Và đến ngày thứ ð, bạch Thế Tôn, suốt cả 
một đêm chúng con ngồi đàm luận về đạo pháp.” 


Qua một cái nhìn về một đời sống do tình đoàn kết tạo 
nên sức mạnh tập thể và hạnh phúc chung, đức Phật đã 
dạy xuyên qua những chủ đề như sau: 


a. Bảy pháp không bị suy giảm của một chúng 
ty-kheo 


Có một lần, đức Phật ở tại Vương Xá, núi Linh Thứu, 
nơi đây đức Phật đã bảo các Tỳ-kheo hãy lắng nghe và suy 
nghĩ kỹ, Ngài sẽ dạy 7 điều kiện của một chúng Tỳ-kheo 
được hưng thịnh. Bảy điều kiện ấy là: 


1. Khi nào chúng tỳ-kheo thường hay tụ họp và tụ họp 
đông đảo với nhau, thời này các tỳ-kheo, chúng tỳ-kheo 
sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. 


2. Khi nào chúng tỳ-kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải 
tấn trong niệm đoàn kết và làm việc Tăng sự trong 
niệm đoàn kết, thời này các tỳ-kheo, chúng tỳ-kheo sẽ 
được lớn mạnh, không bị suy giảm. 


TIẾT 8. NGUYÊN TÁC ĐOÀN KẾT VÀ NGUYÊN TÁC NHIẾP CHÚNG 161 


ä. Khi nào chúng tỳ-kheo không ban hành những luật lệ 
không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã 
được ban hành. Sống đúng với những học giới đã được 
ban hành, thời này các tỳ-kheo, chúng tỳ-kheo sẽ được 
lớn mạnh, không bị suy giảm. 

4. Khi nào chúng tỳ-kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, 
cúng dường các bậc tỳ-kheo Thượng Tọa. Những vị này 
là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc 
cha của chúng tăng và nghe theo những lời dạy của 
những vị này, thời này các tỳ-kheo, chúng tỳ-kheo sẽ 
được lớn mạnh, không bị suy giảm. 

5. Khi nào chúng tỳ-kheo không bị chi phối bởi tham ái, 
tham ái này tác thành một đời sống khác, thời này các 
tỳ-kheo, chúng tỳ-kheo sẽ được lớn mạnh, không bị 
suy giảm. 

6. Khi nào chúng tỳ-kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh, 
thời này các tỳ-kheo, chúng tỳ-kheo sẽ được lớn mạnh, 
không bị suy giảm. 

7, Khi nào chúng tỳ-kheo tự thân an trú chánh niệm 
khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở 
và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở được sống an lạc, 
thời này các tỳ-kheo, chúng tỳ-kheo sẽ được lớn mạnh, 
không bị suy giảm. 


Bảy điều kiện này là yếu tố xây dựng một hội chúng 
lớn mạnh, cũng giống như 7 điều kiện hưng thịnh của một 
quốc gia, được trình bày ở Tiết 1. Nơi đây người viết chỉ 
nêu đại lược mà thôi. 


b. Bảy pháp dứt trừ sự tranh cãi (thất diệt tránh 
pháp) 


1. Phán quyết với sự hiện diện cần được ban cho: 
(Tsammukhävinayodätabho - ưng dữ hiện tiền tỳ-n]). 


162 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Phương pháp thứ nhất này là vì có Tỳ-kheo phạm tội, 
tranh chấp với nhau: “Đây là pháp, hay đây là phi pháp, 
hay đây là luật, hay đây là phi luật.” Do sự tranh chấp 
này, chúng Tỳ-kheo phải tập họp hòa hợp với nhau và căn 
cứ vào pháp và luật để xét xử, thảo luận, phân tích mà 
đương sự bắt buộc phải hiện diện. Và như vậy chính là 
chúng Tăng giải quyết một số tranh sự theo phương pháp 
giải quyết sự việc với sự hiện diện của đương nhân. 


2. Phán quyết đa số cần dược ban cho: (yebhuyassikà: đa 
nhân) 


Phương pháp giải quyết số hai này là nếu các vị tỳ- 
kheo không thể giải quyết vấn đề tranh sự này tại trú xứ 
của mình thì tất cả các vị tỳ-kheo này phải đi đến một trú 
xứ vị tỳ-kheo khác và ở đây tất cả các vị tỳ-kheo này, phải 
hòa đồng tập hợp lại để phán xét, thảo luận, phân tích. 
Giải quyết vấn đề bằng phương pháp lấy ý kiến số đông. 
Và như vậy, đây chính là, sự giải quyết một số tranh sự 
của đương sự theo quyết định của đa số. 


3. Phán quyết ức niệm cần được ban cho: (sativinaya 
dàtabho - ưng đữ ức niệm tỳ m1) 


Sự giải quyết về phương pháp ức niệm này là chúng 
T-kheo xử trị vị tỳ-kheo có tội, hoặc phạm ba-la-d1, hoặc 
gần ba-la-di, nói rằng: “Tôn giả có nhớ, tôn giả đã phạm 
trọng tội, như thế này không, hoặc ba-la-di, hoặc gần ba- 
la-di không?” và vị ấy trả lồi: “Chư hiền, tôi không nhó 
tôi đã phạm trọng tội như vậy, hoặc ba-la-di, hoặc gần 
ba-la-di.” Đây chính là phương pháp xử trị gợi lại sự việc 
cho đương sự nhớ rõ, đây là phương pháp giải quyết một 
số tranh sự mà bắt buộc đương sự phải hồi tưởng, nhớ lại 
tội của mình. 

4. Phán quyết bất cứ ai cần được ban cho: (Amulhavinayo 
databho - ưng dữ bất sĩ tỳ nï) 


TIẾT 8. NGUYÊN TÁC ĐOÀN KẾT VÀ NGUYÊN TÁC NHIẾP CHÚNG 163 


Phương pháp này là giải quyết về tội trạng của một 
tỳ-kheo mà tỳ-kheo này không nhớ sự việc của mình là 
vì cuồng tâm, mất trí, vì vậy, người xử trị phải nói rằng: 
“Tôn giả có nhó, Tôn giả đã phạm trọng tội thế này không, 
hoặc ba-la-di, hoặc gần ba-la-di?” Nhưng vị tỳ-kheo ấy 
vẫn không thể nhớ được và chính bản thân vị tỳ-kheo ấy 
đã nói lên “Này chư hiển, tôi đã bị cuồng sĩ, tâm trí tôi 
điên đảo, do tôi cuồng sĩ như vậy, nhiều việc đã được tôi 
làm, tôi nói không xứng sa-môn hạnh. Vì bị cuồng sĩ, tôi 
không nhó đã làm như vậy.” Và như vậy là cách giải quyết 
về phương pháp bất si. 


õ. Phán quyết tùy theo thú nhận cần được ban cho: 
(patinnaya kãrretabbam - ưng dữ tự phát lô) 


Đây là cách xử trị của chính đương nhân nói lên tội 
của mình. Dù bị buộc tội hay không bị buộc tội vị tỳ-kheo 
phải đi đến một vị Trưởng lão Tỳ-kheo, cần cầu, lễ bái và 
bạch rằng: “Bạch Tôn giả tôi có giảm giới tội đến như thế 
này, nay xin sám hối.” Vị tỳ-kheo kia nói như sau: “Ông có 
thấy chăng?” - “Tôi có thấy”. - “Ông có giữ gìn trong tương 
lai không?”- “Tôi sẽ giữ gìn.” - Phương pháp này được giải 
quyết là tùy theo sự thú nhận của đương sự. 


6. Phán quyết tùy theo giới tội người phạm người cần được 
ban cho (tassa pàpiyyasikà - ưng dữ triển chuyển mịch 
tôi) 

Phương pháp này được quyết định là tùy theo sự xử trị 
của người hỏi, lần lượt gợi lại tội trạng của người phạm tội 
để đương sự trình bày: “Chư hiền không có ai hỏi tôi, tôi 
sẽ thú nhận có phạm khinh tội như thế này, làm sao tôi có 
thể khi có người hỏi tôi, tôi lại không thú nhận có phạm 
trọng tội như thế này, hoặc ba-la-di, hoặc gần ba-la-di?” 
Và người xử trị lại tiếp tục gạn hỏi để người phạm tội nhớ 
rõ ràng về tội của mình: “Chư hiền, tôi có nhớ tôi có phạm 


164 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


trọng tội như thế này, hoặc ba-la-dI, hoặc gần ba-la-di. 
Điều tôi đã nói như vậy là nói chơi, điều tôi đã nói như vậy 
là để cười, tôi không có nhó tội đã phạm trọng tội như thế 
này, hoặc ba-la-di, hoặc gần ba-la-di.” Đây là quyết định 
tùy theo giới tội người phạm. 


7. Phán quyết như trải có che lấp cần được ban cho: 
(Tinavattharako - như thảo phú địa) 


Phương pháp xử trị này một cách đồng đẳng, giống như 
có phủ mặt đất. Có một số tỳ-kheo đã tranh chấp, cãi vả, 
tranh luận và có nhiều việc làm và nói không xứng với sa- 
môn hạnh. Sau khi tranh chấp như vậy, tất cả các tỳ-kheo 
ấy phải tập họp hòa đồng với nhau và cử một vị tỳ-kheo 
lớn tuổi đứng dậy đảnh lễ chúng tỳ-kheo đối diện và bạch 
rằng: “Chư Tôn giả, Tăng chúng hãy nghe tôi. Khi chúng 
tôi sống tranh chấp, tranh cãi, tranh luận với nhau, nhiều 
việc đã làm, đã nói không xứng Sa-môn hạnh. Nếu chúng 
Tăng xem là phải thời, tôi xin tỏ lộ bất cứ giói tội nào của 
các tôn giả này, và bất cứ giới tội nào của tôi, vì lợi ích cho 
chư tôn giả và cũng vì lợi ích cho tự thân, tôi xin tỏ lộ giữa 
Tăng chúng như lấy cỏ trải ra. Trừ các trọng tội, trừ tội 
hiên hệ đến cư sĩ. Ngược lại, bên nhóm tỳ-kheo kia cũng 
vậy, cử ra một tỳ-kheo lớn tuổi, đứng dậy và đảnh lễ chúng 
tỳ-kheo vừa rồi đã tác bạch, giống như lời bạch trên. Và 
như vậy, đây là phương pháp giải quyết được mệnh danh 
là trải có che lấp.” 


c. Sáu pháp hòa kính (tỉnh thần sống lục hòa) 


Để xây dựng một nguyên tắc sống hợp lý và bình yên, 
đức Phật đã giảng dạy về sáu pháp hòa kính cho chúng tỳ- 
kheo. Sáu pháp hòa kính này là tĩnh thần hòa hiệp tự mỗi 
cá nhân để kiện toàn nguyên tắc chỉ đạo hòa hiệp chung 
cho tập thể. 


TIẾT 8. NGUYÊN TÁC ĐOÀN KẾT VÀ NGUYÊN TÁC NHIẾP CHÚNG 165 


1. Thân hòa đồng trụ: 


Ở đây này Ananda, vị tỳ-kheo an trú từ thân nghiệp, đối 
với các vị đồng phạm hạnh chỗ đông người và chỗ vắng người, 
khả niệm pháp này, tác thành khả ái, tác thành tôn kính, 
đưa đến đoàn tụ không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. 


2. Khẩu hòa vô tránh: 


Vị Tỳ-kheo an trú từ khẩu nghiệp, đối với các vị đồng 
phạm hạnh chỗ đông người và chỗ vắng người, khả niệm 
pháp này, tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến 
đoàn tụ không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. 


3. Ý hòa đồng duyệt: 


Vị Tỳ-kheo an trú từ ý nghiệp, đối với các vị đồng phạm 
hạnh chỗ đông người và chỗ vắng người. Khả niệm pháp 
này tác thành khả ái, tác thành tôn kính đưa đến đoàn tụ, 
không tranh luận, hòa hiệp đồng nhất. 


4. Lợi hòa đồng quân: 


Và lại này nữa Ananda, với mọi sở đắc như pháp, mọi 
lợi dưỡng đúng pháp cho nên những thọ lãnh trong bình 
bát, vị tỳ-kheo là vị san sẻ các lợi dưỡng như vậy. Là vị thọ 
hưởng chung cùng với vị đồng phạm hạnh có giới đức, khả 
niệm pháp này cũng tác thành khả ái, tác thành tôn kính, 
đưa đến đoàn tụ không tranh luận, hòa hợp đồng nhất. 

õ. Giới hòa đồng tu: 

“Đối với mọi giới luật nào, không sứt mẻ, không tỳ 
không vết không ô uế, giải thoát, được người trí tán thán, 
không chấp thủ đưa đến thiền định, vị tỳ-kheo sống thành 
tựu những giới luật như vậy cùng với các vị đồng phạm 
hạnh giữa chỗ đông người và tại chỗ vắng người, khả niệm 
pháp này, tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến 
đoàn tụ không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. 


166 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


6. Kiến hòa đồng giải: 

Đối với mọi tri kiến thánh thiện, đưa đến xuất ly, dẫn 
đến sự chân chánh, đoạn diệt khổ đau cho những ai thực 
hành theo, vị tỳ-kheo sống thành tựu những tri kiến như 
vậy cùng với các vị đồng phạm hạnh trước chỗ đông người 
và tại chỗ vắng người và chỗ vắng người, khả niệm pháp 
này, tác thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ 
không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. 


Cá tánh của con người vốn dĩ hàm chứa sự xung đột 
không ngừng. Đây chính là bản tánh tự nhiên mà trong 
mỗi tự thân ai cũng có. Không bao giờ con người tự vừa ý 
với chính mình và luôn luôn mâu thuẫn với chính mình. 


Trong sinh hoạt hằng ngày, con người tự chống đối 
chính mình, chống đối ngay lời nói, ý nghĩ, và không bao 
giờ hợp nhất vì rằng ý nghĩ khác, lời nói khác và thân làm 
khác. Lời nói không bao giờ đi đôi với việc làm và ý nghĩ 
không bao giờ phù hợp với hành động. Cho nên, trên quan 
điểm của bậc thánh phải là “ngôn cố hành, hành cố ngôn”, 
việc làm phải đi đôi với lời nói. Nghĩa là thân, khẩu và ý 
phải hợp nhất. 

Cho nên, không chỉ là hòa hiệp trong tinh thần tập thể 
mà chính tự mỗi cá nhân cũng phải hòa hiệp. Con người tự 
ý thức và chấp nhận cho mình hoàn cảnh sống. Dù trong 
bất cứ phạm trù nào, con người vẫn vui vẻ chịu đựng. Một 
khi bản thân con người được an trú, có nơi ăn chốn ở, có nơi 
làm việc thì khi ấy tự thân con người mới thực sự là hạnh 
phúc và bình an. Từ sự bình an của tự thân mỗi cá nhân, 
sau đó mới đem lại sự bình an cho tập thể. 


Đự chấp nhận chính mình là một sự chấp nhận khó 
khăn vì con người không bao giờ tự vừa ý với chính mình. 
Không vừa ý với chiều cao, với khuôn mặt, với cung cách, 
sự sang trọng hay nghèo nàn, tất cả những yếu tố để phục 


TIẾT 8. NGUYÊN TÁC ĐOÀN KẾT VÀ NGUYÊN TÁC NHIẾP CHÚNG 167 


vụ cho bản thân. Con người luôn luôn rong ruổi tìm kiếm. 
Bởi vậy, điều tiên quyết để đưa đến sự hòa đồng trong 
đời sống tập thể, ít ra tự mỗi cá nhân con người phải hòa 
đồng trước và tự vừa lòng với chính mình trong môi trường 
sống. Có vậy, yếu tố thứ nhất là thân hòa đồng trú mới 
mang lại ý nghĩa thiết thực cho từng cá nhân con người 
hòa đồng trong đời sống cộng đồng xã hội, hay một tỳ-kheo 
trong toàn thể Tăng-già. 

Như vậy, nếu yếu tố thứ nhất được áp dụng vào đời 
sống hằng ngày trong ý nghĩa “thân hòa” thì trong sự sinh 
hoạt của con người sẽ không thấy có sự phân cha gia1 cấp, 
màu da hay chủng tộc. Vì tất cả mọi người đều có cái nhìn 
như nhau và từ đây sẽ tạo thêm tình thương yêu đoàn kết. 


Trong môi trường sống, dù cá nhân hay tập thể, con 
người vẫn luôn phải gặp nhau, nói chuyện với nhau và trao 
đổi cho nhau những điều quan hệ giữa người và người. Lời 
nói là yếu tố đầu tiên để đưa con người đến gần nhau hơn 
hay xa cách nhau, vì vậy lời nói của mỗi người phải thích 
hợp, đúng lúc và thành thật. Để kiện toàn sự giao hảo, 
con người phải nói lời ôn hòa, êm dịu, dễ nghe. Hai quốc 
gia đang bang giao tốt với nhau nhưng nếu vì không bằng 
lòng, dùng những lời thô bạo và cộc cằn, phù phiếm, sẽ 
không đưa đến một kết quả tốt mà ngược lại sẽ tạo thành 
mâu thuẫn trong sự quan hệ với nhau, đưa đến sự bất hòa 
và tranh chấp. 


Đức Phật dạy không được nói lưỡi hai chiều, nói lời thêu 
dệt, hay nói những lời thô ác, vì đây chính là mầm mống 
của chia rẽ. Như một thời đức Phật ở Kosambi, lúc bấy giờ 
các vị tỳ-kheo tại đấy sống cạnh tranh, luận tranh, đấu 
tranh nhau, đả thương nhau bằng những “binh khí miệng 
lưỡi”. Đức Phật biết được điều này, Ngài đã đi đến giải hòa, 
nhưng các vị tỳ-kheo không nghe, cuối cùng đức Phật phải 
vào trong rừng sống một mình. 


168 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Đời sống của con người lắm khi còn không vừa ý với lời 
nói của chính mình. Và chính lời nói của mình sẽ gây sự 
phiền phức hay mang đến sự an lạc cho chính mình. Vì 
vậy, muốn lời nói được hòa đồng với mọi người, điều trước 
tiên là phải hòa đồng với chính mình. Lời nói mình nghe 
có êm ta1, dễ chịu thì người khác mới nghe êm tai dễ chịu. 
Không ai có thể chấp nhận và chịu được khi nghe một 
lời nói khiếm nhã, mất cung cách và thiếu lễ độ. Trong 
những lời giáo hóa, chúng ta chưa thấy lần nào đức Phật 
nói một lời không thích hợp và phi thời. Luôn luôn, đức 
Phật nói ra những lời nhu nhuyến, ích lợi và đưa đến sự 
hòa hợp cho con người. Có lần, đức Phật trên đường khất 
thực, Ngài tuần tự đi qua từng nhà, đến gia đình một thí 
chủ. Người này đã nói với đức Phật toàn những lời nhục 
mạ, mắng nhiếc, nguyền rủa, nhưng đức Phật vẫn giữ thái 
độ thản nhiên, từ tốn. Đối với một con người bình thường 
thì trường hợp này chắc chắn không tránh khỏi sự tranh 
chấp. 


Giáo pháp của đức Phật đến với con người qua những 
lời dạy nhã nhặn và tràn đầy tình thương. Trong ngôn ngữ 
ấy không hề hàm chứa sự giả dối hay ngụy trang bóng bẩy, 
mà được thể hiện một cách chân thật với những lời từ hòa 
vì lợi ích và an vui. Đức Phật dạy: “Hði các tỳ-kheo, dẫu có 
người bình phẩm các con như thế nào, đúng hay sal, hợp 
thời hay ở ngoài lề, lễ độ hay thô bỉ, hợp lý hay điên rồ, 
ngay thẳng hay gian xảo, các con hãy cố gắng tu luyện tâm 
tánh, phải giữ tâm luôn luôn trong sạch, không khi nào 
thốt ra một lời xấu, luôn luôn niềm nở và bi mẫn đối với 
những người ấy. Các con nên mở rộng tấm lòng để tâm từ 
cuồn cuộn chảy đến họ như một dòng suối chảy mãi không 
ngừng. Các con nên rải tâm từ bao trùm cả càn khôn vạn 
vật, dồi dào phong phú, vô lượng vô biên, không thù oán, 
không sân hận.” 


TIẾT 8. NGUYÊN TÁC ĐOÀN KẾT VÀ NGUYÊN TÁC NHIẾP CHÚNG 169 


Lời nói đích thực mang lại sự bình an cho chính mình 
và con người là lời nói của người giữ tâm thanh tịnh và đầy 
lòng từ mẫn. Đây là yếu tố chân thực để kiến lập bài học 
thứ hai là “khẩu hòa vô tránh” này. 


Sự thiếu hòa đồng trong lời nói này không nhất thiết 
phải là lời nói phải thô bạo, hung dữ, mà ngay cả một lời 
nói dối, một lời vô nghĩa thì cũng không thể gọi là hòa. 

Một hôm đức Phật đến thăm Tôn giả Rãhula ở làng 
Ambalatthika. Từ xa thấy Thế Tôn đến, Rahula liền sửa 
soạn chỗ ngồi và lo bưng chậu nước rửa chân. Đức Phật đã 
để lại một ít nước trong chậu và đã gọi Rahula đến rồi bảo: 
“Này Rahula, ngươi có thấy một ít nước còn lại trong chậu 
này không?” 

- “Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

- “Cũng vậy, này Rahula, là hạnh sa-môn của những 
người nào biết mà nói dối, không có tàm quý.” 

Sau đó đúc Thế Tôn đã đổ đi số nước còn lại trong chậu 
và hỏi Rahula: “Ngươi có thấy ít nước còn lại trong chậu 
ấy bị đổ đi không? 

- “Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

- “Cũng đổ đi như vậy, này Raähula, là hạnh sa-môn của 
những người nào biết mà nói dối, không có tàm quý.” 

Nồi đức Thế Tôn lật úp chậu nước lại và hỏi Rahula: 
“Ngươi có thấy chậu nước bị lật úp ấy không?” 

- “Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

- “Cũng lật úp như vậy, này Ràhula, là hạnh sa-môn 
của những người nào biết mà nói dối, không có tàm quý.” 

Cuối cùng đức Phật lật ngửa cái chậu lên và hỏi lãhula: 
“Ngươi có thấy chậu nước này trống không không?” 


170 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


- “Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 


- “Cũng trống không như vậy, là hạnh sa-môn của 
những người nào biết mà nói dối, không có tàm quý.”" 

Và đúc kết lời giảng, đức Phật đã khẳng định rằng: 
“Đối với những ai biết mà nói dối, không có tàm quý, thì 
ta nói rằng người ấy không có việc ác gì mà không làm. Do 
vậy, này Rahula, ta quyết không nói dõi, dù chỉ nói để đùa 
chơi.” 


Qua bài học thứ ba là thuộc về lãnh vực tâm ý. Ý có hòa 
hợp thì người mới vui vẻ, nếu ý trái nghịch thì không thể 
có sự bình an nơi con người. 


Cũng như những bài học trên, bài học này cũng đòi hỏi 
nơi tự mỗi cá nhân. Trước hết là phải thành ý. Có thành 
thật với chính mình thì mới có thể thành thật với người 
khác. Nếu tự bản chất mỗi người đều không thành thật thì 
trong đời sống cộng đồng xã hội sẽ không tìm đâu ra mẫu 
người có lòng nhân từ, đạo đức. Vì vậy, đức Phật đã dạy, 
tâm con người như ngựa rong đồng nội, như khỉ chuyền 
cành cây, không bao giờ ngừng nghỉ yên tĩnh. Tự tánh lăng 
xăng, nếu con người không biết tự kềm chế để hướng dẫn 
theo chiều hướng đi lên, thì người ấy sẽ có thể làm tất 
cả những việc xấu ác mà không từ việc gì. Bởi vậy, đức 
Phật đã dạy: “Tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất 
cả...” Dù việc thiện hay điều ác, tâm cũng là yếu tố tiên 
quyết chủ động. Người ta thường nói: “Người buồn cảnh có 
vui đâu bao giờ.” Một khi lòng mình không vui thì đối với 
ngoại cảnh tất cả mang đến một màu tang tóc thê lương 
như lòng mình. Nhưng nếu tâm hồn mình thoải mái trong 
sáng thì khi ấy thấy cảnh vật đâu đâu cũng dường như 
đang chào đón mừng vui cùng mình. Từ đấy biết rằng, khi 


! Kinh Trung Bộ, Tập 2, Kinh 61 (Giáo Giới La-hầu-la ở rừng Ambala). Bản Việt 
dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. 


TIẾT 8. NGUYÊN TÁC ĐOÀN KẾT VÀ NGUYÊN TÁC NHIẾP CHÚNG 171 


tâm hồn mình không vui thì chắc chắn mình cũng không 
thể vui với cái vui của người khác được. 

Quan trọng là con người phải biết tự hài lòng với chính 
mình, chấp nhận chính mình. Có vậy, mới có thể đem cái 
vui của lòng mình mà hòa đồng cùng cái vui của toàn thể. 


Sự sinh hoạt hằng ngày của con người đem lại miếng 
cơm manh áo, là yếu tố vật chất để nuôi sống đời mình. 
Nhưng với điều kiện thứ tư này, đức Phật dạy rằng sự tiếp 
thu của cải vật chất này không chỉ riêng mình được hưởng 
mà phải cùng chia sớt cho mọi người trong tỉnh thần hòa 
hiệp. Nghĩa là người có lợi là cùng chia, chia từng miếng 
cơm trong bữa cơm của mình, chia từng chiếc áo trong 
những chiếc áo của mình. Và chia những vật dụng trong 
những vật dụng của mình. Tỉnh thần này mang ý nghĩa xả 
kỷ vị tha, chia sẻ lợi dưỡng của mình đến cho mọi người. 
Và hơn nữa, bài học này đã dạy con người hãy biết đủ 
trong điều kiện vật chất mà không nên tích trữ, đầu tư cho 
riêng mình. Và cũng chỉ ra cho con người thấy rằng, với 
một nhận thức đúng thật thì đây không phải là vợ con ta, 
đây không phải là tài sản của riêng ta. 

Giới luật là điều kiện thuận lợi, là một nguyên tắc để 
giáo dục con người tiến lên môi trường đạo đức, thánh 
thiện. Tự bản thân của giới là sợi dây cương kềm thúc, là 
chiếc phao nổi đưa người qua biển khổ, là một bản cương 
lnh đạo đức để kiện toàn nếp sống lành mạnh và hạnh 
phúc chung cho mọi người. Con người phải ý thức rằng đời 
sống có kỷ cương, trong tinh thần kỷ luật, là một đời sống 
có ý nghĩa, và chính ý nghĩa này sẽ xây dựng một xã hội 
lành mạnh trên nền tảng hạnh phúc đạo đức. 

Con người tự chấp nhận kỷ luật bản thân, khép mình 
trong khuôn khổ thì mới có thể chấp nhận và khép mình 
trong kỷ luật của tập thể. Vì con người lúc nào cũng muốn 


172 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


tự do phóng túng theo ý muốn của riêng mình. Bởi vậy, 
chấp nhận kỷ luật là chấp nhận sự khép mình và hy sinh 
mọi ham muốn cá nhân để hòa đồng trong sinh hoạt kỷ 
luật của tập thể. 


Trong ý nghĩa của giới luật, đức Phật đã dạy cho các 
hàng đệ tử của Ngài là “hãy lấy giới luật làm thầy” để 
tu học. Trong những ngày cuối cùng trước khi đức Phật 
nhập Niết-bàn, Tôn giả Ananda đã khóc lóc bạch Phật 
rằng: “Sau khi đức Thế Tôn diệt độ, hàng Tăng chúng biết 
nương tựa vào ai?” Đức Phật đã ân cần dặn rằng: “Sau khi 
ta diệt độ, các thầy hãy lấy giói luật làm thầy. Hãy nương 
tựa vào giới luật để làm điều kiện tu chứng, chớ nương tựa 
vào bất cứ một ai khác, và hãy tự mình làm hòn đảo của 
chính mình. Nếu ta còn ở lại với đời thì cũng sẽ không có 
øì khác hơn ngoài giới luật. ” 

Vào một lúc khác, đức Phật cũng đã dạy: “Này các t}- 
kheo, các thầy đã nghiêm trì giói thể thanh tịnh, giống 
như trong đêm tối mà được ánh đèn sáng, như kẻ nghèo 
nàn lại được của báu...” 


Vậy nên biết rằng, giới pháp là bậc đạo sư của riêng 
mỗi người, hướng dẫn, chỉ bày cho con người đời sống thiện 
lành. 

Cuối cùng, bài học thứ sáu là kiến giải, nhận thức hòa 
đồng để mọi người cùng hiểu biết. Theo thói quen thì mỗi 
người luôn bám chấp vào quan điểm của riêng mình, tự 
cho rằng cách nhìn nhận của mình là đúng và những kiến 
giải, nhận thức khác với mình đều là sal. 

Chính sự bám chấp này là một cách nhận thức chủ 
quan, luôn khiến cho sự nhận định của con người dễ bị 
lệch lạc, thiếu thực tế. Với cách nhìn hiện thực xuyên qua 
lớp kính màu của tri kiến cá nhân, con người không thể 
nhận diện vấn đề một cách chính xác và không hiểu rõ 


TIẾT 8. NGUYÊN TÁC ĐOÀN KẾT VÀ NGUYÊN TÁC NHIẾP CHÚNG 173 


được bản chất của sự vật. Đây là cái nhìn của biến kế sở 
chấp, lầm sợi dây là con rắn. Do vậy, muốn hòa đồng để 
cùng chung học hỏi, hiểu biết là một điều khó khăn nếu 
không từ bỏ sự bám chấp vào tri kiến của riêng mình. Cho 
nên, tự thân mỗi người phải nhìn ra được cách thấy của 
chính mình thế nào là đúng và thế nào là sal, có như vậy 
mới có thể mang cái thấy đó hòa vào cái thấy của tập thể 
mà tạo thành một quan điểm hợp nhất. 


Tóm lại, tỉnh thần sống lục hòa là một tinh thần hòa 
hợp từ bản chất cá nhân để kiện toàn sự hòa hợp cho tập 
thể, là một thái độ sống hòa giải tất cả sự phân chia từng ý 
nghĩ, cho đến mỗi cái nhìn riêng biệt của từng người. Sáu 
yếu tố này là chất liệu xây dựng tốt trong không khí hòa 
hợp, trên bình diện sống của con người và kiến tạo một 
xã hội an ninh không xảy ra chiến tranh hành động hay 
chiến tranh ý thức hệ. 


d. Bốn phương thức thâu nhiếp hội chúng (Tứ 
nhiếp pháp) 


Sự bình an và hạnh phúc của con người thật là tình 
cờ và hiếm hoi khi so với cuộc sống đầy dẫy sự đấu tranh, 
nhọc nhằn này. Trong cái nhìn toàn thể, từng giờ từng 
phút trong cuộc đời không khi nào ngớt những tiếng kêu 
thương, rên xiết của kiếp sống đọa đày, gian khổ. Trong 
trường đấu tranh danh lợi, con người không al có được điều 
gì mà không là sự mất mát cho kẻ khác và cũng không khi 
nào có kẻ hãnh diện trong chiến thắng mà lại không làm 
cho người khác ôm hận thù, đau thương vì chiến bại. Do 
vậy, hình ảnh cuộc đời trong đấu trường danh lợi là hình 
ảnh của sự tranh chấp, của một thế lực này chèn ép một 
thế lực khác. Nhưng nếu con người sử dụng phương thức 
đấu tranh để đi tìm hạnh phúc và bình an cho chính mình 
thì sẽ không bao giờ tìm ra ý nghĩa hạnh phúc chân thật. 


174 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Bỏi vậy, đối với những người có thái độ khôn ngoan, họ đi 
tìm hạnh phúc không bằng vào những cuộc tranh chấp thế 
lực, mà tự quay về tìm lại sự bình an trong tâm hồn mình. 


Xã hội này được hình thành với tất cả những gì được 
trình bày trước mắt ta không phải là ngẫu nhiên mà do 
sự tham dự của chính mỗi người. Do sự đóng góp chung 
của tất cả bằng những hành động thiện hay bất thiện để 
cùng chung hiện hữu trong thế giới hôm nay. Như vậy, có 
thể nói sự có mặt của con người trong xã hội này là kết 
quả chính hành vi của mỗi đương nhân, con người phải 
chịu trách nhiệm về hành vi đó mà không thể chối cãi hay 
phủ nhận bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống. Người có 
trí khôn ngoan sẽ nhận chân được trách nhiệm của chính 
mình trong những hoàn cảnh đổi thay và thấy rằng sự 
giáo dục để hoàn thiện con người chính là yếu tố căn bản 
để đưa đến sự cải thiện hoàn cảnh. Tự mỗi nếp sống cá 
nhân được lành mạnh sẽ đưa đến đời sống gia đình hạnh 
phúc và từ đời sống gia đình hạnh phúc sẽ đóng góp vào xã 
hội bình an. Vì vậy, bất cứ nơi nào không có sự tranh chấp 
tước đoạt và ganh đua thì chính ở nơi đó sẽ có bình an và 
hạnh phúc. Đây chính là kết quả tạo thành từ những tâm 
hồn thanh thản, mọi phiền não đã được dập tắt. 


Gia đình hạnh phúc là một gia đình có hòa khí và thuận 
thảo. Đời sống của một tập thể lành mạnh và yên vui là 
một đời sống mang tỉnh thần đoàn kết, hòa hợp. Sự hòa hợp 
chính là yếu tố của sức mạnh để xây dựng tình người trong 
ý nghĩa chân chánh. Trong Kinh điển, đức Phật dạy các 
đệ tử phải luôn sống trong tinh thần hòa hiệp, sự hòa hiệp 
giống như sữa đổ vào nước, cùng hòa tan mà không có phân 
biệt. Hàng đệ tử sống hòa hiệp trong giáo pháp như vậy mới 
có sự lợi ích và an vui. Sự hòa hợp chính là nền tảng hạnh 
phúc cho chư thiên và loài người. Chính vì vậy mà đức Phật 
đã dạy giáo pháp lục hòa và bốn pháp thâu nhiếp. 


TIẾT 8. NGUYÊN TÁC ĐOÀN KẾT VÀ NGUYÊN TÁC NHIẾP CHÚNG 175 


Đức Phật dạy, người tại gia nếu áp dụng bốn pháp thâu 
nhiếp vào đời sống hằng ngày thì lợi ích ngay nơi bản thân 
mình là sẽ dễ dàng hơn trong việc hoàn thành trách nhiệm 
đối với gia đình và những người chung quanh, nhờ đó cũng 
sẽ được ích lợi và tiến bộ trong tinh thần giáo pháp. Bởi 
vậy, ý nghĩa của 4 pháp thâu nhiếp là một nguyên tắc gắn 
bó để duy trì sự tương quan và lợi ích chung trong cộng 
đồng. Hay nói một cách khác, bốn nhiếp pháp là 4 điều 
kiện để giữ vững tình người cùng sống chung hòa hợp, 
cùng giúp đỡ nhau trong lãnh vực vật chất để có phương 
tiện hướng đến thành tựu về tỉnh thần. 


Bốn nhiếp sự là những bài học mà đức Phật đã dạy cho 
con người lấy đó làm cương lĩnh để nâng cao và mở rộng 
tâm hồn của chính mình. Vì một tâm hồn hẹp hòi, một đời 
sống hạ đẳng thì không thể có cái nhìn rộng rãi và hiểu 
biết đích thực để đón nhận những lời dạy của đức Phật. 
Trong tinh thần thực tiễn, đức Phật không giảng dạy 
những giáo lý ngoài tầm sinh hoạt của con người. Vì vậy, 
trong ý nghĩa của 4 nhiếp pháp này, đức Phật đã mang đến 
cho con người, điều trước tiên là phải thực hành nơi bản 
thân rồi liên hệ đến gia đình. Cuối cùng, mối quan hệ được 
nới rộng ra những người thân thuộc quanh mình và tất cả. 
Như vậy, tùy theo khả năng của mỗi người mà bốn nhiếp 
pháp được thể hiện theo từng trình độ để nâng cao phẩm 
chất đời sống con người. Trong cuộc sống, con người mang 
nhiều trình độ khác nhau, vì vậy trong khi thực hành bốn 
nhiếp pháp, mỗi người tùy theo đó mà áp dụng cho hoàn 
cảnh bản thân mình. Thế nhưng, dù là trình độ nào đi nữa 
thì điểm then chốt vẫn là thực hành ý nghĩa nhiếp phục 
vào mọi sinh hoạt trong tầm quan hệ bản thân, gia đình 
và xã hội. Hay nói một cách đơn giản, bốn nhiếp pháp là 
mối quan hệ thân thiết giữa người và người, gồm cả hai 
lãnh vực vật chất và tinh thần. 


176 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Bốn nhiếp pháp này được Thế Tôn giảng dạy như sau: 

Một thời đức Thế Tôn trú ở Alavi, tại ngôi miếu 
Aggalava. Lúc ấy Hatthaka cùng ð00 nam nữ cư sĩ đi đến 
chỗ Thế Tôn. Sau khi đến nơi và đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Đức Thế Tôn nói với Hatthaka đang ngồi 
một bên: 

“Này Hatthaka, hội chúng này thật lón. Làm sao này 
Hatthaka, ông thâu nhiếp được hội chúng này?” 


“Bạch Thế Tôn, có 4 nhiếp pháp này được Thế Tôn 
thuyết giảng. Con thâu nhiếp hội chúng này với những 
pháp ấy. Bạch Thế Tôn, khi con biết rằng: Người này cần 
phải thâu nhiếp bằng bố thf, thời con thâu nhiếp người 
ấy với bố thí. Khi con biết rằng: “Người này cần phải thâu 
nhiếp nhờ ái ngữ, thời con thâu nhiếp người ấy với ái ngữ. 
Rhi con biết người này cần phải thâu nhiếp do lợi hành, 
thời con thâu nhiếp người ấy vói lợi hành. Khi con biết: 
Người này cần phải thâu nhiếp với đồng sự thời con thâu 
nhiếp người ấy với đồng sự. Vả lại, bạch Thế Tôn, trong gia 
đình con có tài sản, nên họ nghĩ rằng như vậy không thể 
nghe con như là một người bần cùng.” 


“Lành thay, lành thay, này Hatthakal! Đây là nguyên lý 
để thâu nhiếp đại chúng. Này Hatthaka, những ai trong 
quá khứ đã thâu nhiếp đại chúng, tất cả đều thâu nhiếp 
đại chúng với 4 nhiếp pháp này. Này Hatthaka, những ai 
trong tương lai sẽ thâu nhiếp đại chúng, tất cả sẽ thâu 
nhiếp đại chúng với 4 nhiếp pháp này. Này Hatthaka, 
những ai trong hiện tại thâu nhiếp đại chúng tất cả đều 
thâu nhiếp với 4 nhiếp pháp này.” 

Trong một bản kinh khác, đức Phật cũng đã dạy về 4 
nhiếp pháp như sau: 


! Kinh Tăng Chi Bộ, Chương Chín pháp, Phẩm 3 (Gia sự), phần IV (Hatthaka, người 
xứ Alavi). Bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. 


TIẾT 8. NGUYÊN TÁC ĐOÀN KẾT VÀ NGUYÊN TÁC NHIẾP CHÚNG 177 


“Này các tỳ-kheo, có bốn nhiếp pháp này: bố thí, ái ngũ, 
lợi hành, đồng sự. Tối thượng trong các loại bố thí, này các 
tỳ-kheo, là pháp thí. Tối thượng trong các loại ái ngữ, này 
các tỳ-kheo là tiếp tục thuyết pháp cho những ai hy cầu 
và lắng nghe. Tối thượng trong các lợi hành, này các tỳ- 
kheo, là đối với người không có lòng tin, khích lệ, đặt vào, 
an trú vào đầy đủ lòng tin; đối với người không giữ giới, 
khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ giới; đối với người xan 
tham khích lệ, đặt vào an trú vào bố thí; đối với người ác 
tuệ, khích lệ, đặt vào, an trú vào đầy đủ trí tuệ. Này các 
ty-kheo, tối thượng trong đồng sự là đồng sự giữa bậc Dự 
Lưu với bậc Dự Lưu, bậc Nhất Lai vói bậc Nhất Lai, bậc 
Bất Lai vói bậc Bất Lai, bậc A-la-hán với bậc A-la-hán. 
Này các tỳ-kheo, đây là sức mạnh năng nhiếp. Này các tỳ- 
kheo, đó là bốn sức mạnh. ”" 

Đề cập đến 4 nhiếp pháp, trong Tập Dị Môn Túc Luận? 
có trình bày như sau: 

“Có 4 nhiếp sự. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là ái ngữ, 
thứ ba là lợi hành, thứ tư là đồng sự. 


1. Thế nào là nhiếp sự bố thí? 


“Ở đây, bố thí là thí những thứ như ẩm thực, thuốc 
thang, y phục, bông hoa, hương liệu, nhà cửa, giường ghế, 
đèn đuốc v.v... cho các sa-môn, bà-la-môn, người bần cùng 
khốn khổ, kẻ ăn xin dọc đường... ... 

“Lại nữa, đức Thế Tôn nói với Trưởng giả Thủ rằng: 
Này trưởng giả, nên biết rằng trong các sự bố thí, bố thí 
pháp là cao trổi hơn hết. Như vậy gọi là bố thí. 


“Nhiếp sự bố thí nghĩa là do sự bố thí cho người khác 


1 Kinh Tăng Chỉ Bộ, Phẩm I (Chánh giác), phần V (Những sức mạnh), đoạn 6. Bản 
Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. 

? A-tì-đạt-ma Tập dị môn túc luận (T #‡ /#  #ï1 đi), Đại Chánh Tạng, Tập 26, 
kinh số 1536, Phẩm thứ 5, phần 4 (Tứ pháp), trang 402, bắt đầu từ dòng 26, tờ c. 


178 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


mà thâu nhiếp được họ, nhiếp phục họ, khiến họ cùng thân 
thiết với mình. Sự bố thí cho kẻ khác như vậy có thể thâu 
nhiếp, có thể nhiếp phục, có thể duy trì, có thể đoàn kết, 
khiến cho thân thiết nhau, do đó gọi là nhiếp sự bố thí. ”" 

2. Thế nào là nhiếp sự ái ngữ? 

“Ở đây, ái ngữ là lời nói đáng ưa chuộng, đáng thưởng 
thức, nói với gương mặt tươi vui, với cái nhìn thân thiết, 
nói bằng gương mặt không nhăn nhó, nói với nụ cười đi 
trước, nói với lời chúc tụng, nói vói lời thương yêu, nói với 
lời niềm nở, như nói rằng: “Ñính chào trưởng lão, việc đời 
Ngài có dễ chịu không? Có thông suốt không? Sống có an 
vui không? Các thứ ẩm thực, y phục, giường ghế, và các 
thứ nhu yếu thường ngày có thiếu thốn không?” Những sự 
hỏi thăm an ủi như vậy được gọi là lời nói niềm nở. Lời nói 
này và những lời nói kể trên đều được gọi là ái ngữ. 

“Lại nữa, như Thế Tôn nói vói Trưởng giả Thủ: “Này 
trưởng giả, nên biết rằng cao trốổi nhất trong ái ngữ là 
khéo léo hướng dẫn các thiện nam thiện nữ, luôn luôn 
giảng pháp, luôn luôn khuyên bảo, luôn luôn khích lệ, đối 
với những ai khao khát lắng nghe. Như vậy gọi là ái ngữ. 

“Nhiếp sự ái ngữ nghĩa là do ái ngữ đối với người khác 
mà thâu nhiếp, nhiếp phục họ, khiến cho họ cùng gắn bó 
thân thiết vói mình. ”? 

3. Thế nào là nhiếp sự lợi hành? 


“Khi có chúng sanh nào mắc phải bịnh nặng, gặp những 
hoạn nạn, khốn khổ, không người cứu giúp, bèn đi đến đó 
khởi tâm từ ái, bằng các hành vi của thân và ngữ mà chăm 
sóc, giúp đố. Đó gọi là lợi hành. 

1 Tập dị môn luận, sách đã dẫn, từ trang 402, tờ c, dòng 26 đến trang 403, tờ a, 
dòng 6. 

? Tập dị môn luận, sách đã dẫn, từ trang 403, tờ a, dòng 6 đến trang 403, tờ a, 
dòng 18. 


TIẾT 8. NGUYÊN TÁC ĐOÀN KẾT VÀ NGUYÊN TÁC NHIẾP CHÚNG 179 


“Lại nữa, như Thế Tôn nói vói Trưởng giả Thủ: “Này 
trưởng giả, nên biết rằng cao trổi nhất trong các lợi hành 
là đối với người không có niềm tin, phương tiện mà hướng 
dẫn, thuyết phục, xây dựng cho họ được niềm tin trọn đầy; 
với người phá giới, phương tiện khuyên dạy, điều phục, 
khiến cho họ được giới đức trọn đủ; vói người tham lam 
bồn xén, phương tiện mà hướng dẫn, thuyết phục, xây 
dựng cho họ có sự bố thí trọn đầy; đối với người tri kiến 
xấu ác, phương tiện khuyên dạy, điều phục, khiến cho họ 
được trí tuệ tròn đây. Những điều như vậy gọi là lợi hành. 


“Nhiếp sự lợi hành nghĩa là do sự lợi hành này mà thâu 
nhiếp, nhiếp phục họ, khiến cho họ cùng gắn bó thân thiết 
với mình. ” 

4. Thế nào là nhiếp sự đồng sự? 

“Ở đây, đồng sự nghĩa là đối với người rất nhàm tởm 
muốn xa lìa sự giết hại, khéo giúp đố cho họ từ bỏ việc 
giết hại. Đối với người rất nhàm tỏm muốn xa lìa việc lấy 
của không cho thì khéo giúp đố khiến họ từ bỏ việc lấy của 
không cho. Đối với người rất nhàm tỏm muốn xa lìa việc 
dâm dục tà hạnh thì khéo giúp đố họ từ bỏ việc dâm dục 
tà hạnh, đối vói người nhàm tổm muốn xa lìa việc say sưa 
các thứ rượu thì khéo giúp đố họ từ bỏ việc say sưa các thứ 
rượu. Những việc như vậy gọi là đồng sự. 

“Lại nữa, như Thế Tôn nói vói Trưởng giả Thủ: “Này 
trưởng giả, nên biết rằng cao trổi nhất trong các việc đồng 
sự đó là đối với các quả vị A-la-hán, Bất hoàn, Nhất lai, 
Dự lưu mà có thể đồng sự. Đó gọi là đồng sự. 

“Nhiếp sự đồng sự nghĩa là do đồng sự với các chúng 
sanh khác như thế mà thâu nhiếp, nhiếp phục họ, khiến 
cho họ cùng gắn bó thân thiết với mình.” 


1 Tập dị môn luận, sách đã dẫn, từ trang 403, tờ a, dòng 18 đến trang 403, tờ a, 
dòng 29. 

? Tập dị môn luận, sách đã dẫn, từ trang 403, tờ b, dòng 1 đến trang 403, tờ b, 
dòng 13. 


180 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


“Như đức Thế Tôn thuyết kệ rằng: 
Đố thí và ái ngữ, 

Lợi hành và đồng sự, 

Thích hợp theo trường hợp, 
Nhiếp phục khắp thế gian. 
Bốn nhiếp sự như thế, 

Thế gian nếu không có, 

Con cái đối cha mẹ, 

Cũng không muốn hiếu dưỡng. 
Nhờ có các nhiếp sự, 

Bậc hiền trí chuyển hóa, 

Thảy đều vì đại thể, 

Tùy lợi ích mà làm. " 


1. Bố thí (dãna) 


Bố thí là đem tài sản sở hữu của mình dâng cho, ban 
cho hay hiến tặng một người khác. Những điều sở hữu ở 
đây không chỉ là những giá trị vật chất, mà cũng có thể 
là tri thức do sự học hỏi, suy tư và kinh nghiệm. Những 
điều kiện này là yếu tố để xây dựng đời sống mà cũng là 
phương tiện để đeo đuổi mục đích của con người. Nếu như 
không có những giá trị vật chất thì con người sẽ không thể 
tự tồn. Vì vậy, con người có khuynh hướng tự nhiên xem 
tài vật chính là sự sống của mình và quan hệ mật thiết với 
mình. Tài sản sở hữu tồn tại thì đời sống con người cũng 
tồn tại, bằng như sở hữu bị đánh mất thì sự sống của con 
người cũng gần như bị hủy diệt. Do vậy, trong môi trường 
sống bình nhật, đã có người chết khi thấy sự nghiệp của 
mình tan tành, gia sản bị cướp mất. Và từ đây, con người 
sẽ không tìm đâu ra ý nghĩa của sự sống. Con người có thể 
đánh đổi với một giá rất đắt khi mà danh vọng, địa vị của 


1 Tập dị môn luận, sách đã dẫn, từ trang 403, tờ b, dòng 13 đến trang 403, tờ b, 
dòng 19. 


TIẾT 8. NGUYÊN TÁC ĐOÀN KẾT VÀ NGUYÊN TÁC NHIẾP CHÚNG 181 


mình bị kẻ khác cướp lấy. Dù con người có ý thức rằng tài 
sản vật chất là thứ giả tạm, không tổn tại vĩnh viễn. 


Trong những lời giảng dạy, đức Phật cho rằng việc con 
người đầu cơ tích trữ tài sản vật chất là nguồn gốc của khổ 
đau và tội lỗi ngay bản thân mình, là những nguyên nhân 
để tranh chấp và thù hằn. Một khi sở hữu của con người bị 
kẻ khác đánh cắp, thì con người cũng sẽ tìm cách đánh cắp 
lại và cứ như thế con người sẽ chiến tranh với con người. 


Con người càng tích chứa tài sản càng nhiều thì tâm 
hồn của người ấy lại càng thu hẹp lại. Con người chỉ biết 
đây là vợ con ta và đây là tài sản của ta, đây là hạnh phúc 
của riêng ta, còn ngoài ra tất cả đều không biết đến. Họ 
chỉ có cái nhìn ngay trên bản thân mà không có cái nhìn 
vào tổng thể xã hội. Sự đau thương của người khác không 
là điều họ phải vướng bận. 


Trong sinh hoạt hằng ngày, con người đi tìm cầu sự học 
hỏi, đi xây dựng cho mình một lâu đài hạnh phúc chân 
thật, thì điều tiên quyết là phải mở rộng đôi tay để đón 
nhận và đưa thẳng đôi tay để ban cho. Vì rằng, nếu con 
người không bao giờ biết cách cho thì cũng sẽ không khi 
nào biết cách nhận, mà đã không ban cho và không thâu 
nhận thì tự tâm con người sẽ không nhận diện được giá 
trị của lòng thương yêu và ai là kẻ thân thuộc của chính 
mình, kể cả những người sống trong gia đình, bạn bè, làng 
xóm. Dưới mắt họ, toàn là những kẻ thiếu thiện cảm, dụng 
tâm và ác ý vì lúc nào cũng muốn chiếm hữu của họ. Một 
tâm hồn đầy ắp vị kỷ và dưới mắt nhìn về tha nhân đều xa 
lạ thì chắc chắn rằng tự thân người ấy không tìm đâu ra ý 
nghĩa hạnh phúc chân thật và cũng sẽ không hiểu gì về giá 
trị thiết thực của sự ban cho trong giáo pháp. 


Những hạng người bố thí và phương pháp bố thí phải 
như thế nào gọi là đúng pháp và như thế nào gọi là phi 


182 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


pháp, trong kinh điển đức Phật đã trình bày phân loại 
như sau: 


a. Bố thí có bốn loại 


“Này các tỳ-kheo, có bốn thanh tịnh thí vật này. Thế 
nào là bốn? 

“Có bố thí, này các tỳ-kheo, thanh tịnh từ người cho, 
không thanh tịnh từ người nhận. 

“Có bố thí, này các tỳ-kheo, thanh tịnh từ người nhận, 
không thanh tịnh từ người cho. 

“Có bố thí, này các tỳ-kheo, không thanh tịnh từ người 
cho, cũng không thanh tịnh từ người nhận. 

“Có bố thí, này các tỳ-kheo, thanh tịnh từ người cho, 
cũng thanh tịnh từ người nhận. ”" 

- Thế nào là bố thí thanh tịnh từ người cho, không thanh 
tịnh từ người nhận? 

“Ở đây, này các tỳ-kheo, người cho có giới, theo thiện 
pháp, còn người nhận là ác giới, theo ác pháp. Như vậy, 
này các tỳ-kheo, là bố thí thanh tịnh từ người cho, không 
thanh tịnh từ người nhận.” 

- Thế nào là bố thí, thanh tịnh từ người nhận, không thanh 
tịnh từ người cho? 

“Ở đây, này các tỳ-kheo, người bố thí ác giới, theo ác 
pháp, còn người nhận có giói, theo thiện pháp. Như vậy 
này các tỳ-kheo, là bố thí, người nhận thanh tịnh, người 
cho không thanh tịnh.” 

- Thế nào là bố thí, người cho không thanh tịnh, và người 
nhận cũng không thanh tịnh? 


' Kinh Tăng Chi Bộ, Chương Bốn pháp, Phẩm VIII (Không hý luận), phần VIII 
(Thanh tịnh thí vật). Bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. 


TIẾT 8. NGUYÊN TÁC ĐOÀN KẾT VÀ NGUYÊN TÁC NHIẾP CHÚNG 183 


“Ở đây, này các tỳ-kheo, người cho là ác giới, theo ác 
pháp, và người nhận cũng là ác giới, theo ác pháp. Như 
vậy, này các tỳ-kheo, là bố thí, người cho không thanh 
tịnh, người nhận cũng không thanh tịnh.” 


d. Thế nào là bố thí, người cho thanh tịnh, người nhận 
cũng thanh tịnh? 

“Ở đây này các tỳ-kheo, người bố thí có giới, theo thiện 
pháp, và người nhận cũng có giói, theo thiện pháp. Như 
vậy, này các tỳ-kheo, là bố thí, người cho thanh tịnh và 
người nhận cũng thanh tịnh.” 


b. Hai hạng người bố thí 


Tôn giả Sãriputta cùng một số nam nữ cư sĩ ở Campà đi 
đến yết kiến Thế Tôn nhân ngày trai giới (Uposatha) sau khi 
đến đảnh lễ Thế Tôn và tôn giả Sãriputta đã bạch hỏi đức 
Thế Tôn về vấn đề bố thí. Nhân đây đức Phật đã giảng dạy là 
có ha1 hạng người bố thí, một hạng bố thí lợi ích lớn và bị thối 
lui, một hạng bố thí có lợi ích lớn và không thối lui. 


- Hạng người bố thí với tâm mong cầu 


“Ở đây, này Sãriputta, có hạng người bố thí với tâm 
mong cầu, bố thí với tâm trói buộc, bố thí với tâm mong 
cầu được chất chứa, bố thí với ý nghĩ: “Ta sẽ hưởng thọ 
cái này trong đời sau.ˆ VỊ ấy bố thí như vậy, khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở Bốn thiên 
vương. Và vị ấy khi nghiệp đoạn tận, thần lực ấy, danh 
tiếng ấy, uy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành *vị ấy 
trở lui lại, trở lui trạng thái này.” 


- Hạng người bố thí với tâm không mong cầu 


“Này Sàriputta, ở đây, ai bốthí không với tâm cầu mong, 
bố thí không với tâm trói buộc, bố thí không với mong cầu 


184 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


được chất chứa, bố thí không với ý nghĩ: “Ta sẽ hưởng thọ 
cái này trong đời sau, bố thí không với ý nghĩ: Lành thay, 
sự bố thí, bố thí không với ý nghĩ: “Cái này đã được cho 
trong đời quá khú, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta 
không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên, bố 
thí không với ý nghĩ: “Ïh nấu ăn, các người này không nấu 
ăn. Ta không xứng đáng là người nấu ăn, lại không bố thí 
cho người không nấu ăn, bố thí không với ý nghĩ: Như 
các vị ẩn sĩ thời xưa có những tế đàn lón như Atthaka, 
Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yamataggl, ẢngIrasa, 
BharadvaJa, Vasettha, KEassapa, Bhagu; cũng vậy, ta sẽ là 
người san sẻ các vật bố thí này, bố thí không với ý nghĩ: 
Do ta bố thí vật bố thí này, tâm được tịnh tín, hỷ duyệt 
khởi lên." Nhưng vị ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm 
tâm, để trang bị tâm. Do vị ấy bố thí như vậy, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên 
ở Phạm chúng thiên. Và khi vị ấy, nghiệp được đoạn tận, 
thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được đoạn tận, vị 
ấy trỏ thành vị Bất lai, không trỏ lui trạng thái này.” 


c. Tám loại bố thí của bậc chân nhân 


Trong Kinh Tăng Chi Bộ, đức Phật dạy: “Này các tÿ- 
kheo, có tám bố thí này của bậc chân nhân. Thế nào là 
tám? Cho vật trong sạch; cho vật thù diệu; cho đúng thời; 
cho vật thích ứng; cho với sự cẩn thận; cho luôn luôn; tâm 
cho được tịnh tín; sau khi cho được hoan hÿ. 


“Trong sạch và thù diệu 
Đúng thời và thích ứng 
Đồ uống và đồ ăn 

Luôn luôn làm bố thí 
Trong các ruộng tốt lành 


! Kinh Tăng Chi Bộ, Chương Bảy pháp, Phẩm V (Đại tế đàn), phần IX (Bố thí). Bản 
Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. 


TIẾT 8. NGUYÊN TÁC ĐOÀN KẾT VÀ NGUYÊN TÁC NHIẾP CHÚNG 185 


Sống theo đời phạm hạnh 
Không có gì hối tiếc 

Đố thí nhiều tài vật 
Những bố thí như vậy 
Được bậc trí tán thán 
Bậc trí thí như vậy 

Với tâm tín giải thoát 
Không hại tâm an lạc 
Bậc trí sanh ở đời. ”" 


d. Bố thí chơn chánh trong sự thiếu hụt 


Một thời đức Thế Tôn trụ tại Sãvathi, tại vườn ông 
Anathapindika, rồi khi ấy có nhiều vị tiên Satullapa, sau 
đêm gần qua với dáng sắc thù diệu đã đi đến đảnh lễ Thế 
Tôn, và đã nói lên những bài kệ về bố thí: 

“Không chết giữa người chết, 

Như thiện hữu trên đường, 

San sẻ lương thực hiếm, 

Thường pháp là như vậy: 

Rẻ ít, vui san sẻ, 

Kẻ nhiều, khó đem cho. 

Đố thí từ kẻ khó, 

Đong được ngàn đồng vàng.” 

Lời Phật dạy: 


“Sở hành vẫn chơn chánh, 
Dầu phải sống vụn vặt, 
Dầu phải nuôi vợ con, 

Với đồ ăn lượm lặt, 
Nhưng vẫn bố thí được, 
Từ vật chứa ít ôi, 


1 Kinh Tăng Chỉ Bộ, Chương Tám pháp, Phẩm IV (Bố thi), phần VII (Người chân 
nhân). Bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. 


186 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Từ ngàn người bố thí, 

Từ trăm ngàn vật cho, 

Trị giá không ngang bằng, 
Kẻ bố thí như vậy.” 

Rồi một vị thiên khác nói lên cảm hứng của mình: 
“Lành thay sự bố thí, 

Kính thưa bậc Tôn giả, 
Nhưng thật tốt lành thay, 
Đố thí trong thiếu thốn. 
Lành thay sự bố thí, 

Phát xuất lừ lòng tin, 

Lành thay sự bố thí, 

Với tài sản hợp pháp. 

Lành thay sự bố thí, 

Có suy tư sáng suốt. 

Lành thay sự bố thí, 

Đối vói các chúng sanh, 
Giữa chúng sanh hữu tình, 
Ai sống không làm hại, 

Sợ người khác chỉ trích, 
Không làm ác bất thiện, 
Chúng khen kẻ thanh tịnh, 
Nhưng chỉ trích người hùng, 
Chính sợ sự chỉ trích, 
Người lành không làm ác.” 


Trong cuộc sống, về của cải vật chất thì người tại gia 
cần phải hoạt động để mưu sinh, đó là điều kiện tất nhiên, 
nhưng sự mưu sinh như thế nào cho chính đáng. Trong 
tỉnh thần Phật dạy, người cư sĩ sống đời sống có vợ con cần 
phải tích chứa tài vật mà chính bản thân mình kiếm được 


1 Lược trích từ Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikãya), Tập I - Thiên Có Kệ, Chương 
Một - Tương Ưng Chư Thiên. Bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. 


TIẾT 8. NGUYÊN TÁC ĐOÀN KẾT VÀ NGUYÊN TÁC NHIẾP CHÚNG 187 


một cách hợp pháp, bằng lao động tay chân, bằng những 
giọt mồ hôi đổ xuống, và cuối cùng làm giàu một cách hợp 
lý thì vẫn không phải là điều phi pháp, xấu xa. Nhiếp sự 
bế thí này là điều kiện tác thành sự hòa hiệp trong gia 
đình và xã hội, là chiều hướng đưa đến sự bình an cho 
mai sau. Giá trị đích thực của bố thí làm nền tảng cho mọi 
pháp lành và là động cơ thúc đẩy con người tìm hiểu nội 
dung giáo pháp trên tiến trình tu đắc, chứ không phải chỉ 
là ý nghĩa đơn thuần trong việc sinh hoạt hòa hợp và lợi 
ích trong cộng đồng con người mà thôi. 


Trước tiên, với bản thân con người thực hành bố thí là 
chia sẻ tình cảm vật chất, những gì mình sẵn có cho những 
người chung quanh mình. Từ đó, sự thực hành càng được 
tiến xa hơn, tâm hồn con người càng mở rộng để tiếp thu 
tỉnh thần giáo lý và kinh nghiệm đích thực nơi bản thân 
để thấy rõ ý nghĩa của sự vật là vô ngã và cuộc đời là vô 
thường, bản chất của cải, danh vọng dễ tan võ như giọt 
sương buổi sớm. Một khi con người đã nhận chân được bản 
chất của sự vật là vô thường, khổ, vô ngã thì chừng ấy con 
người mới rộng lòng bố thí trong tỉnh thần “bố thí chúng 
sanh là cúng dường chư Phật”. 

Đối với các vị Bồ Tát, sự bố thí của các Ngài không 
phải chỉ là tiền bạc, tài vật mà bố thí ngay cả bản thân. 
Các Ngài hy sinh sự sống của mình để mong cầu sự sống 
cho kẻ khác. Đó chính là mục đích xây dựng sự bình an 
cho muôn loài, mà không nghĩ đến hạnh phúc riêng tư 
của chính mình. Đây chính là sự bố thí cao cả của những 
tâm hồn cao thượng. Nhưng được kết quả to lớn như vậy, 
không phải chỉ là sự thành tựu của hạnh bố thí một sớm 
một chiều mà là Bồ Tát có cả một tiến trình tu tập hành trì 
lâu dài. Và như vậy, các Ngài đã thể nhận được hương vị 
của giáo pháp, chứng nghiệm được giá trị sâu sắc của giáo 
lý duyên sinh hay tỉnh thần vô ngã. Vì vậy, công hạnh bố 


188 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


thí là giá trị thực tiễn trong đời sống con người cũng như 
trong vị trí của giáo pháp. Trong sáu ba-la-mật thì bố thí 
ba-la-mật đứng đầu. Con người có thành tựu bố thí ba-la- 
mật thì mới có thể thành tựu trì giới ba-la-mật, cho đến 
thiền định, trí tuệ v.v... 


2.Ái ngư (priyavacana) 

Lời nói hòa nhã, từ ái, lời nói chứa đựng tình thương 
yêu tha thiết, và lời nói mang hai ý nghĩa: thể hiện tình 
thương yêu và lòng kính trọng. 

Hai yếu tố yêu thương và kính trọng này là chất liệu 
làm cho con người xích lại gần hơn, là sợi dây liên hệ tạo 
mọi tình cảm để xây dựng nếp sống hài hòa. Con người 
giàu lòng bố thí, nhưng nếu đánh mất lòng kính trọng, thì 
sự bố thí ấy cũng mất ý nghĩa. Không phải con người có 
tiền, có của rồi có thể cho ra theo cách nào cũng được. Cho 
ra bằng một cung cách khiếm nhã, bằng một lời nói tự thị, 
thì sự bố thí ấy có giá trị hết sức nhỏ nhoi, nhưng lại nuôi 
lớn thêm sự tự cao ngã mạn. Cũng như trong gia đình, bổn 
phận người con cung phụng săn sóc cha mẹ trong lúc tuổi 
già, nhưng sự cung phụng không chỉ đơn thuần là cung 
cấp cơm ăn áo mặc, tiền bạc tiêu xài, người con còn phải có 
lòng thương yêu kính trọng. 


Bởi vậy, trong sinh hoạt hằng ngày, một việc làm được 
thể hiện mà thiếu hai yếu tố tình yêu và sự kính trọng 
thì việc làm ấy sẽ mất đi ý nghĩa và tính cách thiết thực 
trong sự chân thành của con người. Con người bố thí mà 
không có lòng yêu thương và sự kính trọng thì không khác 
nào nhà mình sẵn của rồi đem vung vãi cho a1 cũng được, 
hay thấy kẻ ăn xin đứng trước cửa nhà, cảm thấy bực bội 
liền mang vài đồng tiền lẻ ra cho để họ đi khuất mắt. Nếu 
con người bố thí với thái độ như vậy thì dù có mang lại 


TIẾT 8. NGUYÊN TÁC ĐOÀN KẾT VÀ NGUYÊN TÁC NHIẾP CHÚNG 189 


chút lợi ích vật chất cho người nhận nhưng lại gây ra sự 
tổn thương về tỉnh thần, do vậy chẳng có chút lợi ích nào 
cho bản thân mình mà tình cảm giữa người và người cũng 
không xích lại gần nhau hơn, ngược lại còn đào thêm hố 
sâu ngăn cách trong mặc cảm giai cấp xã hội. 


Vì vậy, sự bố thí chỉ thật sự có ý nghĩa cao thượng khi 
mà giá trị cả hai tâm hồn đều được tôn trọng. Người bố 
thí không thấy mình mang của đem cho và không tự hãnh 
diện rằng mình là người có của, vì lòng thương hại mà ban 
cho và kẻ được bố thí cũng sẽ không thấy mình là người 
thấp kém trong xã hội để phải nhận tài vật do người khác 
ban cho. Được như vậy, con người bố thí mới đúng nghĩa 
và có lợi ích cho cả hai, tạo sự bình an cho chính mình và 
kẻ khác. 


Để thể hiện tình yêu thương và lòng kính trọng đó, con 
người phải bộc lộ qua lời nói êm ái, dịu dàng và tha thiết. 
Nhiếp sự ái ngữ là sợi dây thắt chặt tình người và nâng 
cao giá trị sống cũng như tư cách con người, để từ đây tâm 
hồn con người được mở rộng, hòa nhập cùng đại thể. 


3. Lợi hành (arthakrtya) 


Lợi hành là việc làm mang lại lợi ích cho mọi người. 
Việc làm lợi ích ở đây không chỉ là lợi ích về vật chất, tạo 
điều kiện thuận lợi để giúp đỡ người khác trong những lúc 
nguy khốn hay gặp phải khó khăn, mà còn là những hướng 
dẫn, chia sẻ về tri thức, phương pháp tu tập. Nói rộng ra, 
có thể hướng dẫn con người làm các việc hữu ích cho tha 
nhân, vun bồi lòng nhân đạo, chỉ bày cho người lầm đường 
trở về chánh kiến, sống đúng theo tinh thần giáo pháp mà 
đức Phật đã giảng dạy. 


Đời sống con người trong xã hội là một sự tương quan 
mật thiết với nhau, không một cá nhân nào có thể sống 


190 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


đơn lẻ mà không có sự quan hệ với người khác. Vì vậy, con 
người có mặt trong cuộc đời như thế nào đều là do những 
tạo tác từ trong quá khứ của chính mình. 


Trên cái nhìn tổng quát, mỗi con người đều mang một 
hành nghiệp riêng biệt, tuy cùng sống chung trong xã hội 
nhưng không một người nào giống một người nào, trong 
hoàn cảnh chung luôn có trường hợp riêng, cho nên trong 
sự sống con người chỉ bình đẳng trên phương diện tổng 
quát mà không thể giống như nhau trên lãnh vực cá biệt. 
Khi điều kiện thuận lợi thì đời sống con người tương đối 
thành thơi và còn tìm thấy sự bình an nơi chính mình, 
nhưng nếu hoàn cảnh trái nghịch, rơi vào bất hạnh thì 
cuộc đời con người sẽ rơi vào tối tăm và phiền nhiễu. Vì 
vậy, sự sống trong xã hội là một trường tranh chấp, hỗn 
độn và bất công, có thể khiến cho nhiều người đói rách, 
túng quẩn. Con người phải vật lộn mưu sinh, lang thang 
kiếm sống, thậm chí không còn thì giờ để suy tư đến vấn 
đề đạo đức và nhận chân đâu là thiện và đâu là bất thiện. 


Như vậy, có thể nói rằng con người không những chịu 
bất công trên lãnh vực vật chất của sự sống mà ngay trên 
điều kiện tỉnh thần, học hỏi, nghiên cứu giáo pháp để phát 
huy con đường tu tập cũng không thể như nhau. 


Do sự chênh lệch đời sống giữa người và người như vậy, 
người thực hành nhiếp sự lợi hành là phải luôn quan tâm 
giúp đỡ những người thiếu phương tiện sống, bị khốn khổ, 
đói rét thiếu thốn, luôn giúp đỡ những kẻ bịnh khổ và dìu 
dắt những người bần cùng, cô độc, để làm vơi đi những nỗi 
khổ của họ và tạo điều kiện tốt để họ sống đời lương thiện. 


Trong tâm tư ai nấy biết, và đời sống của riêng ai thì 
người ấy tự cảm nhận. Vì vậy, con người có gặp hoàn cảnh 
bất hạnh, khốn cùng thì mới phải nếm mùi cay đắng của 
cuộc đời. Ai có đến với những người trong cơn hoạn nạn 


TIẾT 8. NGUYÊN TÁC ĐOÀN KẾT VÀ NGUYÊN TÁC NHIẾP CHÚNG 191 


mới cảm nhận được nỗi khổ của đau thương và sự chia lìa 
cách biệt. Và từ đó mới chứng nghiệm một cách hiện thực 
nỗi thống khổ của cuộc đời. 


Tự bản thân nhiếp sự lợi hành này cũng giống như các 
nhiếp sự khác, không chỉ nói lên tỉnh thần hòa hợp trong 
sư giúp đỡ và khuyến khích giữa mối liên hệ người với 
người, mà thực chất còn đi xa hơn nữa, tạo điều kiện để 
con người gần gũi nhau, cùng nhau học hỏi, hành trì trong 
tỉnh thần giáo pháp để cùng nhau tiến lên trên lộ trình tu 
tập giải thoát. 


4. Đồng sự (samäãnärthatä) 


Đồng sự có nghĩa là cùng chung một công việc làm, 
cùng chia sẻ những điều kiện làm việc như nhau. Trong 
cộng đồng xã hội hay trong đoàn thể sinh hoạt Tăng-già, 
muốn có điều kiện hưng thịnh và vững mạnh lâu dài thì 
tất yếu mỗi cá nhân phải ý thức được mục đích và trong 
mọi sự sinh hoạt cũng đều nhắm đến mục đích chung đó. 


Quan niệm về đời sống con người, phần lớn có chiều 
hướng cá nhân và dành quyền lợi riêng tư, vì vậy, nhiếp 
sự đồng sự này là tỉnh thần xóa bỏ lằn ranh cá biệt để hòa 
mình trong quảng đại quần chúng. Dù rằng đời sống con 
người có khác nhau, quan điểm con người có khác, nhưng 
luôn có một điểm chung là mưu cầu sự bình an và hạnh 
phúc. Đây là điểm mà con người gặp nhau, dù rằng mưu 
cầu hạnh phúc trong phạm vi xã hội con người hay mưu 
cầu hạnh phúc trong hương vị của giáo pháp thì mục đích 
con người là muốn thoát khỏi mọi sự ràng buộc, khổ đau để 
trỏ về sự an lạc của tâm hồn và một niềm hỷ lạc vĩnh viễn. 

Môi trường thực hành nhiếp sự đồng sự, chính là sự 
sinh hoạt hằng ngày của con người. Từ bản thân gia đình 
đến quốc gia xã hội, là vấn đề để con người chiêm nghiệm 


192 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


và thấy đó là nguyên nhân mang đến sự sa khác, sai khác 
từ nếp sống, từ tâm tư và từ những ước vọng, để cuối cùng 
tìm ra một nguyên tắc kết hợp sự sai khác ấy thành nhất 
thể. Khi có nguyên tắc kết hợp và kinh nghiệm bản thân, 
con người nhận chân nỗi thống khổ của kẻ khác để thấy 
rõ nỗi khổ của bản thân mình, và lấy đó làm mục đích để 
hòa đồng giữa tự ngã và tha nhân. Cuối cùng con người 
từ ý thức chiều hướng cá nhân dần dần đi đến ý thức mục 
đích toàn thể và xóa bỏ được toàn diện những ngăn cách 
giữa mình và người để nhận diện khổ đau và hạnh phúc 
của cuộc đời. 

Đây chính là ý nghĩa đồng sự cùng chung một mục 
đích, xu hướng để dẫn con người đạt đến một đời sống hòa 
đồng trên tỉnh thần bình đẳng. Nghĩa là nhiếp sự đồng sự 
không chỉ đồng nhất trên mặt sinh hoạt hằng ngày của 
con người mà còn là đồng nhất trên mục đích tối hậu để 
giải thoát toàn diện. 

Trong hành trình dài đi tìm sự bình an cho lòng mình, 
con người không thể chối bỏ môi trường đang sống trong 
hiện thực. Con người đừng mơ tưởng những gì xa xôi, mà 
ngay trước mắt, trong sinh hoạt hằng ngày, bóng dáng 
hạnh phúc và sự bình an luôn hiện hữu. Vì con người đi 
quá xa nên đã đánh mất thực tại, cái mà con người được 
sinh ra trong môi trường gia đình, quanh những người 
thân thuộc và được trưởng thành trong ý vị tình người. 
Và từ đó con người lớn khôn, thành đạt mục đích trong 
cuộc đời, đây phải chăng do tình yêu con người nuôi lớn, 
do dòng sữa ngọt của tình người được no nê, và do sự bế 
bồng, nâng nu của tình người mà ấm thân khỏe mạnh. Do 
vậy, đích thực sự bình an và niềm an lạc, con người không 
thể tìm đâu ra, nếu con người vươn tầm tay ra ngoài môi 
trường gia đình, xã hội, tập thể con người sống trên cuộc 
đời này. Con người đừng vượt xa hơn nữa và cũng đừng 


TIẾT 8. NGUYÊN TÁC ĐOÀN KẾT VÀ NGUYÊN TÁC NHIẾP CHÚNG 193 


nhận định rằng, quây quần quanh xã hội, con người thấy 
có gì mới mẻ? Tháng ngày rồi cũng chóng qua và cuối cùng 
con người cũng phải buông xuôi tất cả mà không thành đạt 
được điều gì ngay trong đời hiện tại. Và từ đó, con người có 
cái nhìn thật xa, muốn vươn đôi tay dài nắm bắt một mục 
đích ngoài thế gian này, nhưng đó chỉ là một sự nắm bắt 
hoa đốm giữa hư không, chỉ là những ý niệm của hư vô mà 
không thật hữu. 


Chính từ yếu điểm thực tại này mà bốn nhiếp sự: bố 
thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự phải được cụ thể hóa trong 
đời sống hiện tại của con người và mang trọn vẹn ý nghĩa 
yêu thương của hương vị tình người, được thể hiện qua 
tỉnh thần giáo pháp. 


194 


195 


TIẾT 9. 
TỨ DIỆU BỀ - NGUYÊN TẤ0 00 BẢN 
BỀ BIÁI (UYẾT PHIÊN NÃ0 


1) ời sống con người là một trường đấu tranh và 
tự bản thân mỗi người luôn luôn mâu thuẫn. 
Con người không bao giờ tự hài lòng với cái mình đã có mà 
lúc nào cũng mang tham vọng chiếm đoạt nhiều hơn nữa 
để vun đắp cho riêng mình. Chính sự tham vọng này đã 
đưa con người vào vòng tranh chấp, phiền não và rối loạn. 


Nếu con người không chạy theo tham vọng thì con 
người sẽ không khổ đau và đời sống con người sẽ không bị 
chèn ép bởi thế lực đấu tranh dành sự sống. Tất cả cũng 
chỉ vì con người không nhận diện được nỗi khổ của chính 
mình và nỗi khổ của xã hội nên cứ mãi khổ đau mà không 
bao giờ dừng chân đứng lại, trở về với con người của chính 
mình. Con người tự lãng quên bản lai diện mục để mãi 
lang thang trong cuộc đời, từ thế giới này sang thế giới 
khác. Đức Phật đã tự chứng ngộ và tuyên bố sự dừng nghỉ 
của chính Ngài: 

Lang thang bao kiếp sống 

Th tìm nhưng chẳng gặp, 

Người xây dựng nhà này, 

Khổ thay, phải tái sanh. 

Ôi! Người làm nhà kia 

Nay ta đã thấy ngươi! 

Ngươi không làm nhà nữa. 

Đòn tay ngươi bị gãy, 

Kèo cột ngươi bị tan 


196 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Tâm ta đạt tịch diệt, 
Tham ái thảy tiêu vong.” 


Đức Phật đã chứng quả vô sanh, bất diệt và đã tận diệt 
mọi ái dục, không còn phải tái sanh trong luân hồi. 


Từ trong sự phiền phức và tạp loạn của cuộc đời, nhưng 
nếu con người ổn định được lòng mình và không bị mãnh 
lực của vô minh ch phối thì chính con người ấy sẽ được tự 
tại giải thoát. Đức Phật dạy về vô minh như sau: 


“Chính là không biết rõ về Khổ, không biết rõ về Khổ 
Tập, không biết rõ về Khổ Diệt, không biết rõ về Con 
Đường đưa đến Khổ Diệt. Này các tỳ-kheo, đó gọi là vô 
minh. Cho đến như vậy là đi đến vô minh. ”? 


Do vậy, nếu con người nhận chân được giá trị đích thực 
của Tứ Thánh Đế thì chính là đã nắm vững trong tay một 
nguyên tắc cơ bản để tự giải quyết sự rối loạn, khổ đau của 
chính mình và xã hội. Nguyên tắc cơ bản ấy được đức Phật 
trình bày trong kinh điển như sau: 


“Một thời Thế Tôn trú ở Bäränasli, tại lsipatana, chỗ 
Vườn Nai. Tại đấy, Thế Tôn bảo chúng năm tỳ-kheo: 

“Có hai cực đoan này, này các tỳ-kheo, một người xuất 
gia không nên thực hành theo. Thế nào là hai? 

“Một là đắm say trong các dục (kãmesu), hạ liệt, đê 
tiện, phàm phu, không xứng bậc thánh, không liên hệ đến 
mục đích. 

“Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng bậc 
thánh, không liên hệ đến mục dích. 

“Tránh xa hai cực đoan này, này các tỳ-kheo, là con đường 
1 Kinh Tiểu Bộ, Tập I, Kinh Pháp Cú, Phẩm Già, kệ số 153-154. Bản Việt dịch của 

Hòa thượng Thích Minh Châu. 
? Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikãya), Tập V - Thiên Đại Phẩm, Chương Mười 


Hai - Tương Ưng Sự Thật, Phẩm II (Chuyển Pháp Luân), Phần VII (Vô minh). Bản 
Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. 


TIẾT 9. TỨ DIỆU ĐẾ - NGUYÊN TÁC CƠ BẢN ĐỀ GIẢI QUYẾT PHIÊN NÀO 197 


Trung đạo, do Như Lai Chánh giác, tác thành mắt, tác thành 
trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.” 

“Và thế nào là con đường Trung đạo... ...chính là con 
đường Thánh đạo Tám ngành, tức là: chánh tri kiến, chánh 
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tĩnh 
tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường trung đạo, 
này các tỳ-kheo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác 
thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. ”" 


Đức Phật đã dạy con đường Trung đạo là duy nhất có 
thể đưa con người từ địa vị phàm phu chuyển thành quả 
vị Vô thượng Bồ-đề. Cũng trong cùng bản kinh này, Đức 
Phật tuyên bố về Tứ thánh đế: 


“Đây là Thánh đế về Khổ, này các tỳ-kheo. Sanh là khổ, 
già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là 
khổ, oán gặp nhau là khổ, ái biệt ly là khổ, cầu không được 
là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn là khổ. 


“Đây là Thánh đế về Khổ tập, này các tỳ-kheo, chính là 
ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu 
hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. 

“Đây là Thánh đế về Khổ diệt, này các tỳ-kheo, chính 
là ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy, sự quăng 
bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước. 


“Đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến Rhổ diệt, này 
các Tỷ-kheo, chính là con đường Thánh đạo tám ngành, 
tức là chánh tri kiến... cho đến chánh định.”? 


! Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikäãya), Tập V - Thiên Đại Phẩm, Chương Mười 
Hai - Tương Ưng Sự Thật, Phẩm II (Chuyển Pháp Luân), Phần I (Như Lai thuyết). 
Bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. 

? Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikãya), Tập V - Thiên Đại Phẩm, Chương Mười 
Hai - Tương Ưng Sự Thật, Phẩm II (Chuyển Pháp Luân), Phần I (Như Lai thuyết), 
các đoạn 6, 7 và 8. Bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. 


198 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


1. Thánh đế về Khổ - Khổ đế (Dukkha) 


Đức Phật dạy: “Và này các ty-kheo, thế nào là Thánh 
đế về Khổ? Cần phải được nói là năm thủ uẩn. Tức là sắc 
thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức 
thủ uẩn. Này các tỳ-kheo, đây gọi là Thánh đế về Khổ.”" 


Nói chung về quan điểm khi nhận xét thực trạng cuộc 
đời thì con người có thể xem đó như là sự phản ảnh của 
tâm trạng cá biệt hay như là một nhận định thực tế mang 
tính cách phổ quát và khách quan. Từ những kết quả của 
hai cách lý giải khi con người nhận diện cuộc đời như vậy 
có thể đưa đến kết luận rằng, con người mang tâm trạng 
bi quan thì dưới mắt họ cái gì cũng chán nản và khốn 
cùng, nhưng ngược lại, người mang tâm hồn lạc quan thì 
tự nhiên có cái nhìn yêu đời, trong sáng và vui tươi. Vì vậy, 
con người có thể phân biệt hai kiểu nhận xét: một là căn cứ 
trên thực trạng của cuộc đời và hai là căn cứ trên sở thích 
của từng cá nhân. 


Suốt một dòng lịch sử, hình ảnh đức Phật, trên thân 
một tấm y vàng và trên tay một bình bát, vân du hóa độ, 
một tâm hồn thanh thản, từ hòa, một dung nghi trang 
nghiêm, đĩnh đạc, đời sống thánh thiện ấy, chúng ta nhìn 
qua kinh điển không thấy chỗ nào ghi lại nỗi buồn chán và 
âu sầu. Đức Phật bao giờ Ngài cũng sống với niềm hỷ lạc 
của tâm tư và sự khinh an của chính Ngài. Một đời sống 
thanh khiết và cao thượng. Bình nhật, đức Phật đã tiếp 
xúc với mọi tầng lớp con người, đã giáo hóa mọi hạng người 
và đã đối phó với mọi hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm, 
nhưng Ngài vẫn giữ thái độ từ hòa, hoan hỷ, vô ngại. 

Đức tính trầm tĩnh, vắng lặng không riêng có nơi đức 
! Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikäãya), Tập V - Thiên Đại Phẩm, Chương Mười 


Hai - Tương Ưng Sự Thật, Phẩm II (Chuyển Pháp Luân), Phần III (Uẩn), đoạn 3. 
Bản Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. 


TIẾT 9. TỨ DIỆU ĐẾ - NGUYÊN TÁC CƠ BẢN ĐỀ GIẢI QUYẾT PHIÊN NÀO 199 


Phật mà đối với hàng đệ tử của Ngài cũng vậy. Sau khi đã 
có một quan niệm như vậy, chúng ta thấy rằng ý nghĩa của 
Khổ đế mà đức Phật đã dạy không phải là sự phản ảnh của 
tâm trạng thất vọng, khổ đau trong cuộc đời, mà là bản 
chất đích thực của đời sống, xuất phát từ những nguyên 
do sâu xa và quan trọng, được giảng giải rõ trong suốt cuộc 
đời giáo hóa và cứu độ chúng sanh của đức Phật. 


Đức Phật đã giảng dạy: “Ta thật ra không có gì huyền 
bí cả, tất cả những gì ta tuyên bố các người hãy tự mình 
suy xét và chứng nghiệm. Các người đừng bao giờ tin theo 
một cách mù quáng thiếu trí tuệ mà phải tự mình luôn 
quán sát và liễu tri.” 

Trong tinh thần giáo pháp, Khổ đế chiếm một vai trò 
quan trọng. Đức Phật dạy rằng: “Nước của bốn đại dương 
là một vị mặn, giáo pháp của ta giảng dạy cũng chỉ có một 
vị duy nhất, ấy là vị giải thoát khổ.” Dưới cái nhìn của đức 
Phật, chúng sanh bị cuốn trôi trong biển khổ như những 
con bịnh bị giày vò, quần quại trong đau đớn không tìm 
ra phương pháp để thoát khỏi nỗi đau đớn ấy, mà đôi khi 
lại còn tăng thêm bịnh. Để triệt tiêu những chứng bịnh 
và nguồn gốc của khổ đau, đức Phật đã hướng dẫn chúng 
sanh hãy nhận diện khổ đau để đoạn diệt khổ đau. 


Danh từ Khổ đế (Dukkha ariyäsacca) ở đây được dịch 
là Chân lý cao cả thứ nhất về sự khổ. Nghĩa là sự sống con 
người là những chuỗi ngày đau khổ. Nếu hiểu theo nghĩa 
khổ như vậy, thì hóa ra đạo Phật là đạo chủ trương và xây 
dựng sự khổ, mang sự khổ đến cho con người? Thật ra đây 
chỉ là đứng trên lãnh vực dịch thuật, từ dukkha là “khổ 
đau, sầu muộn” theo nghĩa ngôn ngữ mà thôi, chứ không 
phải như bao nhiêu người đã gán cho đạo Phật là đạo bi 
quan chán đời. Thực tế bản thân của đạo Phật không chủ 
trương là bi quan hay lạc quan gì cả mà cái nhìn của đạo 


200 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Phật là cái nhìn Trung đạo, thực tiễn, cái nhìn đúng sự 
thật của sự vật về nhân sinh quan cũng như vũ trụ quan. 


Trên sự thể nghiệm và chứng đắc, đức Phật nhìn vào 
đời sống con người, Ngài không hoàn toàn phủ nhận là 
không có hạnh phúc, nhưng có những trường hợp đức Phật 
dạy có khổ đau. Xuyên qua các kinh chúng ta thấy những 
loại hạnh phúc sai khác cả vật chất lẫn tỉnh thần chung 
cho con người. Đức Phật đã dạy và vạch ra những loại 
hạnh phúc cho một kẻ xuất gia. Và có những loại hạnh 
phúc thuộc về khoái lạc cảm giác, hạnh phúc của sự chấp 
thủ, hạnh phúc của sự buông xả, hạnh phúc của sự ràng 
buộc, hạnh phúc của sự thoát ly, và hạnh phúc thuộc về 
vật lý hay hạnh phúc của miền tâm linh... Ý nghĩa của 
tất cả những loại hạnh phúc này đều không nằm ngoài từ 
dukkha, cho đến các trạng thái hỷ lạc của các từng thiền 
thuần tịnh, hoàn toàn thoát ly mọi hình thái khổ đau thông 
thường của con người thì hạnh phúc của những cảnh giới 
thiền ấy cũng không vượt ngoài ý nghĩa của dukkha. 


Một hôm, đức Phật đã dạy, xuyên qua các cảnh giới 
thiền định, nỗi hân hoan và niềm hỷ lạc tâm linh mà 
một hành giả đã thu hoạch được trong cảnh giới thiền ấy 
cũng chỉ là “vô thường, khổ (dukkha) và chịu sự biến dịch 
(anicca dukkha viparIramadhamm2a)”. Như vậy, nghĩa chữ 
dukkha phải được hiểu rằng cái gì vô thường, vô ngã, thì 
cái ấy chính là dukkha, chứ không phải chỉ có nghĩa khổ 
đau thông thường mà hằng ngày con người phải va chạm. 


Tất cả mọi hưởng thụ vật dục ở đời, đức Phật đã dạy, 
không nằm ngoài ba nguyên tắc: 


a. Dục vị (Vị ngọt của dục) 


Ví dụ như tâm trạng của một người ước mơ từ lâu là 
mình có được chiếc đồng hồ đeo tay. Sau khi ước mơ thành 


TIẾT 9. TỨ DIỆU ĐẾ - NGUYÊN TÁC CƠ BẢN ĐỀ GIẢI QUYẾT PHIÊN NÀO 201 


tựu, người ấy lúc nào cũng mãi ngắm nghía chiếc đồng hồ 
mới của mình, đeo vào tay trông có vẻ lịch sự và làm tăng 
thêm vẻ đẹp. Người ấy lúc nào cũng xắn tay áo cao để lộ 
chiếc đồng hồ màu vàng ô-mê-ga nổi bật trên cườm tay có 
nước da trắng mịn. Người ấy nhìn từng cột số gắn mi-nơ, 
từng cây kim màu vàng óng ả và luôn đưa tay lên xem 
giờ. Người ấy cũng không quên thường lau chùi, nâng niu 
thích thú. Và như vậy, tâm tư của người ấy đã bị sắc đẹp 
của chiếc đồng hồ lôi cuốn, người này tìm thấy sự khoái lạc 
và thỏa mãn nơi chiếc đồng hồ. Đây chính là một tâm lý 
sống, thích thú trong vị ngọt của dục lạc. 


b. Dục hoạn (Sự nguy hiểm của dục) 


Thực tế kinh nghiệm cho thấy, niềm vui và sự hưởng 
thụ niềm vui không được mây chốc. Tất cả đều trôi qua, 
cuối cùng, con người vẫn khổ, cũng như người có chiếc 
đồng hồ chẳng may đánh mất, người ấy luyến tiếc vô cùng, 
xem chừng như đã đánh mất niềm vui lớn của tâm hồn. 
Khi còn chiếc đồng hồ, người ấy thích thú, say mê chừng 
nào, thì giò đây khi chiếc đồng hồ đã mất lại đau buồn khổ 
sở chừng ấy. Hầu như mọi sự quyến rủ và vẻ đẹp chung 
quanh không thể làm người ấy chú ý. Hình ảnh chiếc đồng 
hồ đẹp đã In sâu vào lòng và người ấy chỉ luyến tiếc, nhớ 
thương chiếc đồng hồ yêu quí mà thôi. Đây cũng chính là 
một tâm lý thực tế của con người. 


c. Dục xuất yếu (Giải thoát sự ràng buộc của 
dục) 


Đến một hôm nào, lòng người ấy lắng dịu, không còn 
ham thích và say mê chiếc đồng hồ nữa: cũng không màng 
để ý đến những chiếc đồng hồ khác, cũng không mong cầu 
có được một chiếc đồng hồ thứ hai, và ngay đến ý niệm 


202 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


về đồng hồ cũng không làm vướng bận. Tâm tư người đó 
không đeo đuổi theo bóng dáng chiếc đồng hồ. Như vậy, 
tâm tư được cởi mở, thanh thản và tự do, đây chính là ý 
nghĩa của sự giải thoát. 


Qua ba yếu tố trên, chúng ta thấy rằng vấn đề không 
phải ở chỗ bi quan hay lạc quan mà chính là con người phải 
nhận chân toàn diện vấn đề và thực tế trạng thái hưởng 
thụ dục lạc, để cuối cùng đoạn tận và xuất ly. Đây là điểm 
quan yếu của vấn để. Trên quan điểm này, đức Phật dạy: 


“Hỡõi các Ty-kheo, nếu những ẩn sĩ hay Bà-la-môn 
nào không hiểu một cách khách quan rằng sự vui hưởng 
những khoái lạc giác quan là sự vui hưởng, rằng sự không 
thỏa lòng là sự không thỏa lòng, rằng sự giải thoát khỏi 
những thứ ấy là sự giải thoát, thì chắc là họ không thể nào 
hiểu rõ lòng ham muốn đôi với khoái lạc giác quan, không 
thể nào chỉ dẫn cho người khác đến mục đích đó, không 
thể nào người theo lời chỉ dẫn của họ sẽ hiểu được thế 
nào là ham muốn đối vói khoái lạc giác quan. Nhưng hối 
các tỳ-kheo, nếu có những ẩn sĩ hay Bà-la-môn nào hiểu 
được một cách khách quan rằng sự vui hưởng những khoái 
lạc giác quan là sự vui hưởng, rằng sự không thỏa lòng, 
rằng sự giải thoát chúng là sự giải thoát, khi ấy chắc chắn 
những người này sẽ hiểu được hoàn toàn thế nào là ham 
muôn đối với khoái lạc giác quan, sẽ có thể chỉ dẫn cho một 
người khác đi đến mục đích ấy, và người theo lời chỉ dẫn 
của họ sẽ hoàn toàn hiểu được thế nào là ham muốn đối với 
khoái lạc giác quan.” 


Nhìn vào trực diện của khổ (dukkha), gồm có những 
hình thức như sau: 


1. Khổ khổ (dukkha dukkha): 


Nỗi khổ này chồng chất lên nỗi khổ kia không dứt. Đây 
chính là những nỗi khổ thông thường diễn ra hằng ngày 


TIẾT 9. TỨ DIỆU ĐẾ - NGUYÊN TÁC CƠ BẢN ĐỀ GIẢI QUYẾT PHIÊN NÀO 203 


trong đời sống con người. Trong ý nghĩa của khổ khổ này 
còn bao gồm tám nỗi khổ khác như sanh khổ, lão khổ, bịnh 
khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc 
khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ. 


2. Hoại khổ (viparinãma dukkha): 


Nỗi khổ sinh khởi do định luật vô thường chi phối, do 
sự biến hoại vì tự tính sự vật là vô ngã. Thí dụ như sự 
hạnh phúc và niềm an lạc của con người chỉ có trong một 
thời gian ngắn ngủi mà không trường cửu. Trước sau gì 
rồi cũng sẽ hủy hoại. Mỗi khi tự thể của nó bị tan rã thì sẽ 
phát sinh ra sầu bi ưu não, và đây chính là nỗi khổ đau và 
điều bất hạnh của con người. Sự hủy hoại và đổi thay này 
được bao hàm trong ý nghĩa khổ sinh khởi là do sự biến 
dịch, thiên lưu. 


3. Hành khổ (samkhãra dukkha): 


Nỗi khổ này mang tính chất rất phức tạp. Tự tướng nó 
không rõ ràng và dễ hiểu như hai loại khổ trên. Nhưng 
chính do sự khó hiểu và phức tạp này mà tự thân của hành 
khổ là một đề tài thiết yếu và quan trọng trong Khổ đế. 


Điều mà con người thường ngộ nhận là tự cho rằng 
thân này là một bản ngã hay gọi là “cái tôi”. Theo quan 
điểm đạo Phật thì chính cái được gọi là cái tôi này chỉ do 
sự giả hợp, tương tục giả tạm mà thành. Thực tế trong cái 
gọi là tôi không có một chủ tế hay bản ngã nào cả, chỉ là do 
một dòng tâm lý, vật lý hằng biến. Nơi đây, đức Phật gọi là 
ngũ uẩn (pañca khandha). Tất cả mọi hình thức khổ đau 
đều được phát sinh từ đây - ngũ uẩn - và cũng chính thân 
ngũ uẩn là nguyên nhân của tất cả. Đức Phật dạy: “Tóm 
lại, năm uẩấn chấp thủ là khổ.” 


Hoặc đức Phật còn đi sâu hơn: “Khổ là gì, phải nói là 
ngũ uẩn.” 


204 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng chính bản thân của 
khổ là ngũ uẩn và ngũ uẩn chính là khổ. Khổ không thể 
tách rời ngũ uẩn mà có hoặc ngược lại. Vậy tự tướng của 
ngũ uẩn như thế nào mà gây ra sự khổ đau, rối loạn cho 
mỗi con người? Nơi đây, chúng ta đi vào từng uẩấn một. 


1. Sắc uẩn (rũpakkhandha): 


Gồm có 4 đại chủng là địa, thủy, hỏa, phong và những 
thứ do bốn đại chủng tạo ra là năm căn: nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, cộng thêm 5 trần cảnh làm đối tượng cho ð 
căn là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Như vậy, tất cả cảnh giới 
ngoại tại hay tự thể của nội tâm đều hiện tổn nơi sắc uẩn. 


2. Thọ uẩn (vedanäkkhandha): 


Mọi cảm giác hoan lạc hay sầu ưu đều hiện hữu trong 
uẩn này. Đây chính là những cảm giác được cảm nhận do 
bởi sự va chạm, tiếp xúc của giác quan (căn) với trần cảnh: 
Nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, nhĩ căn tiếp xúc với thanh 
trần, tỷ căn tiếp xúc với hương trần, thiệt căn tiếp xúc với 
vị trần, thân căn tiếp xúc với xúc trần, ý căn tiếp xúc với 
pháp trần, tất cả đều phát sinh ra cảm giác. Như vậy, mọi 
cảm thọ thuộc về vật chất hay tinh thần, tất cả đều hiện 
tồn trong thọ uẩn. 


3. Tưởng uẩn (sannäkhandha): 


Tưởng uẩấn mang tính chất tri giác, cũng giống như thọ 
uẩấn, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, phát sinh ra những 
cảm quan nhận thức như thọ uẩn. Tưởng uẩn này cũng 
được phát sinh do sự giao liên giữa căn môn và trần cảnh. 
Những sự hiểu biết hay tri giác này chính là tự thân của 
tưởng uẩn, nhận điện sự vật là thực tại hay phi thực tại. 


4. Hành uẩn (samkhãrakkhandha): 


Hành uẩn sinh ra từ suy tư và cũng là sản phẩm của 
tâm thức, uẩấn này bao gồm mọi lãnh vực hoạt động tâm 


TIẾT 9. TỨ DIỆU ĐẾ - NGUYÊN TÁC CƠ BẢN ĐỀ GIẢI QUYẾT PHIÊN NÀO 205 


lý con người và là yếu tố của ý chí, là tốt hay xấu, là thiện 
hay bất thiện. Tất cả mọi sự vật được hình thành đều do 
sự tạo tác nên cũng gọi là nghiệp (karma), được bao gồm 
trong hành uẩn. Động cơ thúc đẩy là nguyên nhân hình 
thành nghiệp, không gì khác hơn chính là ý (cetan3), mà ý 
muốn tức là sự hoạt động, tạo tác thuộc lãnh vực của tâm. 
Từ sự hoạt động của tâm đưa đến mọi kết quả của thiện, 
bất thiện, vô ký, tức là kết quả của mọi sự tạo tác do thân, 
khẩu, ý phối hợp. 


Nghiệp, theo Câu Xá Luận định nghĩa, là do sự hoạt 
động sai biệt của mỗi cá nhân để tạo thành thế gian. Như 
vậy, thế gian có là do nghiệp làm yếu tố sinh khởi. 


“Thế gian do nghiệp sanh, 

Tư cập tư sở tác. 

Tư tức thị ý nghiệp. 

Sở tác vị thân ngữ.” 

(Thế gian này do nghiệp nhân phát sinh. 

Do tư duy và những gì được tạo ra bởi tư duy. 
Tư duy tức là ý nghiệp. 

Những gì được tạo ra bởi tư duy ấy 

chính là thân và ngữ.) 


Đây chính là một dãy hằng biến của tâm lý và vật lý. 
Hành uẩn cũng không khác thọ uẩn và tưởng uẩn, đều là 
sáu căn tiếp nhận sáu trần để phát sinh cảm thức. Nhưng 
sự nhận thức về tri giác chưa phải là nghiệp, không thuộc 
lãnh vực của ý chí, mà chỉ là điều kiện làm nguyên nhân, 
phát sinh nghiệp quả là tác ý, dục, thắng giải, tín, định, 
tuệ, tỉnh tấn, tham, hận, vô minh, mạn, thân kiến... tất cả 
những yếu tố này là chất liệu hình thành hành uẩn. 


5. Thức uẩn (vinnãnakhandha): 


Kết quả của sự nhận thức do y cứ vào sáu căn và nhận 
sáu trần làm đối tượng. Như nhãn căn tiếp xúc với sắc trần 


206 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


phát sinh ra nhãn thức, nhĩ căn tiếp xúc với thanh trần 
phát sinh ra nhĩ thức, tỷ căn tiếp xúc với hương trần phát 
sinh ra tỷ thức, thiệt căn tiếp xúc với vị trần phát sinh ra 
thiệt thức, thân căn tiếp xúc với xúc trần phát sinh thân 
thức và ý căn tiếp xúc với pháp trần phát sinh ra ý thức. 

Như vậy, sáu yếu tố của căn phối hợp với sáu yếu tố của 
trần cảnh để đưa đến kết quả là sáu yếu tố của thức. 


Thức uẩn trong ngũ uẩn phải được hiểu như là sự hiểu 
biết. Nhưng sự hiểu biết này chưa đưa đến ranh giới phân 
biệt. Nghĩa là một cái biết tự nhiên. Như chúng ta thấy 
mây bay, đây là phạm vi của nhãn căn, nhưng thấy mây 
bay là mây bay mà không phân biệt là mây bay mau hay 
chậm, mây màu đen, trắng... Cái biết của sát-na đầu tiên. 


Như vậy, thức ở đây cũng chỉ là do duyên hợp chứ không 
phải là một cái gì trường cửu, bất biến, theo nhận định của 
một số người: bản ngã thường hằng, hay linh hồn bất biến. 
Đức Phật dạy: “Thức được gọi tên tùy theo bất cứ điều kiện 
nào nhờ đấy nó phát khỏi, nhờ con mắt và những hình 
dáng mà một thức phát sinh và nó được gọi là nhãn thức, 
nhờ tai và âm thanh mà một thức phát sinh và nó được gọi 
là nhĩ thức, nhờ mũi và mùi mà một thức phát sinh và nó 
được gọi là tỷ thức, nhờ lưỡi và vị mà một thức phát sinh 
và nó được gọi là thiệt thức, nhờ thân thể và những sự vật 
sờ mó được mà một thức phát sinh và nó được gọi là thân 
thức, nhờ tâm ý và những đối tượng tâm giới (tư tưởng và 
ý nghĩ) mà một thức phát sinh, và nó được gọi là ý thức. ” 


Cũng vậy, đức Phật đã cụ thể hóa hơn nữa về tên gọi 
của thức: “Một ngọn lửa được gọi tên tùy theo nhiên liệu 
đã đốt lên nó. Một ngọn lửa có thể đốt bằng củi, và nó được 
gọi là lửa củi. Nó có thể được đốt bằng rơm và gọi là lửa 
rơm. Thức cũng thế, được gọi tên tùy theo điều kiện nhờ 
đấy nó phát sinh.” 


TIẾT 9. TỨ DIỆU ĐẾ - NGUYÊN TÁC CƠ BẢN ĐỀ GIẢI QUYẾT PHIÊN NÀO 207 


Tự thân của thức không hiện hữu biệt lập, mà phải 
tương quan mật thiết với các uấn trên. Đức Phật dạy: “Thức 
có thể tôn tại nhờ sắc (rupayari) làm phương tiện, sắc làm 
đối tượng, sắc làm nơi nương tựa và tìm lạc thú trong sắc, 
nó có thể lớn thêm, tăng trưởng, phát triển, hay thức có 
thể tôn tại lấy thọ làm phương tiện, tưởng làm đối tượng, 
hành làm nơi nương tựa và tìm lạc thú trong ấy, nó có thể 
tăng trưởng, lớn lên, phát triển.” Và nếu có ai nói rằng: 
“Tôi sẽ chỉ ra sự đến, sự ởi, sự hy sinh, sự tăng trưởng hay 
sự phát triển của thức tách biệt với sắc, thọ, tưởng, hành, 
thì người ấy đã nói một chuyện không có thực.” 

Như vậy khi nói đến cái khổ tức là nói đến bản thân 
ngũ uẩn. Vì như đã trình bày, cái khổ không nằm ngoài 
ngũ uẩn. Bản thân của ngũ uẩn là bản thân của một sự 
giả hợp, là một chuỗi sinh diệt tương tục, mà tự thân của 
cái gì sinh diệt vô thường thì cái ấy khổ. “Tóm lại, thủ uẩn 
là khổ”, như đức Phật đã dạy, “nó luôn luôn biến dịch mà 
không một giờ phút nào dừng nghỉ.” Sát-na trước không 
giống sát na sau và cứ như thế trên tiến trình đào thải 
và tiếp thu bất tận. Đức Phật dạy: “Hỡi những người Bà- 
la-môn, nó giống như một dòng thác đổ, chảy mau và trôi 
xa, mang theo nó mọi vật, không có lúc nào, phút nào nó 
ngừng chảy, và cứ tiếp tục chảy mãi, trôi mãi. Hối những 
người ẩn sĩ, đời người cũng thế, giống như một dòng thác”, 
và như vậy, chúng ta có thể hiểu đức Phật đã dạy rằng: 
“Vũ trụ là một dòng tương tục và vô thường.” 


Để con người có một nguyên tắc cơ bản và lấy đó giải 
quyết mọi phiền phức và não loạn, ít ra con người phải 
hiểu ý nghĩa của đế thứ nhất là khổ. Và từ đây con người 
sẽ được bình an khi đối diện với vấn đề. Con người sẽ không 
còn bối rối và thắc mắc tại sao khổ? Ai là kẻ mang nỗi khổ 
đến cho mình. Hiểu được diện mục của khổ rõ ràng tức là 
hiểu suốt luôn ba đế tiếp. Đức Phật dạy: “Người nào thấy 


208 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


rõ được dukkha cũng thấy luôn nguyên nhân của dukkha, 
cũng thấy luôn sự diệt mất dukkha.” 


2. Thánh đế về tập - Tập đế (Samudaya) 


Chân lý thứ hai này là con đường hay nguồn gốc đưa 
đến sự khổ. Tập tức là nguyên nhân của khổ, hay chính sự 
huân tập là yếu tố hình thành của đế thứ nhất. Về định 
nghĩa của Tập đế, ta thấy trong kinh như sau: 


“Chính là lòng ái (tanha) đã phát sinh sự tái sinh, đã 
được dính liền với sự thèm muốn của đam mê, và đã tìm lạc 
thú này, nay chỗ này mai chỗ khác, nghĩa là khao khát đối 
với khoái lạc giác quan (dục ái - karma tanha) khao khát 
hiện hữu là trỏ thành (hữu ái - bhãva tanhã) và khao khát 
sự không hiện hữu (diệt ái tự hủy diệt - vibhava tanha).” 


Con người vì lòng ham muốn vô tận nên theo đuổi và 
tạo tác tất cả những gì mong cầu, và chính vì sự mong cầu 
và khao khát tìm kiếm nên con người phải khổ vì chính 
nó. Sự khổ này phát sinh dưới nhiều dạng thức. Sự phát 
sinh và làm nguyên nhân cho khổ được kết hợp nhiều yếu 
tố, mà không phải tập là lý do hay điều kiện đầu tiên phát 
sinh khổ. Theo quan điểm đạo Phật, không có thể có một 
nguyên nhân nào gọi là nguyên nhân đầu tiên để rồi từ 
đó nảy sinh ra cái thứ hai, thứ ba, cái khác... Sự vật hiện 
hữu là do nguyên tắc hỗ tương. Cái này hiện hữu thì cái 
kia hiện hữu và cái này hủy diệt thì cái kia cũng hủy diệt. 
Đây chính là một chuỗi liên hệ duyên khởi của sự hình 
thành và hủy diệt. Bởi vậy, ngay cả diệu đế thứ hai này 
cũng không thể gọi là nguyên nhân độc nhất để phát sinh 
diệu đế thứ nhất, mà thực tế nó đã cấu kết, tổng hợp với 
các điều kiện khác. 

Ái được xem như là điều kiện tạo ra khổ (dukkha) thì nó 
cũng phải tùy thuộc vào một số điều kiện khác, chứ không 


TIẾT 9. TỨ DIỆU ĐẾ - NGUYÊN TÁC CƠ BẢN ĐỀ GIẢI QUYẾT PHIÊN NÀO 209 


phải đơn thuần chỉ mình Ái. Nó tùy thuộc vào những dữ 
kiện gì, tùy thuộc vào Thọ, rồi Thọ tùy thuộc vào Xúc... cứ 
thế mà sinh khởi một vòng vô tận. 


Ái theo quan niệm ở đây, không phải chỉ riêng thuần 
về sự ham muốn thể xác hay khoái lạc của những giác 
quan vật chất mà còn có nghĩa của sự ham muốn về tâm 
lý, phạm vi tỉnh thần, tư tưởng, hay một quan điểm, nhận 
định. Như vậy, sự khổ phát sinh không phải chỉ vì thiếu 
thốn cơm ăn áo mặc, mà khổ phát sinh do sự tranh chấp, 
thù hằn, do chống đối ý thức hệ, không cùng trên một quan 
điểm nhận định. Đức Phật dạy: “Dục ái sinh sầu ưu, dục ái 
sinh sợ hãi, ai thoát khỏi dục ái, không sầu, đâu sợ hãi?” 
Hay một nơi khác: “Thế gian thiếu thốn, khát khao và bị 
nô lệ cho dục vọng.” 


Lòng ái dục là một sức mạnh vô hình nó có khả năng 
cuốn phăng tất cả mọi trở ngại trên bước đường tiến tới 
mà ái dục muốn được thỏa mãn. Nó luôn hiện hữu trong 
mỗi người. Chính bản thân của ái dục, dù tỉnh vi hay thô 
kệch, luôn là nguyên nhân khiến cho con người tham sống 
sợ chết, theo nguyên tắc sinh tồn mà bám víu vào mọi hình 
thức của sự sống. Do vậy, con người mãi lang thang trong 
cuộc đời vô tận. Chính ái làm điều kiện “nuốn sống, muốn 
tồn tại, tái sinh, tương tục, tăng trưởng”, là nguồn gốc của 
sự sống cho những kiếp sống kế tiếp. Đây chính là một 
hình thức của nghiệp thiện hay bất thiện mà con người 
tạo tác. Một ý chí muốn sống, một tư niệm sinh tồn đều do 
ái làm nguyên nhân thúc đẩy. Bởi vậy, ái có thể hiểu là sự 
tác ý, hay tư niệm và nghiệp. Tất cả những từ này đều có 
nghĩa chỉ cho “dục vọng, ý muốn sống, tồn tại, tái sinh, trỏ 
thành, tăng trưởng, tích tụ”. 


1 Kinh Pháp Cú: Kinh Pháp Cú, Phẩm Hỷ ái, kệ số 215. Bản Việt dịch của Hòa 
thượng Thích Minh Châu. 


210 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Con người do những yếu tố trên ràng buộc nên phải 
khổ, vì “chấp, thủ, hữu” mà phải khổ: do ái sinh thủ, do 
thủ sinh hữu... và cứ mãi thế phát sinh không gián đoạn 
mà phải khổ. Nếu con người chặn đứng dòng luân lưu của 
ái, thì có nghĩa là đoạn tận khổ đau. Nghĩa là ái diệt thì 
thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt... và cho đến vô minh diệt. 
Như vậy, vòng luân hồi chấm dứt. 


Một hôm đức Phật ở tại Sãvatthi, lúc bấy giờ đứa con 
của một người gia chủ, khả ái, đáng thương bị mệnh chung. 
Sau khi người con mất, người cha không còn muốn làm 
việc, lang thang khóc lóc ngoài đường: “Con ở đâu, đứa con 
một của ta? Con ở đâu, đứa con một của ta?” Rồi người gia 
chủ đi đến đức Thế Tôn. Và đức Thế Tôn đã dạy: “Sự thật 
là như vậy, này gia chủ! Vì rằng này gia chủ sầu, bi, khổ 
ưu não do ái sinh ra, hiện hữu từ nơi ái. " 

Ái là sợi dây thắt chặt con người trong vòng đai sinh 
tử, nếu con người không biết gở. Và chính nơi đây là điều 
đã làm rối loạn tâm tư và sự bình an của con người. Đức 
Phật dạy: “Đây là một pháp môn, do pháp môn này, cần 
phải được hiểu là sầu, bi, khổ, ưu, não, do ái sinh ra, hiện 
hữu từ nơi ái. Này Bà-la-môn, thuở xưa, ở tại Sãvatthi 
này, bà mẹ của một người đàn bà mệnh chung. Từ khi bà 
ta mệnh chung, người đàn bà này phát sinh điên cuồng, 
tâm tư thác loạn, đi từ đường này qua đường khác và nói: 
“Người có thấy mẹ tôi đâu không? Người có thấy mẹ tôi 
đâu không?” 


Cũng tương tự như vậy, đức Phật đã mô tả tình thủ ái 
thật quyết liệt và đưa đến một kết quả khổ đau. 

Một người đàn bà đi về thăm gia đình bà con. Những 
người bà con ấy của người đàn bà, muốn dùng sức mạnh 


1 Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikäya), Tập 2, Kinh Ái Sanh. Bản Việt dịch của Hòa 
thượng Thích Minh Châu. 


TIẾT 9. TỨ DIỆU ĐẾ - NGUYÊN TÁC CƠ BẢN ĐỀ GIẢI QUYẾT PHIÊN NÀO 211 


bắt người đàn bà ấy phải xa chồng và muốn gả cho một 
người đàn ông khác. Người đàn bà ấy không chịu. Rồi 
người đàn bà ấy nói với chồng mình: “Này hiền phu, những 
người bà con này muốn dùng sức mạnh bắt tôi phải xa anh 
và muốn gả cho một người đàn ông khác. Nhưng tôi không 
có ý muốn như vậy.” Rồi người ấy chặt người đàn bà làm 
hai, rồi tự vận, nghĩ rằng: “Hai chúng ta sẽ gặp nhau trong 
đời sau.” 

Nguyên nhân phát sinh ra khổ, thực tế không nằm 
ngoài khổ đau mà có. Cái gì phát động nên khổ đau thì 
cái ấy chính bản thân nó đã khổ đau. Cho nên, chúng ta 
không tìm thấy cái khổ đau hiện hữu ngoài khổ đau. Và 
từ đó, chúng ta thấy rằng nỗi khổ đau lớn của con người là 
do bám víu vào bản chất của ái. Nhưng tự thể của ái chỉ là 
một sự sinh khởi của một pháp và như vậy cũng sẽ bị hủy 
diệt của một pháp. Nghĩa là cái gì có sinh ắt phải có diệt. 
Tất cả cái gì mang tự tính sinh thành thì cũng chính cái 
ấy mang tự tính tan vỡ. Và sự hủy diệt không thể tách rời 
khỏi sự sinh thành mà có hoặc ngược lại. 

Con người muốn chấm dứt khổ đau, thì con người phải 
đoạn tận lòng tham ái, khao khát và trở thành. Từ đây, 
vòng luân hổi vô tận của con người sẽ được ngừng lại, trí 
tuệ bừng sáng, chứng chân pháp giới và thực tại hiện hữu. 


3. Thánh đế về diệt - Diệt đế (nirodha) 

Đức Phật dạy: “Đây là Thánh đế về Khổ diệt, này các 
ty-kheo, chính là ly tham, đoạn diệt, không có dư tàn khát 
ái ấy, sự quăng bỏ, từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước. ”? 

Diệu đế thứ ba là cảnh giới an lạc tuyệt đối, đối lập với 
1 Kinh Ái sanh. Sách đã dẫn. 


? Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikãya), Tập V - Thiên Đại Phẩm, Chương Mười 
Hai - Tương Ưng Sự Thật, Phẩm II (Chuyển Pháp Luân), đoạn 7. 


212 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


khổ đau. Đây chính là thế giới của chân lý vượt ra ngoài 
và chấm dứt khổ đau, hay nói khác hơn là sự đoạn tận mọi 
dục vọng, hiện thân của Niết-bàn (Nirvana). “Gọi là Niết- 
bàn vì là sự dứt bỏ, tách rời ra khỏi ái dục, sự thèm khát 
nhục dục.” 


Bản chất của Niết-bàn thường được mô tả bằng những 
từ phủ định. Và chính sự phủ định này đã tạo thành cảnh 
giới Niết-bàn an lạc tịch tịnh. Như diệt ái là sự hủy diệt 
dục vọng, vô tham, vô sân, vô ái; hay tịch diệt tức là sự thổi 
tắt hay dập tắt. Ta thấy một số định nghĩa về Niết-bàn 
như sau: 


“Sự im lặng của sự vật bị giói hạn, sự dứt bỏ mọi xấu 
xa, sự diệt “dục vọng, sự giải thoát chấm dút, Niết-bàn.” 


“Hõi các tỳ-kheo, thế nào là cái tuyệt đối không bị 
giói hạn (asamkhala)? Đây là, này các Tỳ-kheo, sự diệt 
tắt của ham muốn (raägakkhaya), sự diệt tắt của hận thù 
(dosakkhayo), sự diệt tắt của vọng tưởng (mohakkhayo). 
Này các Ty-kheo, đấy gọi là cái tuyệt đối.” 


“Này Radha, sự tiêu tan của dục vọng là Niết-bàn.” 


“Này các Tỳ-kheo, dù có những pháp (sự vật) bị giới 
hạn hay không bị giới hạn, trong số ấy pháp giải thoát 
(viưaga, thoát khỏi dục vọng) là cao cả nhất. Ấy nghĩa là 
giải thoát khỏi kiêu mạn, trừ diệt lòng tham, nhổ gốc rễ sự 
trói buộc (hệ phược), cắt đút sự tiếp tục, diệt hẳn dục vọng, 
giải thoát, chấm dứt, Niết-bàn.” 


“Sự từ bỏ, phá tan dục vọng và tham ái đối với ngũ uẩn: 
đấy là sự chấm đút dukkha.” 

Trong lúc đề cập đến Niết-bàn đức Phật đã dạy: 

“Hõi các tỳ-kheo, có cái không sinh, không tăng trưởng, 
không bị giói hạn. Nếu không có cái không sinh, không 
tăng trưởng, và không bị giói hạn, thì sẽ không có lối thoát 


TIẾT 9. TỨ DIỆU ĐẾ - NGUYÊN TÁC CƠ BẢN ĐỀ GIẢI QUYẾT PHIÊN NÀO 213 


cho cái sinh, cái tăng trưởng và bị giới hạn. Bởi vì có cái 
không sinh, không tăng trưởng, không bị giói hạn, cho nên 
có lối thoát cho cái sinh, cái tăng trưởng và bị giới hạn.” 

“Ở đây không có chỗ cho bốn đại: đất, nước, lửa, gió, 
những khái niệm về dài, rộng, thô, tế, xấu, tốt, danh và 
sắc đều hoàn toàn bị phá hủy, không có đời này và đời sau, 
không có đến hay ởi, không có tử hay sinh, không có đối 
tượng giác quan.” 

Như vậy, tự thể của Niết-bàn là vượt ra ngoài mọi đối 
đãi, nhân ngã, bỉ thử và cũng không nằm trong hai lãnh vực 
tiêu cực hay tích cực. Niết-bàn cũng không mang tự tính bị 
hủy diệt bởi bản ngã như một số người quan niệm. Vì rằng 
bản chất của sự vật chính là vô ngã. Vì đã vô ngã cho nên 
nếu có hủy diệt thì chỉ là hủy diệt sự chấp thủ, vọng tưởng 
của những ý niệm nhầm lẫn về sự chấp ngã mà thôi. 

Trạng thái Niết-bàn là một trạng thái vượt khỏi phạm 
trù nhị nguyên và siêu xuất thế gian mà đức Phật đã 
chứng ngộ hoàn toàn, không còn tùy thuộc vào bất cứ một 
điều kiện nào. Bản thân của Niết-bàn không còn cái gọi 
là thiên lưu, biến dịch hay trên tiến trình trở thành và 
hủy diệt. Niết-bàn là vô sanh, bất hoại diệt, hay một cách 
khẳng định hơn khi đề cập đến Niết-bàn thì phải hiểu 
Niết-bàn không là nhân, không là duyên, cũng không là 
quả, mà Niết-bàn là cái duy nhất độc tôn, không lệ thuộc 
hay giới hạn bởi bất cứ một điều kiện nội tại hay ngoại tại 
khách quan nào. 

Trong kinh G"ới Phân Biệt, đức Phật đã dạy: “Này £y- 
kheo, khi được nói đến: “Người này có sáu giới, do duyên gì 
được nói đến như vậy? Địa giói, thủy giới, hỏa giới, phong 
giới, không giới, thức giới. Này tỳ-kheo, khi được nói đến: 
Người này có sáu giới, chính do duyên này được nói đến 
như vậy.” 


1 Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikãya), Tập 3, Kinh Giới Phân Biệt. Bản Việt dịch của 
Hòa thượng Thích Minh Châu. 


214 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Như vậy, tự thân con người được hình thành là do sáu 
đại giả hợp tương tục: địa, thủy, hỏa, phong, không và 
thức. Từ đây con người phân tích để thấy rằng tự bản thân 
của các đại này hoàn toàn không có cái gì gọi là của tôi, tôi, 
hay cái ngã của tôi. Con người biết rằng ý thức hiện hành 
và chuyển biến, thy đổi ra sao, những cảm giác về niềm 
vui, nỗi khổ và sự không vui không khổ xuất hiện và biến 
dịch như thế nào. Từ sự hiểu biết ấy, tâm hồn con người 
được khoáng đạt, bừng mở, thoát khỏi tất cả mọi sự ràng 
buộc, thong dong tự tại. Con người tìm thấy trong chính 
bản thân mình một sự bình an, trong sáng, thanh cao, và 
từ đây con người có thể tiến xa hơn vào nội tâm tịch tịnh, 
thuần nhất của thế giới siêu thoát tâm linh. 


Con người đã xả trừ mọi dục vọng, không còn có hành 
động, tạo tác để đưa đến sự tái sinh rồi hoại diệt. Vì vậy, 
con người không còn tham đắm những màu sắc, hương vị 
thế gian, không còn lo âu và bận lòng não loạn, chỉ duy 
nhất một niềm thuần lạc. 


Đến đây, mỗi khi con người tiếp nhận những cảm giác 
khổ, vui hay không khổ không vui thì đều hiểu rằng đó 
chính là hình ảnh của vô thường biến hoại, là những yếu 
tố để trói buộc chúng sinh luân lưu trong ba cõi và con 
người buông xả tất cả. Do vậy, đức Phật đã dạy: 


“Này các tỳ-kheo, một người được như thế là có được trí tuệ 
thù thắng, vì hiểu biết về sự diệt khổ là trí tuệ thù thắng. 


“Sự giải thoát này của họ dựa trên chân lý, không bị 
lay chuyển. Này các Ty-kheo, cái gì không thật là tà vạy, 
cái gì là thực tại, Niết-bàn, là như thật. Bởi thế, này các 
t-kheo, một người được thế là có được chân lý tuyệt đối. 
Vì Thánh đế là Niết-bàn, mà Niết-bàn chính là thực tại.” 


Như vậy, chúng ta thấy rằng, nguyên nhân hình thành 
khổ đau, cũng như sự đoạn diệt khổ, tất cả đều hiện có 


TIẾT 9. TỨ DIỆU ĐẾ - NGUYÊN TÁC CƠ BẢN ĐỀ GIẢI QUYẾT PHIÊN NÀO 215 


trong thân ngũ uẩn. Với ý nghĩa này, đức Phật dạy: “Chính 
ngay trong thân này, ta nói có thế giới, và con đường dưa 
đến sự chấm dứt của thế giói.”Do đây, chúng ta có thể hiểu 
rằng Bốn Thánh Đế cũng không thể thoát ly ngoài năm 
uẩấn mà có được, nghĩa là ngay trong thân và hiện hữu nơi 
thân. Vậy khả năng đoạn trừ hay phát sinh sự khổ không 
do một thế lực bên ngoài mà có, mà đích thực là do ngũ 
uẩn phát sinh tất cả. 


Trong môi trường sống, con người được huấn luyện 
theo một nguyên tắc lành mạnh để xây dựng hạnh phúc 
và thiết lập sự bình an. Từ nguyên tắc này, con người đã 
khám phá ra tất cả mọi sự bí ẩn của cuộc sống và trình bày 
thực tại mọi sự vật. Khi sự huyền bí của cuộc sống được 
vén lên, sự rối loạn được chấm dứt thì nơi đây, khung trời 
chân lý được hiện bày. Tất cả mọi ý niệm phù hư được diệt 
tận, ảo giác vọng tưởng vây quanh trong vòng sinh tử luân 
hồi hoàn toàn bặt dứt và con người trở về nguồn tịch nhiên 
chân như. Một niềm hỷ lạc sinh khởi và bản thân hạnh 
phúc tối thượng chính là nơi đây. 


4. Thánh đế về đạo - Đạo đế (Magga) 


Đức Phật dạy: “Đây là Thánh đế về Con Đường đưa đến 
Khổ diệt, này các Tỷ-kheo, chính là con đường Thánh đạo 
Tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tình tấn, chánh 
niệm, chánh định.”" 


Diệu đế thứ tư là con đường đưa đến sự diệt tận khổ đau, 
con đường này được gọi là Trung Đạo (MajjhimapatIipada), 
vì tính chất của Trung Đạo là tránh xa hai cực đoan. Khổ 
hạnh ép xác là cực đoan thứ nhất làm lụn bại, và suy giảm 
tri thức, hưởng thụ khoái lạc là cực đoan thứ hai làm trễ 


! Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikäãya), Tập V - Thiên Đại Phẩm, Chương Mười 
Hai - Tương Ưng Sự Thật, Phẩm II (Chuyển Pháp Luân), đoạn 8. 


216 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


nải sự phát huy của tỉnh thần. Hai cực đoan này, đức Phật 
đã tự thân chứng nghiệm và đã phủ nhận hoàn toàn, vì cả 
hai đều không đem lại lợi ích thiết thực và mục đích giải 
thoát tối thượng mà chỉ gây rối loạn. 


Tự thân tác chứng, đức Phật đã khám phá ra Trung 
Đạo là con đường đem lại “kiến giải và tri thức, đưa đến 
an tịnh, trí tuệ, giác ngộ, Niết-bàn”, là con đường độc nhất 
mà chư Phật đã đi qua để đoạn tận khổ đau và chứng chân 
pháp giới. Con đường này chính là Thánh Đạo tám ngành: 


4.1. Chánh kiến (samma ditthi) 


Chánh kiến là sự hiểu biết chân chánh, phù hợp với thực 
tại, nghĩa là sự vật như thế nào thì nhận định và hiểu đúng 
như thế ấy, là cái thấy của con người bình an thư thái, tâm 
hồn lắng đọng trong hương vị của giáo pháp. Nói một cách 
khác, chánh kiến là thấu suốt và nhận chân đích thực về 4 
Thánh đế, là sự hiểu biết triệt để thực tướng ngay nơi bản 
thân mình. Đây chính là cái nhìn của bậc Thánh, là trí tuệ 
siêu việt để nhận diện thực tại tối hậu. Sự hiểu biết chân 
chánh này vượt hẳn ra ngoài những hiểu biết phàm tục, 
phù phiếm của hàng phàm phu. Tự bản thân của chánh 
kiến vượt xa và vươn cao hơn tất cả mọi sự hiểu biết thông 
thường, sự tích lũy tri thức thế gian và sở học nông cạn của 
văn tự ba hoa, không thiết thực và đầy dẫy vô minh, tạp 
toái. Vì vậy, con đường thứ nhất của Bát thánh đạo là con 
đường thể nhập vào thực tướng của sự vật, với cái biết hoàn 
toàn ly cấu nhiễm, bặt danh ngôn và đi sâu vào trí tuệ thiền 
định phát khởi. Chánh kiến là điều kiện thứ nhất để thành 
tựu mục tiêu giải thoát tối hậu. 


4.2. Chánh tư duy (sammma sankappa) 


Chánh tư duy là sự suy tư chân chánh, phù hợp với giáo 
pháp. Đây là yếu tố thứ hai mang những tư tưởng, ý nghĩ, 


TIẾT 9. TỨ DIỆU ĐẾ - NGUYÊN TÁC CƠ BẢN ĐỀ GIẢI QUYẾT PHIÊN NÀO 217 


mà những tư tưởng, ý nghĩ này hoàn toàn có ý nghĩa quyết 
định, hay có nguyện vọng thích hợp với sự thật. Những 
điều kiện thiết lập vì sự buông xả và chứng nhập. Những ý 
tưởng, suy tư được mở rộng để thấy rõ tinh thần vô ngã và 
chân chánh nhận định đến với mọi loài. Vai trò của chánh 
tư duy trong Bát thánh đạo mang những đặc tính suy tư 
đúng trên lộ trình giải thoát, giải trừ chấp ngã và thể hiện 
tỉnh thần vô ngã tuyệt đối. Từ đây, mọi ảo tưởng, ước vọng 
thấp hèn hoàn toàn đoạn tận và không có mặt trong lãnh 
vực chánh tư duy này. Chánh tư duy được chia làm 3 phần: 


a. Xuất gia 

Là sự chối bỏ, rủ sạch mọi dục vọng trần gian, buông bỏ 
những phiền lụy của tâm hồn tham ái, có lòng thương yêu 
cao cả và mở rộng đôi tay cứu vớt đến với mọi người. 
b. Lòng từ mẫn hay sự hảo tâm 

Là lòng kính yêu thương tưởng và thể hiện thiện chí độ 


sanh, chối bỏ hận thù kiêu căng, ngã mạn và chặt đứt sợi 
dây ràng buộc của lòng vị kỷ hẹp hòi. 


c. Không bạo động 


Hoàn toàn thuần nhất trên nền tảng từ bi, giàu lòng 
lân mẫn và xa rời tính nết hung tàn hay hiếu sát. 


4.3. Chánh ngữ (samma vaca) 


Chánh ngữ là lời nói chân chánh, thích hợp trong mọi 
trường hợp mà không phải là những lời phù phiếm sáo 
ngữ, là lời nói lên sự thật của sự vật. Nghĩa là: 1. không 
nói dối trá, lừa đảo, 2. không nói để trả thù, vu khống, 
chụp mũ, hay nói để gây thù nghịch bất hòa, tạo sự hỗn 
loạn giữa người và người, 3. không nói những ác ngôn, thô 
bạo, đanh đá và mắng nhiếc kẻ khác, 4. không nói những 


218 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


lời thọc mạch, phù phiếm và linh tinh, vô nghĩa, không 
phù hợp với mục đích nào cả. 


Một khi đã không sử dụng những loại ngôn ngữ xấu 
như trên thì chắc chắn con người sẽ nói những điều phù 
hợp chân lý, sự thật, nói những lời thân ái, hòa nhã, trên 
tỉnh thần xây dựng hướng thượng, mà không phung phí 
lời nói của mình một cách bừa bãi như người ta thường nói 
là “phát ngôn vô độ”. Tự thân của người nói lời chân chánh 
là cắt đứt sự thù nghịch và giải thoát mọi tranh chấp chia 
la. Bản thân họ thuần nhất một ý vị từ hòa, nghiêm tịnh 
và trong sáng của người đi trên con đường ngôn ngữ chân 
chính. Họ biết nói những điều đáng nói và biết im lặng khi 
cần im lặng. 


4.4. Chánh nghiệp (samma kammanta) 


Chánh nghiệp là việc làm chân chính, phù hợp với tĩnh 
thần đạo đức nhân bản. Đây là một nguyên tắc chỉ đạo tốt 
trong mọi hành vi con người. Con người có đạo đức, nghĩa 
là con người có những hành vi hướng về thiện lợi. Hành 
vi của kẻ không chém giết, bóc lột và hoang dâm. Vì rằng 
tự thân con người chứa đầy mầm mống, tập khí của tham, 
sân, si, nên chính là những yếu tố làm phát sinh sự đối 
nghịch, tâm tham ái và tánh nết xấu xa tàn bạo. Vì vậy, 
chánh nghiệp là thế giới của kẻ mang tâm tư tịch mặc, 
trong đời sống phạm hạnh, đã hoàn toàn dứt trừ những 
bạo hành, tạp loạn. 


4.5. Chánh mạng (samma ajiva) 


Chánh mạng là nghề nghiệp kiếm sống một cách chân 
chính, phù hợp với mọi nguyên lý đạo đức, luân lý. Con 
người vốn dĩ hay tham lam và mưu lợi, vì vậy thấy việc gì 
có lợi cho mình là muốn thực hành cho bằng được, dù việc 


TIẾT 9. TỨ DIỆU ĐẾ - NGUYÊN TÁC CƠ BẢN ĐỀ GIẢI QUYẾT PHIÊN NÀO 219 


làm đó là bất nhân. Cho nên ý nghĩa của chánh mạng là 
khước từ mọi thiệt hại cho kẻ khác và chính bản thân mình 
có một nghề nghiệp làm ăn lương thiện để kiếm sống, luôn 
tránh xa những nghề nghiệp bất chính: buôn bán khí giới, 
buôn bán nô bộc, nuôi thú vật bán ăn thịt, bán các loại 
rượu có men, độ nồng say, bán các thứ thuốc độc... 


Như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng, chánh mạng là 
kết quả của việc làm thuần thiện, được thu hoạch bằng 
khả năng hợp pháp của chính mình mà không vụ lợi hoặc 
tước đoạt từ kẻ khác, không bị khống chế hay thúc đẩy bởi 
tham vọng, địa vị, tiền tài. 


4.6. Chánh tỉnh tấn (samma vayama) 

Chánh tinh tấn là sự nỗ lực, phát huy ý chí chân chính, 
phù hợp với con đường hướng thiện. Chánh tỉnh tấn là một 
nỗ lực của sức mạnh ý chí đoạn diệt khổ đau, xây dựng 
bình an và tái lập một xã hội thanh bình trong nếp sống 
thiện lợi. Chánh tỉnh tấn là một động lực để vun bồi điều 
thiện và hủy diệt điều ác. Có 4 phần: 

a. Tỉnh tấn hủy diệt các pháp ác đã phát sanh. 
b. Tỉnh tấn phòng hộ các pháp ác chưa phát sanh. 
c. Tĩnh tấn tăng trưởng các pháp thiện đã phát sanh. 


d. Tĩnh tấn tạo điều kiện để các pháp thiện chưa phát sanh 
được làm cho phát sanh. 


Chánh tỉnh tấn là một sức mạnh của ý chí tiềm tàng 
trong mỗi con người. Tự con người phát huy và tạo điều 
kiện giải thoát cho chính mình mà không phải nhờ cậy hay 
nương tựa vào bất cứ một a1 khác. Vì vậy, tỉnh tấn là một 
mãnh lực tỉnh thần thuần thiện đưa con người lên địa vị 
tối thượng. 


220 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Bản tính lười biếng và chậm trễ là mầm mống ngủ 
ngầm trong từng cá nhân làm suy giảm các thiện pháp 
và là nguy cơ hội khiến con người sa đọa. Vì vậy, bản thân 
của chánh tinh tấn là lưỡi gươm sắc bén chặt đứt sự lười 
nhác, buông thả. Và nhờ vậy giúp con người vươn lên đạt 
mục đích cứu cánh. 


4.7. Chánh niệm (samma sati) 


Chánh niệm là sự nhớ tưởng chân chính và phù hợp 
với những nhớ nghĩ của các bậc thánh. Đây chính là cương 
lnh để con người không bị tạp loạn với những luồng tư 
tưởng rối như tơ vò và lộn xộn vô trật tự. 


Chánh niệm được chia làm 4 phần: 


1. Luôn lưu ý và nhớ rõ chính xác những việc làm của 
thân. 


2. Luôn lưu ý và nhớ rõ những cảm quan, xúc giác và 
những cảm tưởng. 


3. Luôn lưu ý và nhớ rõ những sinh hoạt của tâm ý. 


4. Luôn lưu ý và nhớ rõ những dòng tư tưởng, những quan 
niệm và ý tưởng đối với các pháp. 

Trong phương pháp nhớ nghĩ này, đạo Phật có đề ra 
pháp môn quán sổ tức (anapanasati) để điều hòa thân thể 
và tạo sự thanh tịnh cho tâm. Sự hiện hữu của chánh niệm 
là để kiểm soát: “Về các cảm giác và cảm tưởng, người ta 
phải ý thức rõ ràng về tất cả mọi hình thái của cảm tưởng 
và cảm giác, vui, khổ, hoặc không vui không khổ, chúng đã 
hiện ra và tan biến ra sao trong tâm ta.” 

“Về những hoạt động của tâm ý, người ta phải ý thức 
xem tâm mình tham dục hay không, có vọng tưởng hay 
không, phân tán hay tập trung. 


TIẾT 9. TỨ DIỆU ĐẾ - NGUYÊN TÁC CƠ BẢN ĐỀ GIẢI QUYẾT PHIÊN NÀO 221 


“Với phương thức ấy người ta phải luôn luôn ý thức về 
mọi động tác của tâm ý, chúng sinh và diệt ra sao. 


“Về những ý nghĩ hay tư tưởng, quan niệm về các pháp 
người ta cần phải biết tính chất của chúng. Chúng sinh 
diệt ra sao, phát triển ra sao, bị áp đảo và tiêu diệt ra sao?” 


4.8. Chánh định (samma samadhi) 


Đây là yếu tố thứ 8 trong Bát thánh đạo, là con đường 
của tịnh lự đưa con người đi vào miền tịch tịnh, bình an, 
giải thoát, con đường của các cõi thiển. Đây là lãnh vực 
thuần tịnh của tâm linh, xả trừ tất cả mọi hành vi xấu ác, 
mọi nỗi bất an và phiền nhiễu. Nơi đây, con người đạt được 
một cảm giác khinh an lâu dài cho tâm linh. Và cuối cùng 
con người sẽ đoạn tận tất cả mọi cảm thọ, chỉ còn hiện hữu 
một trí tuệ siêu việt tịch nhiên bất động. Và đây chính là 
yếu tố tối hậu đưa con người đến quả vị chứng đắc. 


Xuyên qua tám yếu tố chân chánh đã trình bày trên, ta 
có thể chia thành 3 phần theo phân nhóm giới, định, tuệ 
như biểu đồ sau: 


Chánh ngữ 
1. Giới (sila) Chánh nghiệp 
Chánh mạng 


Chánh tỉnh tấn 
II. Định (samadhi) Chánh niệm 
Chánh định 


2 Chánh kiến 
LIL. Tuệ (panna) 

Vu Chánh tư duy 

Qua bốn nguyên tắc trên được cấu tạo theo hệ thống 

nhân quả của thế gian và xuất thế gian. Khổ là quả thế 

gian và Tập là nhân thế gian. Diệt là quả xuất thế gian 


222 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


và Đạo là nhân xuất thế gian. Theo nguyên tắc nhân quả 
ấy, chúng ta thấy con đường mà đạo Phật vạch ra cho mỗi 
chúng sinh tự mình đi theo để tu tập và chứng đắc ấy là 
đầu đường khổ đau mà cuối đường là giải thoát. Tự thân 
con người phải thực chứng và thể nghiệm từng Thánh đế. 


Thánh đế thứ nhất là dukkha, tự nền tảng của sự sống 
mang đầy nỗi khổ đau và bất hạnh, những chuyện buồn 
vui, những điều sầu bi ưu não không vừa lòng, tự bản chất 
của nó là vô thường, giả tạm. Vì vậy, đối với Thánh đế này, 
con người phải hiểu nó như một nguyên tắc rõ ràng và 
nhận diện đích thực. 


Thánh đế thứ hai chính là gốc rễ và mầm mống của 
dukkha. Các yếu tố dục vọng, thèm thuồng, khao khát, 
là đầu mối của mọi điều bất thiện, ô nhiễm. Nơi đây, con 
người không những chỉ hiểu rõ mà còn phải hướng đến nỗ 
lực chặt đứt và hủy diệt các mầm mống bất thiện trên. 


Thánh đế thứ ba là bản thân Niết-bàn hiện hữu, nơi 
đây không có mặt của dukkha nữa, mà chỉ có một chân 
trời chân lý tuyệt đối, tịch lặng như nhiên. Trong Thánh 
đế này, con người chỉ có thể thực chứng mà không bàn 
luận hay nhận diện. 


Thánh đế thứ tư là con đường mang con người đến chân 
trời thực tại tối hậu. Trong Thánh đế này, con người cũng 
không phải lý luận hay bàn cãi mà phải tự thân bước đi 
trên con đường đó. Con người có đi trên con đường đó thì 
mới dẫn đến Niết-bàn, bằng ngược lại thì muôn đời con 
người không thể tìm ra chân lý và hương vị giải thoát 
tuyệt đỉnh. 


Tứ Thánh đế nói lên giá trị sống, tu và chứng đắc của 
con người. Nếu ai áp dụng đúng theo nguyên tắc đó thì kẻ 
ấy đang tiến dần đến Niết-bàn và bỏ lại sau lưng những 
tạp nhiễm tuế toái. Nơi đây, đức Phật dạy: “Những sa-môn 


TIẾT 9. TỨ DIỆU ĐẾ - NGUYÊN TÁC CƠ BẢN ĐỀ GIẢI QUYẾT PHIÊN NÀO 223 


hay bà-la-môn nào, này các tỳ-kheo, như thật rõ biết: 2ây 
là Khổ, như thật rõ biết: Đây là Khổ Tập, như thật rõ 
biết: Đây là Khổ Diệt, như thật rõ biết: Đây là con đường 
đưa đến Khổ Diệt, thời này các tỳ-kheo, các vị sa-môn 
hay bà-la-môn ấy được ta thừa nhận là sa-môn trong các 
hàng sa-môn hay bà-la-môn trong các hàng bà-la-môn. 
Và các vị tôn giả ấy, ngay trong hiện tại, tự mình với thắng 
trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích của sa-môn 
hạnh hay của bà-la-môn hạnh.” 


Rồi đức Phật kết thúc bằng bài kệ: 


“Những ai không rõ biết, 
Khổ và Khổ Tập khỏi, 
Không rõ như thế nào, 
Khổ đoạn tận không dư. 
Và không biết đường ấy, 
Đưa đến chỉ tịnh khổ. 
Những vị ấy không có, 
Tâm và tuệ giải thoát. 
Họ không thể chấm dứt 
Phải đi đến sanh già. 
“Những vị nào rõ biết 
Khổ và Khổ Tập khỏi, 
Và rõ như thế nào, 

Khổ đoạn tận không dư, 
Rõ biết con đường ấy, 
Đưa đến chỉ tịnh khổ, 
Tâm giải thoát thành tựu, 
Và các tuệ giải thoát, 
Họ có thể chấm dút, 
Không đi đến sanh già. ”" 


! Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikäãya), Tập V - Thiên Đại Phẩm, Chương Mười 
Hai - Tương Ưng Sự Thật, Phẩm III (Kotigama). Bản Việt dịch của Hòa thượng 
Thích Minh Châu. 


224 


225 


TIẾT 10. 
PHẬT 010: MỘT DƯỜNG HƯỚNG 
6Iñ0 DỤ TN DIỆN 


P hật giáo là một đường hướng giáo dục con người 
toàn diện, dân chủ, nhân bản và đầy sáng tạo. 
Bàn về vấn đề giáo dục của đạo Phật đối với con người thì 
ct thấy rằng trong bất cứ kinh điển nào đức Phật cũng 
giảng giải những bài học hữu ích và thiết thực. Những nội 
dung giáo dục từ phạm vi cá nhân đến gia đình và xã hội, 
chúng ta luôn tìm thấy bàng bạc trong kinh điển. Từ nếp 
sống gia đình của nam nữ cư sĩ đến đời sống của hàng tu 
sĩ không gia đình hay cho đến những kẻ lang bạt kỳ hồ, 
tướng cướp, gái dâm, tất cả đều được ngài dạy cho những 
bài học làm người, làm thánh, hết sức thiết thực và hữu 
hiệu. Vì vậy, nói đến vấn đề giáo dục thì trong tinh thần 
giáo lý qua 4ð năm thuyết giáo, đức Phật đã thể hiện một 
cách hết sức rõ rệt qua các chủ đề như sau: 


- Tỉnh thần giáo dục thực tiễn. 

- Tỉnh thần giáo dục tự tin, tự chủ, độc lập, không nô lệ 
- Tĩnh thần giáo dục chấp nhận mình và cuộc sống. 

- Tỉnh thần giáo dục trách nhiệm cá nhân. 


- Tỉnh thần giáo dục con người xã hội (kiến thức chuyên 
môn, giáo dục nghề nghiệp) và tự thân con người. 

- Tỉnh thần giáo dục phục vụ cao cả vì quyền lợi và hạnh 
phúc của tha nhân, tập thể, dành cho người mang sứ 
mệnh dấn thân phục vụ xã hội. 


226 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


- Tỉnh thần giáo dục thiền định, giáo dục tâm lý tốt, đoạn 
trừ phiền não và là nền tảng đi vào sáng tạo. 


- Tỉnh thần giáo dục giới luật và giáo lý nhân quả, như là 
căn bản xây dựng đạo đức con người. 


- Tỉnh thần giáo dục các đức tính như nhẫn nhục, tỉnh cần, 
khiêm tốn... 


Tổng quan về các tiểu mục trên, chúng ta thấy rằng, 
nơi đây đã có nhiều vấn đề được trình bày trong những 
tiết trước, như vấn đề giáo dục con người xã hội (kiến thức 
chuyên môn, giáo dục nghề nghiệp), vấn đề giáo dục phục 
vụ cao cả vì quyền lợi và hạnh phúc của tha nhân, tập thể 
dành cho các người mang sứ mệnh dấn thân phục vụ xã 
hội, vấn đề giáo dục các đức tính như nhẫn nhục, tỉnh cần, 
khiêm tôn... Đại lược về một số vấn đề chúng tôi đã trình 
bày sơ lược. Vì vậy, trong Tiết 10 này, những vấn đề trùng 
lặp sẽ được lướt qua mà không phải trích dẫn hoặc viết lại. 


Để tìm hiểu vấn đề giáo dục trong những lời dạy của 
đức Phật dành cho con người nói riêng và tất cả chúng 
sanh nói chung, chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng tiểu mục 
một cách cụ thể. 

Nói đến giáo dục tức là nói đến vấn đề kiện toàn con 
người trên hai khuynh hướng: dạy dỗ và học hành, từ khi 
sinh ra cho đến cuối đời. Hai khuynh hướng này luôn hiện 
hữu trên ba phạm trù sinh hoạt: gia đình, học đường và 
xã hội. 

Chủ điểm trong giáo dục của đạo Phật là trình bày giáo 
lý nghiệp quả và được xem như là sự tác thành của thân tứ 
đại qua một quá trình hành động. Do đó, con người sẽ tiếp 
tục nhận lãnh những kết quả của việc làm mới do chính 
bản thân con người tạo tác. Nhưng chúng ta phải hiểu 
rằng, quan điểm của đạo Phật là giải trừ nghiệp, chuyển 


TIẾT 10. PHẬT GIÁO: MỘT ĐƯỜNG HƯỚNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 227 


hóa từ lãnh vực bất thiện sang lãnh vực toàn thiện để cuối 
cùng đạt được giải thoát, Niết-bàn. Như vậy, chủ trương 
của đạo Phật là chủ trương giáo dục con người nhằm hai 
mục tiêu là nhận thức và hành động trong mọi hoàn cảnh 
sinh hoạt của con người. 


Cộng thêm vào những yếu tố để kiện toàn vấn đề giáo 
dục toàn diện, ý chí và đức tin là hai nền tảng để xây 
dựng tòa nhà giáo dục thiết thực. Chính ý chí và đức tin 
là điều kiện mở đường vươn lên, là chất liệu cần thiết cho 
giáo dục. Người đóng vai trò giáo dục phải hiểu rằng, sự 
hiểu biết và khả năng tiếp thu của con người thật dồi dào 
và sung mãn, kể cả những kẻ đã từng hung tàn, bạo ác, 
họ cũng có thể tiếp thu những giáo lý thánh thiện để trở 
thành người đạo đức chân chính. Ý chí của họ có thể đoạn 
tận khổ đau ngay trong đời hiện tại. Vì vậy, vấn đề giáo 
dục không chỉ riêng cho một tầng lớp nào mà chung cho 
tất cả chúng sanh. Bởi vì, ý chí hướng thượng và khả năng 
giác ngộ luôn hiện hữu trong mỗi con người. Vốn dĩ đã có 
sẵn chất liệu như vậy, điều cần thiết là con người có điều 
kiện thuận lợi và phát huy khả năng ấy thành hiện thực 
cụ thể bằng chính tự thân mình. 


Điều thành tựu nơi đức Phật và chung cho con người 
là tất cả pháp đều vô ngã. Vì có vô ngã nên con người mới 
tin tưởng vào khả năng trở thành. Do vậy, từ nhận thức vô 
ngã và biết rằng tất cả sự vật cũng đều mang một tự tính 
là vô ngã, nên con người mới giàu lòng hăng hái thực tập 
và chuyển thành. Nếu vấn đề không như vậy thì muôn đời 
con người sẽ không bao giờ có một khả năng sáng tạo và 
vấn đề giáo dục cũng sẽ bế tắc không thể thực hiện trên 
đời này. 

Tĩnh thần giáo lý vô ngã đã được đức Phật thuyết giảng 
quả đúng là một nhân tố kiện thành và tạo lập cho guồng 
máy giáo dục thực tiễn đi vào cuộc đời. 


228 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


a. Tỉnh thần giáo dục con người xã hội và tự 
thân con người 


Mục tiêu giáo dục hoàn chỉnh là mục tiêu nhắm đến 
hai mặt: kiện toàn con người xã hội và hoàn thiện tự thân 
con người. Về mặt xã hội, con người sẽ phục vụ các ngành 
chuyên môn: văn hóa, kinh tế, giáo dục... và về mặt tự 
thân con người là về phương diện ý chí, tình cảm, trí tuệ, 
tư tưởng, sinh lý, tâm lý... Trong phương pháp giáo dục 
như vậy, đức Phật đã không đi xa thực tế mà luôn thuyết 
pháp tùy căn cơ và hoàn cảnh cụ thể, đến với từng người 
trong mọi lãnh vực, với những nội dung phù hợp về tâm 
lý. Chẳng hạn như đức Phật đã giáo dục con người về mặt 
xã hội trong kinh Sigäloväda (Giáo thọ Thi-ca-la-việt), về 
quan hệ giữa người và người, về bổn phận, trách nhiệm 
của cá nhân trong gia đình và xã hội. Quan hệ cha mẹ, 
anh em, thầy trò, chồng vợ... Và đức Phật cũng đã chỉ dạy 
những điều kiện giáo dục cho người lãnh đạo của một quốc 
gia, làm thế nào để nước nhà được thanh bình và an lạc 
(Xem Tiết 1 và 2). 


Với phương cách giáo dục thật phong phú và nền tảng 
giáo lý đi sâu vào nếp sống con người trong từng môi trường 
và hoàn cảnh, Đức Phật đã giáo dục con người từ cách ăn 
ở đến từng lời nói năng, cách thức cư xử. Đức Phật không 
lý tưởng hóa vấn đề mà giảng giải thật bình dị để có thể 
đến với ngay cả những người bần cùng trong xã hội, để tạo 
điều kiện và là động cơ giúp họ tự hoàn thiện và vươn lên 
để xứng đáng với giá trị sống đích thực của một con người. 


b. Tinh thần giáo dục trách nhiệm cá nhân 


Trong giáo pháp khuyến khích con người tự phát huy 
tỉnh thần tự chủ và chịu trách nhiệm với chính mình. Con 
người phải tự ý thức rằng chỉ có con người tự chịu trách 


TIẾT 10. PHẬT GIÁO: MỘT ĐƯỜNG HƯỚNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 229 


nhiệm về cuộc đời của chính mình, ngoài con người ra 
không ai có quyền tham dự. Bởi vậy, đức Phật đã dạy các 
đệ tử: “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi.” Và đức Phật 
cũng minh định rõ rằng, các đệ tử không phải tùy thuộc 
nơi Thế Tôn và Thế Tôn cũng không phải là người lãnh 
đạo hàng Tăng-già. Chính bản thân mỗi người phải nhận 
định rõ vai trò của chính mình mà không phải giao phó 
hay ký thác đời mình cho bất cứ a1, cho dù kẻ ấy có bất kỳ 
quyền năng gì. 


Đức Thế Tôn dạy: “Người phải làm công việc của người, 
vì Như Lai chỉ dạy con đường.” Hay một nơi khác: “Hãy 
ẩn náu nơi chính ta như một hải đảo, như chỗ nương tựa.” 
“Hãy ẩn náu nơi giáo pháp như một hải đảo, như chỗ nương 
tựa, không nên tìm ẩn náu từ bên ngoài.” 


Đức Phật xem trọng ý chí và khả năng thành đạt của 
con người, nên ngài chỉ hướng dẫn con người tự xoay về 
với chính mình tìm cầu một nội tâm tịch tịnh và an lạc mà 
không phải rong tìm ở bên ngoài, không mong đợi để thừa 
hưởng một quyền năng nào được ban bố. Đã một lần, đức 
Phật dạy Ngài Anan: 


“Này Ananda, giáo hội các đệ tử còn mong mỗi gì nữa 
ở Như Lai? Như Lai đã truyền dạy giáo pháp không có sự 
phân biệt nào giữa giáo lý bí truyền và giáo lý công truyền, 
về chân lý Như Lai không khi nào có bàn tay nắm lại của 
một ông thầy. Có người nghĩ rằng: 'Chính ta sẽ lãnh đạo 
giáo hội các tỳ-kheoˆ hoặc “giáo hội tỳ-kheo sẽ tùy thuộc 
nơi ta` hoặc chính đức Phật phải dạy điều gì có liên quan 
đến giáo hội. 

“Này Ananda, Như Lai không nghĩ rằng có người nào 
phải lãnh đạo giáo hội các tỳ-kheo, hoặc giáo hội phải tùy 
thuộc nơi người nào. Tại sao Như Lai phải truyền dạy một 
điều nào có liên quan đến giáo hội?” 


230 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Với những lời dạy trên, đức Phật đã hết sức đặc biệt 
thừa nhận sự nỗ lực và ý chí thành đạt của mỗi cá nhân, 
tự con người nhận diện khổ đau và tận diệt khổ đau để tự 
mình giải thoát mà không phải cúi lạy hay van xin một ai 
khác, vì sự cầu xin là một việc làm vô ích. Không ai có thể 
thay thế chuyển nghiệp cho mình, và không ai có thể thay 
thế nhận lãnh kết quả nghiệp do chính mình tạo ra. Vậy 
nên biết rằng, chính con người tự làm thì cũng chính con 
người tự chịu. Trong Kinh Tăng Chi Bộ và Kinh Trung Bộ 
đều có dạy: “Người là tác nhân, chủ nhân của nghiệp, là kẻ 
thừa tự của nghiệp.” 


Bởi vậy, trong tỉnh thần giáo dục cá nhân, con người 
đặc biệt phải ý thức luật nhân quả. Nếu không như vậy thì 
giá trị con người sẽ tiêu tan và giáo dục của đạo Phật cũng 
không có hiệu quả. Và như vậy, vấn đề giáo dục cá nhân 
cũng sẽ không thể thiết lập trong môi trường học đường 
và xã hội. Tuy nhiên, giáo dục cá nhân hiện vẫn là phương 
thức giáo dục có hiệu quả và thích ứng nhất trong môi 
trường học đường hiện đại. Mỗi con người đều có những 
điều kiện biệt lập về tình cảm, tâm lý, trí tuệ, tư tưởng và 
môi trường sống khác nhau. Bởi vậy, sự tiếp thu trong lúc 
học hỏi cũng sai khác. Chính vì sự sai khác này mà trong 
mọi thời thuyết giáo đức Phật luôn tùy theo trình độ, căn 
cơ mà ban bố giáo pháp. Đức Phật đã so sánh một cách cụ 
thể căn cơ của chúng sinh như những đóa sen trong đầm. 
Mặc dù tất cả sen trong đầm đều ở trong nước, lớn lên từ 
bùn, dĩ nhiên có cái vừa chớm lên khỏi bùn, có cái trồi lên 
trong nước, có cái đã vươn lên khỏi mặt nước và có cái đã 
khoe hương tỏa nhụy trong hư không. Nhưng rồi tất cả các 
đóa sen ấy cuối cùng đều vươn lên và đều nở ra cả. Căn cơ 
chúng sinh trong thế gian này cũng vậy, có kẻ căn cơ lanh 
lợi, có kẻ căn cơ chậm lụt, có kẻ căn cơ thuộc hạng trung 
bình, nhưng rồi tất cả mọi căn cơ ấy được thấm nhuần giáo 


TIẾT 10. PHẬT GIÁO: MỘT ĐƯỜNG HƯỚNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 231 


pháp, tiếp thu hương vị giải thoát và tự thánh thiện hóa 
chính mình thì rồi cũng đều được giác ngộ tất cả. 


Bởi vậy, đức Phật đã suốt 45 năm vân du hóa độ, đem 
giáo pháp giải thoát đến cho con người. Ngài khuyến khích, 
tạo điều kiện thuận lợi để con người theo đó tu tập và được 
lợi ích. Trong tỉnh thần khế cơ này, đức Phật Ngài đã khéo 
léo sử dụng đủ mọi khía cạnh: lời lẽ thuyết giảng, tư cách 
đoan nghiêm và tâm lý phù hợp với mọi căn cơ thính pháp. 
Như đối tượng là vua chúa thì được Phật dùng loại ngôn 
ngữ của vua chúa, sự sinh hoạt của vua chúa để giảng dạy, 
rồi đến các hàng đạo sĩ bà-la-môn thì đức Phật lại sử dụng 
những hình ảnh và ngôn ngữ của bà-la-môn, trong cung 
cách phù hợp với đối tượng. 


Bằng phương pháp giáo dục như vậy, đức Phật đã không 
chú ý riêng biệt một lãnh vực nào, kể cả giới luật đức Phật 
cũng tùy cơ để chế định cho mỗi thành phần khác nhau. 
Đối với hàng tại gia cư sĩ, phần nhiều còn ràng buộc công 
việc gia đình sinh sống, nên đức Phật đã phương tiện chế 
ra ð giới cho phù hợp. Còn với những người xuất gia, sống 
đời ly gia cát ái thì đức Phật chế định 250 giới để kiểm 
thúc thân tâm trong mọi sinh hoạt hằng ngày, vì rằng đời 
sống của người xuất gia không phải bị phiền nhiễu nhiều 
trong vấn đề sinh nhai hay chất chứa tài vật, do đó họ phải 
giữ giới luật nhiều hơn. 

Một cơ hội khác, thuận tiện trong vấn đề giáo dục cá 
nhân, đức Phật đã khích lệ các đệ tử: “Như Lai đã tự mình 
làm chỗ nương tựa cho chính mình. Hõi các tỳ-kheo, hãy 
tinh tấn, giữ tâm niệm và sống đời đạo hạnh. Hãy giữ 
gìn tâm các con bằng những tư tưởng có chiều hướng tốt. 
Những ai kiên trì gìn giữ nếp sống của mình theo những 
khuôn khổ được dạy như trên sẽ bước ra khỏi con đường 
phiêu bạt vô định của đời sống và chấm dút khổ não.” 


232 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Mọi sự thành đạt của con người đều hoàn toàn không 
thể từ bên ngoài mà có. Bởi vậy, chính bản thân con người 
phải nỗ lực, kể cả đức Phật. Ngài cũng đã một thời phấn 
đấu để cuối cùng tự khám phá ra chân lý giải thoát mà 
không phải nhờ cậy vào một ai. Điều này đức Phật đã 
tuyên bố: “Thánh đế về khổ này, này các Ty-kheo, đối với 
các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí 
sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Đây là thánh đế 
về khổ cần phải liễu tri này, này các T-kheo, đối với các 
pháp từ trước ta chưa từng được nghe... ” 

Như vậy, chúng ta thấy tỉnh thần giáo dục trách nhiệm 
cá nhân là một phương pháp giáo dục con người phải chịu 
trách nhiệm về chính mình. Tự mình thực hành tu tập và 
tự mình chứng ngộ theo khả năng nhanh lẹ hay chậm lụt 
của riêng mình. Kể cả sự chứng ngộ của đức Phật, Ngài 
cũng đã phải kỳ công phấn đấu để phát huy một trí tuệ 
siêu việt, khám phá ra chân lý giải thoát cho chính Ngài. 


c. Tinh thần giáo dục thực tiễn 


Tĩnh thần giáo dục này nhằm đánh thức con người luôn 
nhìn vào giờ phút hiện tại và nơi đây, khiến con người luôn 
tỉnh giác và ý thức hiện hữu. Ý nghĩa của phương pháp 
giáo dục này, theo nội dung giáo pháp đức Phật đã dạy 
trong Kinh Tương Ương Bộ hoặc Kinh Trung Bộ là con 
người hãy nhận diện giờ phút hiện tại và chấp nhận cái 
gì đang có mà không truy tìm những việc trong quá khứ, 
cũng không mơ ước những sự việc ở tương lai (xem Tiết 3). 


Sống, có nghĩa là con người chấp nhận hiện tại, dù cho 
con người cố lãng quên hay bất mãn mà chối bỏ hiện tại 
thì sự chối bỏ đó cũng chỉ là ảo tưởng, vì thực ra con người 
! Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikäãya), Tập V - Thiên Đại Phẩm, Chương Mười 


Hai - Tương Ưng Sự Thật, Phẩm II (Chuyển Pháp Luân), đoạn 9. Bản Việt dịch của 
Hòa thượng Thích Minh Châu. 


TIẾT 10. PHẬT GIÁO: MỘT ĐƯỜNG HƯỚNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 233 


đã phải mặc nhiên thừa nhận nó. Dù là một đời sống thật 
gian truân vất vả không ai mong muốn, nhưng con người 
vẫn phải cúi đầu chấp nhận. Và nếu đã phải như vậy thì 
tốt hơn nên thản nhiên chấp nhận, bằng lòng với những 
gì mình đang có và với điều kiện của chính mình, còn hơn 
là nỗ lực phản kháng hay trốn tránh để rồi cuối cùng vẫn 
phải chấp nhận. 


Vì vậy, một khi đề cập đến sự sống nghĩa là đề cập đến 
sự sống trong hiện tại và sống cho hiện tại và chỉ có hiện 
tại mới đích thực là ý nghĩa của sự sống. Chính giờ phút 
hiện tại là thời điểm linh thiêng, là giờ phút mới mẻ nhất 
của con người. Vì vậy, con người phải có một thái độ chấp 
nhận sống hiện tại mà không phải sống vọng về quá khứ 
hay hướng đến tương lai. Bởi vì quá khứ là những gì đã 
qua đi, chỉ là ảo tưởng như một bóng mờ của vết tích suy 
tư mà tự bản thân nó không còn hiện hữu. Còn nếu con 
người ước vọng nắm bắt những gì tốt đẹp trong tương lai 
thì trong thực tế tương lai ấy còn chưa đến, có gì để nắm 
bắt? Vì vậy, giá trị của giờ phút hiện tại mới là giá trị chân 
thật, vô tận mà con người nếu biết tận dụng sẽ thành tựu 
được những gì tốt đẹp nhất. 


Hiện tại như nó đang là, nếu con người biết nỗ lực chấp 
nhận để tạo thành đời sống thiết thực thì đó chính là ánh 
sáng trí tuệ và khả năng hữu hiệu để kiến tạo cho mình 
một sự an lạc, hạnh phúc và giải thoát. Đây là điều mà đức 
Phật thường nhắc nhở, hãy tận dụng cái đang là ấy, bằng 
không, như bóng câu qua cửa sổ, khi đã qua rồi thì không 
thể níu kéo lại được. Bởi vì cuộc đời là ảo ảnh, là bóng dáng 
của vô thường, thì mọi thứ đều sẽ tiêu hao và hủy diệt theo 
tháng ngày. Vì vậy, trong sự sinh hoạt thiền môn có bài kệ 
sách tấn như sau: 


z H Giả 
0E. 


234 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


3u zk&, 
3ñ 11 #3. 
x3. # 3ñ1Ê 
1t & ñí 


lt 22x14. 


Thị nhật dĩ quá, 

Mạng diệc tùy giảm, 

Như thiểu thủy ngư, 

Tư hữu hà lạc? 

Đại chúng đương cần tỉnh tấn, 
Như cứu đầu nhiên. 

Đn niệm vô thường. 

Thận vật phóng dật! 


(Một ngày đã qua nhanh, 

Mạng sống giảm theo dần, 

Như cá dần cạn nước, 

Đâu có gì vui sướng? 

Đại chúng hãy chuyên cần tĩnh tấn, 
Như cứu lửa trên đầu. 

Luôn nghĩ nhớ vô thường, 

Đừng buông thả, lười nhác.) 


Trong thực tế, tâm lý con người lúc nào cũng có khuynh 
hướng bất mãn và không hài lòng với những gì đang có 
và chạy đuổi theo những ảo vọng vô tận do mình tự vẽ ra. 
Nhưng chính những ảo vọng ấy đã gây phiền não, khổ đau 
cho con người. Thời gian nhớ nghĩ về quá khứ và ước mơ 
đến tương la1, nếu con người biết tận dụng cho hiện tại thì 
đời sống sẽ giảm đi sự mệt mỏi mà không phải kiệt sức lao 
tâm vô ích. 


TIẾT 10. PHẬT GIÁO: MỘT ĐƯỜNG HƯỚNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 235 


Như vậy, cái bây giờ và hiện nơi đây chính là điều kiện 
an toàn, là tòa lâu đài kiên cố mà đức Phật đã dạy cho con 
người hãy trú ngụ trong đó, đừng để đắm chìm hay phiêu 
dạt bởi những ảo tưởng mông lung phù phiếm. Và cũng từ 
nơi đây con người mới nhận chân giá trị sống trong hạnh 
phúc bình an. 


Quan điểm của đức Phật nhìn cuộc đời là một quan 
điểm thực tế. Ngài không phiêu bồng tư tưởng hay truyền 
dạy những điều gọi là siêu hình không thiết thực. Chẳng 
hạn một hôm, Mãlunkyäputta đã đặt ra nhiều câu hỏi về 
phạm vi siêu hình và hỏi Thế Tôn: “Thế giới là thường còn, 
thế giới là vô thường, thế giới là hữu biên, thế giới là vô 
biên, sinh mạng này và thân này là một, sinh mạng này và 
thân này là khác. Như Lai có tồn tại sau khi chết, Như Lai 
không có tôn tại sau khi chết, Như Lai không có tồn tại và 
không không tôn tại sau khỉ chết.” 


Đức Phật đã 1m lặng và đặt lại câu hỏi cũng như đưa ra 
một ví dụ mà con người phải thấy rõ giá trị của hiện tại. 
Đức Phật hỏi như sau: 

“Này Malunkyäputta, ta có nói với ông rằng: “Này 
Malunkyaputta, hãy đến và sống phạm hạnh theo ta, ta 
sẽ trả lời cho ông: Thế giới là thường còn hay thế giói là vô 
thường v.v... Như Lai không có tôn tại và không không tồn 
tại sau khi chết?” Ta có nói với ông như vậy không?” 

Dĩ nhiên, Mãlunkyäputta đã trả lời là không. Và đức 
Phật tuyên bố: “Này Malunkyäaputta, nếu có ai nói như 
sau: “Ta sẽ sống phạm hạnh theo Thế Tôn khi nào Thế 
Tôn trả lời cho ta: Thế giới là thường còn hay thế giới là vô 
thường v.v... Như Lai có tôn tại và không không tồn tại sau 
khi chết... thời này Malunkyäputta, người ấy cho đến chết 
vẫn không được Như Lai trả lời.” 


1 Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikãya), Tập 2, Tiểu Kinh Mãluäkyä. Bản Việt dịch của 
Hòa thượng Thích Minh Châu. 


236 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Tiếp tục đức Phật nêu thí dụ: “Một người bị mũi tên độc 
găm vào mình, nhưng người ấy không chịu cho nhổ ra và 
băng bó thuốc men mà đòi hỏi: “Tôi sẽ không rút mũi tên 
này ra khi nào tôi chưa biết được người đã bắn tôi thuộc 
dòng hoàng tộc, hay bà-la-môn, hay buôn bán, hay người 
làm nông... Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi 
chưa biết được người bắn tôi là cao hay thấp, hay người 
bậc trung... da đen, da sậm hay da vàng... thuộc làng nào, 
thuộc thị tứ nào, thuộc thành phố nào... Cái cung mà tôi 
bị bắn, cái cung ấy thuộc loại cung thông thường hay loại 
cung nỏ... Dây cung ấy làm bằng dây leo hay cây lau, hay 
một thứ gân, hay một thứ dây gai, hay một thứ cây có 
nhựa... Mũi tên này thuộc loại cây lau này hay cây lau 
khác... Mũi tên này có kết lông gì, hoặc lông con kên, hoặc 
lông con cò, hoặc lông con ó, hoặc lông con công, hoặc lông 
một loại két... Mũi tên này được cuốn bởi loại gân nào, 
hoặc là gân bò cái, hoặc là gân trâu, hoặc là gân na, hoặc 
là gân lừa... Mũi tên này thuộc loại tên nhọn hay thuộc 
loại tên móc, hay thuộc loại tên như răng bò, hay thuộc 
loại tên như đầu sào, hay thuộc loại tên như kếm gai... 


“Này Malunkyäputta, người ấy sẽ chết mà vẫn không 
được biết gì.” 


Cho nên, điều thiết yếu là con người hãy tận dụng giây 
phút hiện tại mà không mông lung đi tìm kiếm những 
điều không tưởng vô ích. Vấn đề trước mắt của con người 
là khổ đau, vậy có phương pháp thế nào để đoạn tận khổ 
đau, ấy là điều kiện hiện tại thiết thực. Cũng vì vậy, đức 
Phật chỉ giảng dạy những gì có lợi ích thiết thực, để lấy 
đó con người làm phương châm giải thoát. Ngài không 
dạy những gì thiếu thực tế, ngoài phạm trù sống của con 
người. Chẳng hạn, đức Phật dạy con người phải “quán sát 


! Tiểu kinh Mãlunkyä. Sách đã dẫn. 


TIẾT 10. PHẬT GIÁO: MỘT ĐƯỜNG HƯỚNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 237 


tự thân, tự tâm, để thấy rõ tham, sân, sĩ để đoạn trừ. Đó 
là thiết thực ngay trong hiện tại!” 


Như vậy chúng ta có thể nhận định rằng, tỉnh thần 
giáo dục thực tiễn, thực tại là tỉnh thần giáo dục đầy sáng 
tạo và cấp tiến. Chính tỉnh thần giáo dục này đã tô đậm 
thêm sắc thái tri giác tự ngộ cho cái bây giờ và nơi đây. 


d. Tỉnh thần giáo dục tự tin, tự chủ, độc lập, 

không nô lệ 

Với bản năng tự nhiên, con người có thể thực hiện sự 
tu tập để giải thoát ngay trong hiện tại. Chính bản năng 
này là tinh thần tự tin, tự chủ của riêng mỗi người. Vì 
có tin khả năng nơi chính mình, con người mới đủ sức để 
vươn lên và thành đạt mục đích. Vì vậy, một khi con người 
đánh mất niềm tin thì con người sẽ gục ngã và bị dòng đời 
cuốn trôi. Niềm tin là sức mạnh tỉnh thần, một sức mạnh 
vô úy, chính bản thân nó là động cơ để kiện toàn mục tiêu 
lý tưởng. 


Một người muốn tiến thân trên lộ trình giải thoát thì 
người ấy phải có đủ chất liệu của niềm tin, phải có thừa 
ý chí tự chủ, bằng không sẽ vấp ngã và buông xuôi theo 
dòng dục vọng đang triền miên trôi chảy. Và chính bản 
thân của tự tin cũng không thể vắng mặt trong con người. 
Vì rằng, nếu con người đánh mất niềm tin nơi kẻ khác thì 
người đó còn có thể sống với bầu không khí thu hẹp để 
hít thở, nhưng nếu đánh mất niềm tin nơi chính mình thì 
thật nguy hiểm cho sự sống bản thân. Vì không có gì tai 
hại hơn là khi con người mất tin tưởng với chính mình. 
Một khi mất niềm tin như vậy, con người sẽ không còn ý 
chí hướng thượng, không có sinh khí cho bản thân và chắc 
chắn con người sẽ dễ dàng sa đọa. Cái nhìn của kẻ mất 


238 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


niềm tin là cái nhìn của người hết sinh khí, cái nhìn của 
buổi hoàng hôn và cái nhìn đến bất cứ ai cũng thấy đầy 
dẫy sự chán nản, phiền muộn, và chẳng tha thiết gì đến 
sự sống. Vì vậy, chính niềm tin là nguồn sinh lực đổi dào 
để đưa con người từ địa vị phàm phu lên thành bậc thánh. 
Trong bốn thánh quả, quả vị Tu-đà-hoàn được xem là quả 
vị gắn chặt lòng tin không thối chuyển trên lộ trình tu 
chứng. Đức Phật thuyết giáo và mang đến cho con người 
những bài học tự tin, tự chủ như vậy chính là để thiết lập 
sự tin tưởng cho con người đang sống giữa biển đời sinh tử 
có phương tiện vươn lên. 


Chứng minh giá trị tỉnh thần giáo dục ấy, đức Phật đã 
tuyên bố sự chứng đắc của các tu sĩ nhỏ tuổi như vị sa-di 
đệ tử ngài Xá-lợi-phất, tôn giả A-nậu-lâu-đà (Trưởng Lão 
Tăng Kệ). Ngoài ra đức Phật tùy theo từng trường hợp 
giao phó công việc cho từng người như tôn giả Xá-lợi-phất, 
Đại Mục-kiền-liên, Ưu-ba-ly... mặc dù các vị này tu sau 
và tuổi đời còn nhỏ hơn những vị khác, thế nhưng năng lực 
tu chứng đã tiểm tàng trong các Ngài thật thâm hậu và 
lòng tự tin vững chắc nơi tự thân gắn bó với giáo pháp giải 
thoát. Hơn thế nữa, đức Phật cũng dạy rằng, sự tu chứng 
không tùy thuộc vào tuổi tác, thời gian hay địa vị, gia1 cấp, 
bất cứ ai cũng có thể tiếp thu giáo lý giải thoát và nếu nỗ 
lực hành trì đều sẽ có kết quả như ý. 

Tùy theo tiềm năng chứng đắc của mỗi người mà đức 
Phật giáo dục. Chẳng hạn như tôn giả Nan-đà vì đam mê 
sắc đẹp của người vợ mới cưới mà không chịu tu hành, đức 
Thế Tôn bằng phương tiện tâm lý, mang Tôn giả xuống 
cảnh địa ngục, chỉ cho Nan-đà vạc dầu sôi và nói rằng, vạc 
dầu sôi ấy để dành cho Nan-đà nếu không chịu tinh tấn tu 
hành. Sau khi xem qua cảnh địa ngục, đức Phật lại mang 
tôn giả Nan-đà lên cung trời, gặp các tiên nữ xinh đẹp. 


TIẾT 10. PHẬT GIÁO: MỘT ĐƯỜNG HƯỚNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 239 


Đức Phật chỉ các tiên nữ và nói với Nan-đà, tiên nữ đang 
chờ Nan-đà, nếu tinh tấn tu hành thì về sau sẽ cùng chung 
sống. Sau đó, nhờ sự kích động tâm lý như vậy, NÑan-đà nỗ 
lực tu tập và không bao lâu đã chứng đắc thánh quả. 


Trường hợp tên tướng cướp, kẻ giết người, tên thợ săn 
vấy máu là Angulimäla càng nổi bật hơn. Thế nhưng sau 
khi được Phật hóa độ, người này đã chứng đắc quả vị A-la- 
hán ngay trong đời hiện tại. Sự việc ấy được trình bày như 
sau: 


“Vào thời ấy, trong lãnh thổ của Vua Pasenadi nước 
Kosala có tên cướp Angulimäla, một thợ săn, tay vấy máu, 
sát hại bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sinh. 
Vì thế mà các làng mạc trở thành hoang vắng, các thị trấn 
đô thị trống rỗng. Sau khi giết người, tên này xâu các ngón 
tay người chết lại thành một vòng hoa mang lủng lẳng nơi 


»%» 


cø. 


Thật là rùng rợn và khủng khiếp cho kẻ giết người 
không gớm tay và sẵn sàng giết bất cứ ai, kể cả mẹ mình. 
Thế nhưng, khi căn cơ đã thuần thục và thời điểm thích 
hợp, nhờ sự giáo hóa của đức Thế Tôn mà Angulimäla đã 
trở thành một vị tỳ-kheo trang nghiêm đĩnh đạc, tỉnh tấn 
tu tập. 


Một hôm trên đường khất thực, nhìn thấy một người 
đàn bà sắp sanh nhưng không sanh được, đau đớn rên 
la, Angulimäla quay về bạch Phật và Phật đã dạy: “Này 
Angulimäala, ngươi hãy đi đến Sãvatthi, sau khi đến nói 
với người đàn bà ấy như sau: “Này hiền tỷ, vì rằng từ khi 
tôi sinh ra chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng 
sanh, mong rằng với sự thật ấy, chị sẽ được an lành, sanh 
nở được an toàn.” Khi nghe vậy, Angulimäla kinh ngạc và 
bạch Thế Tôn, nếu nói như vậy hóa ra là nói dối. Đức Thế 
Tôn dạy tiếp: “Vậy thì, này Angulimala, ngươi hãy nói 


240 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


rằng: “Từ khi tôi được sanh ra trong Chánh pháp, chưa 
bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong 
rằng với sự thật ấy, chị được an lành, sinh nở được an 
toàn.” Và kết quả người đàn bà sinh nở được an toàn. 

Đây phải chăng đức Phật đã xây dựng được cho 
Angulimäla một niềm tin thật kiên cố. Tại sao đức Phật dạy 
cho Angulhimaäla nói như vậy? Ỏ đây, nội tâm Angulimaäla 
đã tiềm tàng sức tự chủ và niềm tin thiêng liêng và nhờ đó 
đã đem lại lợi ích cho người khác. Về sau, khi chứng quả 
A-la-hán, tôn giả Angulimäla đã cảm hứng nói lên bài kệ: 


^Äi trước phóng dật, sau không phóng dật, 
Sáng chói đời này, như trăng thoát mây. 
AI làm ác nghiệp, nhờ thiện chặn lại, 

Sáng chói đời này, như trăng thoát mây. 
Niên thiếu tỳ-kheo, trung thành Phật giáo 
Sáng chói đời này như trăng thoát mây. 
Mong kẻ địch ta, nghe giảng pháp thoại! 
Mong kẻ địch ta, trung thành Phật giáo! 
Giữ không phóng dật, luôn luôn thiền định. 
Chứng đắc đại lạc, quảng đại vô lượng 
Thiện lai ta đến, không đi lạc hướng 
Không ai khuyên ta theo tư tưởng ác. 

Giữa các chân lý (được khéo) giảng dạy 
Chân lý ta theo, chân lý tối thượng 

Thiện lai ta đến, không đi lạc hướng 
Không ai khuyên ta, theo tư tưởng ác 

Tam mình ta chứng, Phật lý viên thành.' 


Qua những ví dụ minh chứng cụ thể như trên, ta thấy 
tiểm lực nội tâm là điều kiện tiên quyết để đưa đến sự 
thành đạt mục đích, mà không phải do yếu tố hình thức 
bên ngoài. Vì vậy, tỉnh thần giáo dục tự tin, tự chủ là chất 


1 Lược trích từ Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikãya), Tập 2, Kinh Angulimala. Bản 
Việt dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. 


TIẾT 10. PHẬT GIÁO: MỘT ĐƯỜNG HƯỚNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 241 


liệu xóa tan sự tự ty mặc cảm và xây dựng một niềm tin tự 
chủ vững chắc cho chính mình. 


Từ phương pháp giáo dục tự tin, đạo Phật đưa con người 
đến tinh thần giải trừ nô lệ, thoát ly mọi ràng buộc của con 
người. Tĩnh thần nô lệ là tỉnh thần bại hoại, là hiện tượng 
ở lại và phụ thuộc mà con người chưa dứt trừ được. Bản 
thân của sự nô lệ ấy chính là mặt khác của dục vọng mà 
con người mãi làm tôi đòi cho nó. Cội gốc của dục vọng là 
vô minh. Như vậy, con người muốn giải trừ và đoạn tận 
ách nô lệ dục vọng, thì trước tiên con người phải phá sạch 
vô minh, dứt trừ tà kiến. Con người phải tu tập theo con 
đường Bát Chánh Đạo để làm điều kiện dẫn đến đoạn tận 
tham, sân, si và chấm dứt mọi khổ đau. 


Một khi thực hiện theo con đường này, trước tiên con 
người phải tu tập từng bước rèn luyện các phẩm chất tự tin, 
tự chủ và độc lập. Có như vậy, tỉnh thần giáo dục mới được 
áp dụng hữu hiệu và trở thành căn bản cho con người trong 
xã hội. Từ đây, hạnh phúc và sự bình an sẽ được xây dựng và 
mọi xiềng xích nô lệ sẽ bị đập tan, con người vượt ra ngoài sự 
kiềm tỏa của dục vọng thuộc nội tâm lẫn ngoại giới. 


Tĩnh thần giáo dục độc lập không nô lệ là tỉnh thần giải 
thoát để con người được hoàn toàn tự tại mà không bị ràng 
buộc bởi bất cứ một thế lực nào. Sự xuất hiện của đức Phật 
ở đời cũng nhằm mục đích giải thoát mọi sự nô lệ và xây 
dựng tự do, ngay cả khi sự nô lệ ấy là nô lệ chính mình. 
Ngày nào con người còn đeo mang gông cùm, xiềng xích nô 
lệ thì ngày đó con người vẫn còn bị dục vọng sai sử và dẫn 
dắt con người đi từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, lưu 
lạc trong luân hồi. Bởi vậy, đức Phật mở rộng con đường 
giáo dục và phát huy giáo lý vô tham, vô sân, vô si, để con 
người có điều kiện đóng góp sự thiện lợi của mình vào công 
trình kiến tạo một xã hội lành mạnh. 


242 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Nếu con người giữ vững tinh thần vô tham, vô sân, vô s1 
thì sẽ đập tắt mọi dục vọng đua đòi, và những hiện tượng 
tâm lý, vật lý sẽ không còn là nguyên nhân não loạn con 
người và xã hội, trí tuệ được bừng sáng và chân trời giải 
thoát được hiện ra. 


e. Tỉnh thần giáo dục con người toàn diện 


Nói đến sự giáo dục toàn diện con người theo tinh thần 
Phật giáo thì ta thấy rằng đức Phật đã đề khởi các đường 
lối, phương pháp và nguyên tắc để con người dựa vào đó 
mà hoàn thành nhân cách thánh thiện. Các phương pháp 
ấy là con đường duyên sinh, Tứ thánh đế, tinh thần vô 
ngã... 

Thế giới này là thế giới do duyên sinh và sự vật trên đời 
này đều là vô ngã, tự thân con người cũng do các duyên 
tương tục giả hợp tạo thành. Vì vậy, cả thế giới ngoại tại 
và bản thân con người cũng cùng chung một nguyên tắc 
duyên sinh cho nên cùng đồng trên một lý tính nhất thể, 
không hai, không khác. Từ hoàn cảnh gia đình đến hoàn 
cảnh cá nhân và rộng ra ngoài xã hội đồng trên một nguyên 
lý duyên sinh nhất thể ấy. 


Trên nguyên tắc giáo dục con người toàn diện, đức Phật 
đã chỉ rõ bản thân con người là sự tập hợp của 5 uẩn, kể 
cả thế giới khách quan bên ngoài. Vậy giáo dục con người, 
ta có thể hiểu tức là giáo dục toàn diện trên căn bản ngũ 
uẩn (xem Tiết 9). 


Giáo pháp được đức Phật thuyết dạy là cho con người 
và vì con người. Mục đích giáo pháp ấy là chất liệu, phương 
tiện giúp con người tẩy sạch tâm nhiễm ô để bước đi trên 
con đường phẩm hạnh. Vì vậy, một khi đề cập đến giáo 
pháp mà giáo pháp ấy lại là giáo pháp cho con người và 


TIẾT 10. PHẬT GIÁO: MỘT ĐƯỜNG HƯỚNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 243 


của con người thì chúng ta có thể hiểu rằng bản thân giáo 
pháp ấy đích thực là giáo dục con người toàn diện. Từ đó, 
chúng ta không phải bàn luận nhiều về tỉnh thần giáo dục 
này, vì mục đích chân thực của giáo pháp nào cũng giáo 
dục con người giải thoát cả, mà không riêng một thành 
phần nào. 


ø. Tỉnh thần giáo dục thiền định 


Giáo dục thiền định chính là một phương pháp giáo dục 
đặc biệt của đạo Phật mà thực sự xã hội hôm nay chưa phổ 
cập hóa vào nền giáo dục hiện đại cho con người. 


Nguyên tắc giáo dục thiền định thật ra cũng đơn giản 
và mang tính nhân bản, đưa đến những kết quả khá quan 
trọng như về lãnh vực giáo dục tâm lý, tình cảm, kiện toàn 
tỉnh thần giáo dục tự tri, tự chủ, tự tin và trách nhiệm cá 
nhân, đồng thời cũng mở ra những hướng sáng tạo mới. 


- Về tình cảm, thiền định xây dựng niềm hỷ lạc hân hoan, 
tịch lặng, buông xả và đầy lòng thương yêu. 


- Về tâm lý, thiển định là điều kiện làm chuyển hướng 
tâm lý con người từ tâm lý tiêu cực thành tích cực, từ 
tham sân si chuyển thành vô tham, vô sân, vô s1, từ 
thất niệm chuyển thành tỉnh giác. 


- Về cảm thọ, thiền định mang lại cảm thọ lạc và nhiếp 
phục cảm thọ khổ nơi thân tâm. Trong cảm thọ lạc này, 
con người bắt gặp một niềm hỷ lạc bình an êm dịu mà 
thực tế trong đời sống con người không thể có. 


Bản thân thiền định còn giúp con người có một sự nhớ 
nghĩ rõ ràng và trí năng mẫn tiệp. Nếu vấn đề thiền định 
được đưa vào xã hội con người một cách thiết thực thì đây 
là điều kiện tốt để con người thanh lọc thân tâm và tăng 
tiến kiến thức. 


244 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Qua các đề mục trên, chúng ta thấy tỉnh thần tự chủ, 
độc lập, tỉnh giác và sức mạnh của ý chí tự nguyện là yếu 
tố thuận lợi cho những tư tưởng trong sáng và ý thức bùng 
võ. Thiền định là một cảnh giới hoàn toàn mới mẻ, do sự 
sáng tạo của tâm thức. Nó là điều kiện xây dựng an toàn 
cho con người trên nền tảng trí tuệ mà không bị lệch lạc 
hay vướng vào những không tưởng. Thiền định là phương 
pháp thích hợp cho những tâm lý con người mang tỉnh 
thần sáng tạo trên lộ trình thiền quán. 


Hơn nữa, sự thực tập thiền định là một pháp môn làm 
con người ham hoạt động, tích cực làm việc, yêu đời và 
không chán nản trong trạng thái khổ đau, sầu muộn. 
Thiền định có khả năng ổn định tâm hồn và tạo niềm bình 
an thanh thoát cho từng cá nhân ham sống và thích sống. 


Tỉnh thần giáo dục thiển định của đức Phật được cụ thể 
hóa qua giáo pháp Tứ niệm xứ. 

Tứ niệm xứ tức là bốn chỗ, hay bốn trú xứ mà một hành 
giả thiển quán phải chú tâm quán sát và buộc tâm mình 
nơi đó. Bốn Niệm xứ là: 

1. Thân niệm xứ: Quán sát hơi thở ra vào, và giữ chánh 
niệm tỉnh giác, xả trừ tham ưu ở đời. 

2. Thọ niệm xứ: Quán sát các cảm thọ bên trong và bên 
ngoài, cảm thọ lạc, khổ, phi lạc phi khổ và giữ chánh 
niệm tỉnh giác, xả trừ tham ưu ở đời. 

3. Tâm niệm xứ: Quán sát sự hoạt động của tâm đang sinh 
khởi là tham, sân, si hay vô tham, vô sân, vô s1, và giữ 
chánh niệm tỉnh giác, xả trừ tham ưu ở đời. 

4. Pháp niệm xứ: Quán sát năm triền cái, ngũ uẩấn, lục xứ 
và tứ thánh đế, giữ chánh niệm tỉnh giác xả trừ tham 
ưu Ở đời. 


TIẾT 10. PHẬT GIÁO: MỘT ĐƯỜNG HƯỚNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 245 


Tỉnh thần thiền định là tỉnh thần tỉnh giác và chánh 
niệm. Đức Phật dạy: “Thế nào là tỳ-kheo chánh niệm? Ở 
đây, này các tỳ-kheo, ty-kheo trú quán thân trên thân, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở 
đời... Quán thọ trên thọ... Quán tâm trên tâm... Quán 
pháp trên pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế 
ngự tham ưu ở đời. Như vậy, này các tỳ-kheo, là tỳ-kheo 
chánh niệm. ” 


“Thế nào là tỳ-kheo tỉnh giác? Ở đây, này các tỳ-kheo, 
tỳ-kheo khi ởi tồi, khi đi lui, đều tỉnh giác, khi nhìn tói, 
khi nhìn lui đều tỉnh giác. Khi co cánh tay, duỗi cánh tay, 
đều tỉnh giác. Khi đắp y tăng-già-lê, khi mang y bát, đều 
tỉnh giác. Khi ăn uống, nhai nếm, đều tỉnh giác. Khi đi 
tiểu tiện, đại tiện, đều tỉnh giác. Khi đứng, ngồi, ngủ, thức, 
nói, im lặng, đều tỉnh giác. Như vậy, này các tỳ-kheo, là 
ty-kheo tĩnh giác. ” 


Từ đây, đức Phật đã đề xuất và xem Tứ niệm xứ là con 
đường uy nhất đưa con người đến địa vị tối thượng. Đức 
Phật đã minh xác vai trò thực tiễn và giá trị siêu việt của 
giáo pháp Tứ niệm xứ như sau: 

“Này các tỳ-kheo, đây là con đường duy nhất đưa đến 
thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ 
khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn.”? 


Và sau khi chỉ dẫn cặn kẽ về pháp môn, đức Phật khuyến 
khích sự tu tập bằng cách nêu rõ kết quả thù thắng: 


“Này các Tỷ-kheo, không cần gì nửa tháng, một vị nào 
tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy ngày, vị ấy có thể chứng 
một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay 


1 Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikãya), Tập 1, Kinh Niệm Xứ. Bản Việt dịch của Hòa 
thượng Thích Minh Châu. 
? Kinh Niệm xứ, sách đã dẫn. 


246 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất 

hoàn. ” 

Đi vào từng chi phần một, đức Phật thuyết giảng về sự 
tập khởi và sự chấm dứt Bốn Niệm xứ: 

1. Chi phần thân: “Sự tập khỏi của món ăn là sự tập khởi 
của thân. Sự đoạn diệt các món ăn là sự đoạn diệt của 
thân.” 

2. Chi phần thọ: “Sự tập khỏi của xúc là sự tập khởi của 
thọ. Sự đoạn diệt của xúc là sự chấm dứt của thọ.” 

3. Chi phần tâm: “Sự tập khởi của danh sắc là sự tập khởi 
của tâm, sự đoạn diệt của danh sắc là sự chấm dứt của 
tâm.” 

4. Chi phần pháp: “Sự tập khởi của tác ý là sự tập khởi của 
các pháp. Sự đoạn diệt của tác ý là sự chấm dứt của các 
pháp.” 


Con đường giáo dục thực tiễn nơi đây về sự tu tập tứ 
Niệm xứ là đức Phật đã hướng dẫn bằng phương pháp 
niệm hơi thở để giúp đối trị năm triển cái, làm sinh khởi 
các thiền chi và thực tập chỉ quán. 

Về con đường đi vào sự tu tập tứ Niệm xứ, đức Phật 
dạy: 

“Chánh niệm, vị ấy thỏ vào, chánh niệm vị ấy thỏ ra. 

Thỏ vào dài, vị ấy biết: “Tôi thở vào dài.” Hay thở ra 
dài, vị ấy biết: “Tôi thê ra dài.” 

Hay thỏ vào ngắn, vị ấy biết: “Tôi thỏ vào ngắn.” Hay 
thở ra ngắn, vị ấy biết: “Tôi thở ra ngắn.” 

“Cảm thọ toàn thân, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. “Cảm 
giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra,” vị ấy tập. 


1 Kinh Niệm xứ, sách đã dẫn. 


TIẾT 10. PHẬT GIÁO: MỘT ĐƯỜNG HƯỚNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN 247 


“An tịnh thân hành, tôi sẽ thỏ vào”, vị ấy tập. “An tịnh 
thân hành, tôi sẽ thỏ ra,” vị ấy tập. 

“Cảm giác hÿ thọ, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. “Cảm giác 
hỷ thọ, tôi sẽ thỏ ra,” vị ấy tập. 

“Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. “Cảm giác 
lạc thọ, tôi sẽ thỏ ra,” vị ấy tập. 

“Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thỏ vào,” vị ấy tập. “Cảm 
giác tâm hành, tôi sẽ thở ra,” vị ấy tập. 

“An tịnh tâm hành, tôi sẽ thỏ vào,” vị ấy tập. “An tịnh 
tâm hành, tôi sẽ thỏ ra,” vị ấy tập. 

“Cảm giác tâm, tôi sẽ thở vào,” vị ấy tập. “Cảm giác 
tâm, tôi sẽ thở ra,” vị ấy tập. 

“Với tâm hân hoan, tôi sẽ thỏ vào,” vị ấy tập. “Với tâm 
hân hoan, tôi sẽ thổ ra,” vị ấy tập. 

“Với tâm thiền định, tôi sẽ thỏ vào,” vị ấy tập. “Với tâm 
thiền định, tôi sẽ thỏ ra,” vị ấy tập. 

“Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vào,” vị ấy tập. “Với tâm 
giải thoát, tôi sẽ thỏ ra,” vị ấy tập. 

“Với tâm vô thường tùy quán, tôi sẽ thở vào,” vị ấy tập. 
“Với tâm vô thường tùy quán, tôi sẽ thỏ ra,” vị ấy tập. 

“Với ly dục tùy quán, tôi sẽ thỏ vào,” vị ấy tập. “Với ly 
dục tùy quán, tối sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

“Với diệt tùy quán, tôi sẽ thỏ vào”, vị ấy tập. “Với diệt 
tùy quán, tôi sẽ thỏ ra,” vị ấy tập. 

“Với tùy quán xả ly, tôi sẽ thỏ vào,” vị ấy tập. “Với tùy 
quán xả ly, tôi sẽ thổ ra,” vị ấy tập. 

“Nhập tức xuất tức niệm, này các tỳ-kheo, tu tập như 
vậy, làm cho sung mãn như vậy, được quả lón, được công 
đức lón. ” 

Qua tĩnh thần tu tập giáo pháp Tứ niệm xứ, ta thấy con 
người ở bất cứ môi trường nào cũng phải chánh niệm tỉnh 


248 


giác, vì có chánh niệm tỉnh giác con người mới không bị 
lãng quên và không bị dòng đời cuốn trôi chính mình. Con 
người trong cuộc sống lắm khi không nhớ mình đang làm 
gì và ở đâu. Con người đánh mất tri thức thực tại, đánh 
mất con người đang là của mình ngay nơi đây. 


Tóm lại, tinh thần giáo dục thiền định là tinh thần 
đánh thức tâm thức con người để luôn hiện hữu trong sinh 
hoạt của thân và tâm, là tỉnh thần thực tại khách quan, 
khi con người đối diện với nội tâm và ngoại cảnh, là tỉnh 
thần kiểm soát sự hằng biến của tâm, sự sinh và diệt, sự 
tạo tác thiện và bất thiện, luôn hiện diện trong cảnh giới 
của tâm. 


249 


TIẾT †I. 
6Iñ0 LÝ DUYÊN SINH DẪN DẮT 
T0ÀN BỘ SINH H0T 0N NGƯỜI 


Ê ó hai ý nghĩa dẫn dắt chính yếu cần bàn đến ở 

đây. Thứ nhất là dẫn dắt con người nhận thức 
đúng về thế giới hiện tượng, và thứ hai là dẫn dắt con 
người biết điều phối hợp lý giữa các ngành sinh hoạt trong 
xã hội. 

Nhận thức rằng tất cả đều là giả tạm và cuộc đời là một 
nỗi khổ đau lón, nên đức Phật mới đi tìm chân lý và giác 
ngộ chân lý. Sự giả tạm và nỗi khổ đau lớn ấy do đâu phát 
sinh và cái gì là nguyên nhân của khổ? Đức Phật dạy, đó 
là do chấp ngã. Vì con người chấp vào bản ngã nên đã phát 
sinh bao nhiêu khổ não giữa đời này. 

Sau khi đức Phật thể nghiệm lý Duyên sinh, Ngài đã 
tuyên bế: “Này A-nan, chính vì không giác ngộ, không thấu 
hiểu giáo pháp này mà chúng sinh hiện tại rối loạn như 
một ổ kén, rối ren như một ống chỉ, giống như cỏ munja và 
lau sậy babaja, không thể nào ra khỏi khổ xứ, ác thủ, đọa 
xứ, sanh tử.” 

Đối với giáo lý Duyên sinh, không riêng gì đức Phật 
Thích-ca tuyên bố như vậy, mà chư Phật trong quá khứ 
cũng tuyên bố và giác ngộ như vậy. Cho nên có thể nói 
rằng giác ngộ giáo lý Duyên sinh là sự giác ngộ tương đồng 
của chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Chính sự 
giác ngộ là điều kiện minh chứng giáo lý Duyên sinh là 
linh hồn của ngôi nhà Phật giáo. 


250 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Đức Phật giác ngộ giáo lý Duyên sinh là tỉnh thần giáo 
pháp tuyệt diệu, thù thắng và tối thượng. Ngay trong đêm 
thành đạo, đức Phật đã khám phá 12 mắt xích duyên sinh 
và quán triệt từ vô minh đến sinh, lão tử cũng như ngược 
lại, quán từ lão tử đến vô minh. Đức Phật chứng chân 
pháp giới, nhận diện bản lai sự vật là do duyên tương tục 
sinh, là vô thường, khổ, vô ngã. Và như vậy, chúng ta có 
thể nói, giáo lý Duyên sinh là tỉnh thần giáo lý độc tôn. Bởi 
vì, bản thân giáo lý Duyên sinh nói lên thật tánh, thật tại 
của vạn pháp. Bản thân giáo lý Duyên sinh được đức Phật 
thuyết dạy cụ thể như sau: 


“..Thế nào là duyên khỏi? Này các tỳ-kheo, vô minh 
duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh 
sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ 
duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não khởi lên. Như vậy là toàn bộ 
khổ uẩn này tập khởi.” 


Toàn bộ giáo lý Duyên sinh là 12 chi phần hợp duyên 
với nhau. Chi phần này làm duyên cho chi phần kia và cứ 
thế mà sinh khởi xoay vòng vô tận. Trong 12 chi phần này, 
đức Phật đã định nghĩa từng chi phần một như sau: 


1. Lão tử (Jãra marana): “Cái gì thuộc chúng sinh này hay 
chúng sinh khác, thuộc bộ loại chúng sinh này hay 
thuộc bộ loại chúng sinh khác, bị già yếu, suy nhược, 
răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ đổi bại, các căn 
chín muôồi. Đây gọi là già. Sự từ bỏ, hủy hoại, tiêu mất, 
tử vong, các uẩn tàn lụn, thân thể vứt bỏ. Đây gọi là 
chết. Như vậy đây là già, đây là chết.” 


2. Sanh (Jat): “Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng 
sanh khác... bị sanh, xuất sanh, giáng sanh, đản sanh, 
sự xuất hiện các uẩn, sự thành tựu các xứ.” 


3. Hữu (bhava): “Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu.” 


TIẾT 11. GIÁO LÝ DUYÊN SINH DẪN DẮT TOÀN BỘ SINH HOẠT CON NGƯỜI. 251] 


4. Thủ (upädãna): “Dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã 
luận thủ.” 

5. Ái (tanhã): “Sắc ái, tham ái, hương ấáI, vị á1, xúc á1, pháp 
áI.” 

6. Thọ (vedana): “Thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc 


sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do 
thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh.” 


7. Xúc (phassa): “Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân 
xúc, ý xúc.” 

8. Lục xứ (salãyatana) hay Lục nhập: “Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ 
xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ.” 

9. Danh sắc (nãma rup8): “Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý. Đây 
gọi là danh. Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo 
ra, đây gọi là sắc.” 


10. Thức (viññäna): “Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt 
thức, thân thức, ý thức. 

11. Hành (sañkhära): “Thân hành, khẩu hành, tâm hành.” 

12. Vô minh (avijjã): “Không rõ biết về Khổ, không rõ biết 
vê Khổ Tập, không rõ biết về Khổ Diệt, không rõ biết về 
con đường đưa đến Khổ Diệt.” 


Phần trên là trình bày sự tập khởi của 12 nhân duyên. 
Do duyên hợp mà thành và ngược lại do duyên tan rã nên 
bị đoạn diệt, và đức Phật dạy về sự đoạn diệt như sau: 


“Do sự đoạn diệt, ly tham, vô mình một cách hoàn toàn 
nên hành diệt. Do hành diệt nên thức diệt. Do thức diệt 
nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt. Do 
sáu xứ diệt nên xúc diệt. Do xúc diệt nên thọ diệt. Do thọ 
diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên 
hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đều diệt. Như vậy là đoạn diệt 


252 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


ly tham vô minh một cách hoàn toàn của toàn bộ khổ uẩn 
này.” 

Và rồi, một thời đức Phật ở tại Sãvatth1, Ngài đã thuyết 
giảng về vấn đề tà đạo và chánh đạo cho chúng tỳ-kheo. 
Vấn đề tà đạo và chánh đạo ấy chính là pháp Duyên sinh. 
Tà đạo tức là do vô minh duyên hành, hành duyên thức 
cho đến sanh lão tử, một chuỗi duyên sinh khởi và tạo 
thành điều kiện trỗi dậy của vạn pháp. Còn chánh đạo 
tức là do đoạn diệt, ly tham vô minh một cách triệt để nên 
hành cũng bị hủy diệt và hành diệt nên thức diệt, như vậy 
cho đến lão tử diệt, một chuỗi duyên sinh được dập tắt. 
Bản lai diện mục của vạn pháp tịch nhiên hiển lộ. 


Cũng vấn đề Duyên sinh, đức Phật đã dạy vào một thời 
quá khứ, đức Thế Tôn Vipassi khi chưa chứng quả, chưa 
giác ngộ, giải thoát, còn là vị Bồ tát, đã khởi lên những tư 
tưởng như sau: “Thật sự thế giới này đang lâm nguy, bị 
sanh, bị già, bị chết, đoạn diệt và tái sanh, và từ nơi khổ 
đau này, không biết xuất ly, thoát khỏi già và chết. Từ nơi 
khổ đau này, không biết khi nào biết đến xuất ly, thoát 
khỏi già và chết!” Đức Phật Vipassi lại tiếp tục suy tư để 
tìm ra nguyên lý của sự khổ ấy: “Do cái gì có mặt, già chết 
có mặt? Do duyên øì, già chết sanh khỏi?” Sau khi như lý 
tư duy, Bồ tát VipassI nhờ vào trí tuệ siêu việt, phát khởi 
minh kiến: “Do sanh có mặt, già chết có mặt. Do duyên 
sinh, già chết sanh khởi. Do cái gì có mặt, sanh có mặt? 
Do duyên gì sanh sanh khởi? Do hữu có mặt nên sanh có 
mặt. Do duyên hữu, sanh sanh khỏi... Do thủ có mặt nên 
hữu có mặt. Do duyên thủ, hữu sanh khỏi. Do ái có mặt 
nên thủ có mặt. Do duyên ái, thủ sanh khởi. Do thọ có mặt 
nên ái có mặt. Do duyên thọ nên ái sanh khởi. Do xúc có 
mặt nên thọ có mặt, do duyên xúc, thọ sanh khởi... Do vô 
mình có mặt nên hành hiện hữu. Do duyên vô minh, hành 
sanh khỏi.” 


TIẾT 11. GIÁO LÝ DUYÊN SINH DẪN DẮT TOÀN BỘ SINH HOẠT CON NGƯỜI. 253 


Và Bồ tát Vipassi đã như lý tư duy ngược lại, về sự hủy 
diệt của chúng: “Cái gì không có mặt, già chết không có 
mặt? Do cái gì diệt, già chết diệt? Sanh không có mặt nên 
già chết không có mặt. Do sanh diệt nên già chết diệt... 
Do vô mình không có mặt nên hành không có mặt. Do vô 
minh diệt nên hành diệt. Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ 
khổ uẩn.” 

Nội dung giáo lý Duyên sinh là nói lên tỉnh thần giả 
hợp của sự vật. Tự bản thân của vạn pháp là giả huyễn 
không mang tính chất thực hữu. Chính vì không có tính 
chất thực hữu nên ta biết sự vật là vô ngã. Cùng chung 
một nguyên tắc “tánh không”. Nhưng giáo pháp của đức 
Phật chứng ngộ là giáo pháp tánh không, vô ngã mà ngược 
lại con người quan niệm sự vật, cuộc đời là thực có và có 
một cách vĩnh cửu. Con người chủ trương một bản ngã 
trường tồn và chấp thủ ngã chân thật. Vì lẽ đó, sau khi đức 
Phật giác ngộ, Ngài đã thấy sự khó khăn trên bước đường 
truyền bá giáo pháp đến cho con người, chúng sinh. Nhưng 
cuối cùng Ngài đã quyết định đem giáo pháp vô ngã ấy đến 
cho tất cả, nếu a1 có căn cơ chứng ngộ thì sẽ liễu tri. 


Với tinh thần giáo pháp Duyên sinh mà đức Phật đã 
chứng ngộ, có lần Tôn giả Sariputta tán thán công đức Thế 
Tôn như sau: “Ngài là bậc tối thượng, tối tôn... quá khứ và 
tương lai không thể có ai cao hơn nữa...” Khi nghe vậy, đức 
Thế Tôn hỏi Sãriputta vì lý do gì và biết gì về Thế Tôn mà 
nói lên lời xưng tán mạnh mẽ như vậy. SãrIputta đã trình 
bày sự thấy biết của mình về Thế Tôn là truyền thống 
chứng đắc của ba đời chư Phật, ấy chính là sự chứng đạt 
toàn triệt về pháp tánh, về duyên khởi tánh của vạn pháp. 

Bau khi Tôn giả Sariputta tán thán sự giác ngộ của 
đức Phật, Đức Phật cũng nói lên cảm nghĩ của ngài về 
Sariputta: “Nếu ta đặt lại câu hỏi về các pháp, về pháp giới 


254 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


này suốt một ngày một đêm thì Tôn giả Sãäriputta có thể 
trả lời suốt một ngày, một đêm. Nếu ta đặt lại câu hỏi suốt 
bảy ngày, bảy đêm, thì Tôn giả Sãriputta có thể trả lời suốt 
bảy ngày, bảy đêm. Bởi vì Säriputta là bậc Đại tuệ, đã thể 
nhập pháp tánh, đã chứng đạt nhuần nhuyễn pháp tánh 
duyên khởi...” 


Tự tánh của sự vật do duyên sinh là một định luật tất 
yếu. Tự tánh của pháp hữu vi là đoạn diệt, là vô thường 
biến dịch, chóng tan võ. Vốn dĩ tự tánh các pháp là như 
vậy nên dù đức Phật có mặt ở đời hay không thì tự tánh 
các pháp ấy cũng là “:hư tánh thật tánh, pháp trú tánh 
ấy, tánh ấy của pháp là chân như không hư vọng, không 
thể đổi khác”. 

Vì thật tế của vạn pháp là như vậy nên được gọi là 
định lý duyên khởi. Nhưng điều quan trọng nơi đức Phật 
là Người đã khai sáng tự tánh vô ngã và chứng ngộ, giải 
thoát khỏi tính chất vô ngã ấy. 


Có lần đức Thế Tôn thuyết giảng cho trưởng giả 
Anathapindikã về thánh lý Duyên khởi như sau: 


“Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử khéo như lý tác ý lý 
Duyên khởi. Do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này 
sanh khởi, cái kia sanh khỏi. Do cái này không có mặt, cái 
kia không có mặt. Do cái này diệt, cái kia diệt. ” 

Qua lịch trình diễn tiến của giáo lý Duyên sinh, nguyên 
nhân, động cơ sinh khởi và hoại diệt của chính nó, từ đây 
chúng ta thấy rằng do nhân duyên nên mọi hiện tượng 
được tạo thành, và vì có duyên sinh nên tự thể của sự vật 
là vô ngã, vô thường, khổ, không, chịu sự hủy diệt. Như 
vậy, đây là toàn bộ khổ uẩn này hủy diệt, mà thật ra ta 
không thấy có cái ngã nào sinh khởi và hoại diệt cả... 

Có lần đức Phật thuyết giảng về bốn loại thức ăn khiến 
cho các loại chúng sinh được tồn tại, hay khiến cho các 


TIẾT 11. GIÁO LÝ DUYÊN SINH DẪN DẮT TOÀN BỘ SINH HOẠT CON NGƯỜI. 255 


loại sắp sinh thành được thọ sinh. Bốn loại thức ăn ấy là: 
đoàn thực, xúc thực, niệm thực và thức thực. Khi ấy Tôn 
giả Moliya Phagguna thưa hỏi Thế Tôn: “Ai ăn thức thực?” 


Thế Tôn đáp: “Câu hỏi ấy không thích hợp, ta không 
nói: 'Có ai ăn.” Nếu ta nói “Có kẻ ăn” thì câu hỏi “a1 ăn” là 
thích hợp. Nhưng ta không nói như vậy. Và vì ta không nói 
như vậy, nếu có ai hỏi ta: Bạch Thế Tôn, thức thực là cho 
ai, thì câu hỏi này thích hợp. Ở đây, câu trả lời thích hợp 
là như sau: “Thức thực là duyên cho sự sinh thành, cho sự 
tái sinh trong tương lai. Khi cái này hiện hữu, có mặt thì 
sáu xứ có mặt. Do duyên sáu xứ, xúc có mặt. ” 


Và cũng như vậy, nếu đặt câu hỏi ai vô minh, ai hành, 
ai xúc và ai khổ..." Những câu hỏi như vậy không thích 
hợp tinh thần giáo lý Duyên sinh mà chúng ta phải đặt 
câu hỏi là “do duyên nhân nào mà vô minh hiện hữu? Khổ 
hiện hữu?” Như vậy mới đúng trên nguyên tắc lập luận. 
Và như vậy sẽ trả lời rằng: “Sở dĩ có khổ hiện hữu là do xúc 
mà phát sinh”, khổ thuộc cảm thọ. Với chủ trương của các 
luận thuyết ngoại đạo, họ cho rằng: “Khổ do tự mình làm 
thường kiến, hoặc do người khác làm ra đoạn kiến, hoặc do 
mình cùng người làm, hoặc do tự nhiên không do mình và 
người cùng làm.” Các chủ trương này là ngoại đạo. 


Cũng trên quan điểm này, Tôn giả Sãriputta đã tuyên 
bố như sau: “Nếu khổ do mình làm ra hay do người khác 
làm ra thì khổ ấy sẽ không cần xúc. Sự kiện này không 
thể xảy ra.” Rồi những câu hỏi được đặt ra liên quan đến 
ngã: “Quá khứ ta là gì? Ta có mặt như thế nào? Th có sắc 
hay không? Và tương lai ta sẽ là gì? Ta có mặt như thế 
nào? Ta có sắc hay không? Hiện tại ta là ai? Th có sắc 
hay không”... Tất cả những câu hỏi này thảy đều là vọng 
tưởng, không thuộc chánh kiến về giáo pháp Duyên sinh. 


Và như vậy một khi chúng ta phủ nhận cái “ta”, thì 
hiện tại a1 là kẻ thừa tự giáo pháp, học hỏi đạo nghĩa, đoạn 


256 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


trừ sinh tử khổ đau và chứng đắc Niết-bàn? Mới nghe qua, 
ta tưởng các câu hỏi ấy là đúng, nhưng kỳ thật làm sao có 
nghĩa và hợp lý được, khi mà mọi vật đều chuyển mình 
trong vòng xoay của 12 móc xích duyên sinh tạo thành. 
Vậy thì làm sao tìm thấy cái “ta” trong chuỗi biến dịch liên 
tục giả hợp ấy? Do đâu mà con người có cái “ta” để rồi: cái 
này là “tô”, cái này là “tự ngã của tôi”, cái này sở thuộc 
của “tôi”. Đây không là gì khác ngoài sự lầm tưởng của suy 
tư, đã không nhận chân được thực tại đang trôi chảy mà 
lầm tưởng các pháp là thật có và có tự thể trường tổn. Đây 
chính là sản phẩm sai lầm của suy tư. 

Chính do suy tư mà tôi nói có cái nhà. Kỳ thật cái nhà là 
gì? Là nền, là vách, là mái, là kèo, cột... gộp lại mà thành. 
Vậy, cái nhà không có tự ngã mà do các yếu tố kết hợp lại 
thành hình cái nhà mà thôi. Một quan điểm hoàn toàn vô 
lý của suy tư. Do suy tư bóp méo thực tại. Do suy tư đánh 
mất sự thật của sự vật: vô ngã. 


ù) 


Và như vậy, chúng ta có thể hiểu rằng, cái “tôi” ở đây 
cũng chính là con đẻ của suy tư. Như vậy, khi con người 
phát khởi suy tư để hỏi và trả lời câu hỏi, tất cả đều do 
vọng niệm. Vì kẻ hỏi và người trả lời không nằm ngoài 
phạm trù của suy tư trong khi thực tại là vô ngã. Vậy thì 
chúng ta có thể nói rằng thế giới hữu ngã là thế giới của 
suy tư, còn thế giới vô ngã, đó chính là thế giới của thực 
tại, sống động linh hoạt. 


Khi chúng ta nhìn qua lăng kính Duyên khởi, thế giới 
này quả thật hoàn toàn vô ngã, như trong kinh Kim Cương 
đã thể hiện tỉnh thần này: “Nhất thiết hữu vi pháp, như 
mộng, huyễn, bào, ảnh, như lộ diệc như điển, ưng tác như 
thị quán.” Tất cả các pháp hữu vi giống như giấc mộng, 
như huyễn hóa, như bọt nước, như ánh chớp, như sương 
mai, như điện xẹt, phải quán đúng như vậy. Hoặc “nhất 


TIẾT 11. GIÁO LÝ DUYÊN SINH DẪN DẮT TOÀN BỘ SINH HOẠT CON NGƯỜI. 257 


thiết pháp vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả”. 
Tất cả pháp là vô ngã, không có ta, không có người khác, 
không có chúng sinh, không có mạng căn, tuổi thọ. 


Bản thể của sự vật vốn là vô ngã, cho nên thực tại mới 
diệu dụng. Chính tự thể là vô ngã nên nó mới biến ra nhiều 
cảnh tượng khác nhau, là diệu hữu, một cách tài tình trong 
thế giới trùng trùng duyên khởi và luôn luôn hiện hữu 
trong tự thể của chính nó. Vì vô ngã nên các pháp không có 
sự chướng ngại với nhau mà đều tương dung, tương nhiếp. 
Nếu ngược lại, sự vật có một cái ngã của chính nó, có tổn 
tại với chính nó, mà nó không là cái khác thì bản tính 
linh hoạt của sự vật sẽ chết ngay trong tự thể của nó. Và 
vì thực tại vốn là vô ngã cho nên tỉnh thần bất nhị đã thể 
hiện “phiền não tức bồ-đề, sanh tử tức Niết-bàn.” 


Nếu sự thật của sự vật không là như vậy - nếu có một 
ngã tính, thì phiền não sẽ vĩnh viễn là phiền não và muôn 
đời sẽ không là bồ-đề, và dù có chúng sinh tu tập tinh cần 
thì sinh tử vẫn là sinh tử, chẳng bao giờ thể nhập chân 
như, tịch tịnh, Niết-bàn. Bản tính các pháp là vô tự tính 
nên con người mới có khả năng giải thoát mọi ngục tù của 
si mê để chuyển thành đại ngộ. Thế giới “vọng niệm thành 
sinh diệt” của ngã tướng hoàn toàn không thực này chỉ tồn 
tại một cách thật mong manh như vậy nên con người mới 
có khả năng “nhất niệm thông tam giới”, và vì nó không 
thực thể nên mới “trông ra bến hoặc, bờ mê, ngàn thu nửa 
chóp bốn bề một phương. ” 


Tất cả mọi vật chung quanh ta thảy đều mang một tự 
tính là vô ngã. Nếu chúng ta có một trực giác nhạy bén 
thì sẽ nhận diện thực tướng các pháp một cách dễ dàng và 
cũng chính nơi đây chúng ta sẽ liễu tri được tự thân con 
người sinh ra, lớn lên rồi già nua và hủy hoại. Đây chính 


1 Thơ Vũ Hoàng Chương. 


258 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


là tiến trình thành, trụ, dị, diệt của các pháp. Tại sao chiếc 
lá trên cành ngày trước còn xanh tươi, nhưng qua hôm sau 
lại thay màu, rồi rơi về cội? Phải chăng chiếc lá ấy chịu sự 
chi phối của luật vô thường và chuyển mình theo lý Duyên 
sinh: cái này sinh tồn nên cái kia cũng sinh tồn, và cái này 
hủy diệt nên cái kia cũng hủy diệt. Một sự hủy diệt dây 
chuyền không hề có sự gián đoạn, ngăn cách. 

Một khi chúng ta thấy rõ được bản lai diện mục của 
các pháp rồi, thì nơi kia một đóa hoa tàn, trên trời một 
áng mây tan hay một vầng trăng khuyết, chúng ta cũng 
trực nhận được rằng, đó chính là biểu hiện của vô ngã, vô 
thường, của sự vật. 


Có nhiều trường hợp đệ tử Phật chứng ngộ một cách 
thật mau lẹ vì trực nhận được vạn pháp giai không thật 
nhiệm mầu. Như trong Trưởng Lão Ni Kệ, một nữ Phật 
tử sống cuộc sống gia đình với chồng con, rồi một hôm làm 
bếp, bà nhìn thấy đồ ăn bốc cháy xèo xèo trong chảo dầu 
đang sôi, bà nhận ra lẽ vô thường ngay đó, liền chứng đắc 
quả A-na-hàm. 


Tóm lại, sự vật luôn hiển bày thật tướng của chính 
nó là vô ngã, nếu chúng ta biết suy tư, chiêm nghiệm thì 
sẽ thể hội được thật tướng ấy ngay. Còn như chúng ta cứ 
nhận bóng trăng dưới nước cho là trăng thật, thì thế giới 
này sẽ bị đảo lộn tất cả, từ con người cho đến thiên nhiên 
ngoại vật. Nếu chúng ta bình tâm hơn một chút nữa, nhìn 
sợi dây chính thực là sợi dây mà không nhầm thành con 
rắn thì thế giới này không thể đánh lừa được ta, không còn 
khả năng hấp dẫn và lôi kéo chúng ta, thấy rõ đây là sắc 
khả ái, khả lạc, khả ố, khả hỷ... Ta bình tĩnh, tự tại trong 
đời sống gọi là khổ đau này mà không quan tâm đây là vô 
thường hay kia là khổ, không, vô ngã... 


259 


TIẾT 12. 0Iñ0 PHúP VŨ NRÃ: 
NÈN TÂNG NHẬN THỨC PHÚNG KỲ THỊ 


G láo lý vô ngã gián tiếp đề xuất một siêu chủ 
thuyết, siêu chủ nghĩa xã hội, siêu khuôn mẫu. 
Giáo pháp vô ngã thực sự là nền tảng nhận thức để xây 
dựng các lý thuyết căn bản chống lại mọi chủ thuyết kỳ 
thị dựa trên gia1 cấp hay chủng tộc. Vậy giáo lý vô ngã nói 
lên những gì? 


Lãnh hồn, ngã hay cái tôi được con người quan niệm là 
để nói lên một cái gì hằng hữu bất biến. Một sự bất biến 
không điều kiện của pháp giới tánh. Đồng quan điểm trên, 
cũng có một vài giáo phái được gọi là tôn giáo đã cho rằng 
mỗi con người là một thế giới biệt lập, có một linh hồn 
miên viễn, do một đấng quyền năng tạo thành, rồi sau khi 
chết thì linh hồn đó sẽ được hiện hữu trong một cảnh giới 
nào đó tùy theo khả năng đi lên hay đi xuống của mỗi lĩnh 
hồn. Và chính mỗi linh hồn ấy được các đấng quyền năng 
quản lý thật chặt chẽ. Đấng ấy phán quyết, ra lệnh, ban bố 
những gì thì linh hồn đều phải tuân theo, bảo đi vào hỏa 
ngục thì vào hỏa ngục và bảo lên thiên đường thì lên thiên 
đường. Tất cả mọi sai sử đều phát xuất từ đấng quyền 
năng đang ngự trị trên cao ấy. Và từ đó, đời sống linh hồn 
trải qua nhiều kiếp cho đến khi nào tự bản thân linh hồn 
được thánh thiện hóa bằng sự phán xét của đấng sáng tạo 
thì linh hồn sẽ được gần gũi với Thượng đế, làm quyến 
thuộc với Thượng đế, được đồng hóa với Thượng đế. Từ 
đây, linh hồn đại thể được hóa sanh và vĩnh viễn hiện hữu. 


260 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Như vậy, cái vĩnh viễn hiện hữu đó con người gọi là 
ngã. Chính bản thân cái ngã này là động cơ tác động cho 
mọi suy tư, hành động thiện và bất thiện. 


Đức Phật đã hoàn toàn phủ nhận quan điểm này và lên 
án những kẻ gọi là đấng tối cao đã phù phép một cách vô 
dụng và độc ác: “Như vậy, chính do sự tạo tác của đấng tối 
cao mà con người trở nên sát nhân, trộm cắp, tà dâm, giả 
dối, phỉ báng, thô lỗ, nhằm nhí, thèm thuồng, khao khát, 
hiểm độc, tỉnh quái và hiểu biết sai lầm. Do đó, nếu chủ 
trương có một thần linh là nguồn gốc của tất cả những điều 
ấy thì sẽ không còn ý muốn, hoặc sự cố gắng, cũng không có 
sự cần thiết để làm hoặc tránh những hành động ấy.” 


Trong một thời gian khác, khi đề cập đến vấn đề tu khổ 
hạnh của các ngoại đạo lõa thể, đức Phật dạy như sau: 
“Này các tỳ-kheo, nếu quả thật chúng sanh chịu khổ đau 
hay hưởng hạnh phúc vì đó là ý muốn của thần linh tạo 
hóa, thì vị thần linh đã tạo nên những nhà tu khổ hạnh 
lõa thể kia chắc chắn là một nhân vật ác độc, vì các người 
Ấy chịu khổ khủng khiếp.” 


Như vậy, quan niệm về ngã hay ãtman, brahman là 
một quan niệm không tưởng, ngụy tạo do vô minh của 
con người hình thành. Quan niệm này thật nguy hại vì đã 
khiến con người nhận hiểu sai lầm thế giới thực tại khách 
quan và đánh mất tỉnh thần tự tin, tự chủ nơi chính mình. 
Và do đó, bao nhiêu vấn đề phiền toái tạp loạn dấy khởi, 
các hành vi bất thiện, dục vọng phát sinh, tâm lý thù hằn, 
ác độc, tranh chấp có cơ hội phát triển và mọi khổ đau có 
mầm mống trỗi dậy. 

Chính vì quan niệm có bản ngã và cái tôi mà con người 
đã nảy sinh ra những ý nghĩ bảo vệ, duy trì bản ngã và cái 
tôi ấy: tự vệ và tự tồn. Vì tự vệ, con người đã tạo ra Thượng 
Đế để nương cậy, để che chở cho chính mình, để được an 


TIẾT 12. GIÁO PHÁP VÔ NGÃ: NỀN TẢNG NHẬN THỨC CHỐNG KỲ THỊ 261 


toàn và bảo đảm, như một đứa trẻ nương tựa vào cha mẹ. Vì 
muốn tự tổn người ta đã tạo ra ý tưởng về một linh hồn bất 
tử hay ãätman, sẽ sống mãi đến bất tận. Trong ngu si, yếu 
đuối, sợ hãi, dục vọng, con người cần hai điều ấy để tự an 
ủi. Do đó, họ bám vào đấy một cách cuồng tín và sâu đậm. 

Toàn bộ hệ thống giáo lý giải thoát của đức Phật là một 
sức mạnh phá võ sự si mê, khát ái và chấp thủ để mở bày 
trí tuệ giác ngộ cho con người. Vì vậy, mọi xu hướng về linh 
hồn, bản ngã, thần linh đều là vô nghĩa đối với đạo Phật. 
Bản thân những điều đó chỉ là bóng dáng ảo tưởng, là sương 
mù của vùng tâm thức si mê, của những loại ngôn thuyết 
phù phiếm bám víu vào lòng người khát khao ái dục. 


Sau khi chứng ngộ, đức Phật đã đọc được tư tưởng con 
người như vậy nên dạy rằng giáo pháp của Ngài là một 
loại giáo pháp nghịch lưu, chảy ngược dòng sinh tử, và 
chặn đứng vòng quay của luân hồi. Tĩnh thần giáo pháp 
ấy là “Ta đã thực chứng một sự thực sâu xa, khó thấy, khó 
hiểu... chỉ những bậc trí giả mới hiểu được... những người 
bị đam mê chế ngự, bị vô minh vây phủ, không thể nào 
thấy chân lý này vì nó ngược dòng, nó cao siêu, sâu nhiệm, 
tế nhị và khó nghĩ bàn.” 

Tỉnh thần giáo lý vô ngã, có thể nói chính là mặt khác 
của hệ thống ngũ uẩn và giáo lý duyên sinh. Bởi vì, bản 
thân của ngũ uẩn hay giáo lý duyên sinh cũng đều do 
duyên sinh, mà cái gì do duyên sinh thì cái ấy là vô thường, 
vô ngã. Vậy bản thân của ngũ uẩn, giáo lý duyên sinh và 
tỉnh thần vô ngã cũng cùng chung trong một hệ thống lập 
luận. Nếu đi sâu vào nội dung của mỗi phạm trù thì con 
người sẽ thấy rằng không có một cái gì ở bên trong để được 
gọi là bản ngã hay cái tôi vĩnh cửu bất diệt cả. Và cũng 
không có cái gọi là ai đã là, ai đang là, và ai sẽ là. Điều này 
người viết đã trình bày trong những tiết trên về ngũ uẩn 
và duyên sinh. 


262 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Khi đã thấy được như vậy, con người sẽ không còn 
nương tựa hay phó thác tự thân mình cho một thần linh 
nào bên ngoài và cũng sẽ không đánh mất lòng tự tin và 
ý chí hướng thượng của chính mình. Để chỉ rõ hơn sự vô 
nghĩa của cái gọi là Đấng Tạo Hóa, Đấng Tối Cao, trong 
Kevaddha Sutta ghi lại câu chuyện một vị tỳ-kheo muốn 
tìm hiểu về nguồn gốc của tứ đại. Vị tỳ-kheo này đã đến 
hỏi vị Maha Brahma (Đại Phạm Thiên). Nhưng vị Mahã 
Brahama này đã quanh co trong câu trả lời như sau: “Này 
đạo hữu, ta là đấng Brahma, đấng Maha Brahma, đấng 
tối thượng, toàn tri, là người cầm quyền định đoạt, là Giáo 
chủ, là Người sáng tạo, là Tạo hóa, là bậc Toàn Thắng, là 
chúa tế, là chủ của chính ta, là cha của chúng sinh đã, 
đang và sẽ được ra đời.” 


Ý nghĩa câu hỏi một nơi mà vị Brahma lại trả lời một 
ngả, hoàn toàn không phù hợp với câu hỏi. Bởi vậy, vị tỳ- 
kheo vẫn không thỏa mãn trước sự trả lời như vậy và tiếp 
tục hỏi đến 3 lần, cuối cùng vị Brahma túng thế bèn nắm 
tay vị tỳ-kheo bước ra khỏi hội chúng chư thiên và ghé 
tai nói nhỏ rằng: “Này đạo hữu, các vị trong đám hầu cận 
ta tin tưởng như thế này: Đức Brahma thấy, hiểu biết và 
thấu triệt mọi việc. Vì lẽ ấy, trước mặt họ ta không thể trả 
lời với thầy rằng ta không biết đến 4 yếu tố đất, nước, lửa, 
gió phải chấm dút, không để lại dấu vết. Đạo hữu bỏ đức 
Thế Tôn để đi tìm hiểu những vấn đề tương tự ở nơi khác 
thì rõ thật là lỗi lầm và trái đạo. Hõi đạo hữu, đạo hữu hãy 
trở về, đến gần đức Phật và xin Ngài giải thích. Ngài giẳng 
như thế nào, thầy hãy tin theo lời.” 

Thực thể của thần linh vốn không, vậy điều quan trọng 
nơi đây là ý chí tự lực, tiềm năng giải thoát và trí tuệ siêu 
việt bằng thiền định của con người là giá trị tối thượng để 
mang con người tới nơi trú ngụ an toàn cho chính mình mà 
không phải thừa hành hay được ban bố bởi bất cứ một a1. 


TIẾT 12. GIÁO PHÁP VÔ NGÃ: NỀN TẢNG NHẬN THỨC CHỐNG KỲ THỊ 263 


Vì sự tổng hợp duyên sinh và sự cấu tạo ngũ uẩn đã giăng 
bày trước mắt con người một sự thật là vô ngã thì không 
có cái gì gọi là linh hồn, bản ngã hay cái tôi để con người 
theo đuổi. 

Từ đây, để tránh sự ngộ nhận, cần phân biệt có 2 loại 
chân lý được trình bày: “Chân lý ước định” và “chân lý tối 
hậu”. Khi ta dùng thường ngày những từ ngữ như “tôf, 
“anh”, “linh hồn”, “cá nhân” v.v... cũng không phải chúng 
ta nói sai vì thực sự không có ngã hay linh hồn như thế, 
nhưng đó là chúng ta nói theo một sự thật thuận với quy 
ước của thế gian, hay chân lý ước định. Còn sự thật hay 


^A»” 


chân lý tối hậu là: Không có “tôi” hay “linh hồn”. 


Sự bác bỏ hoàn toàn quan niệm chấp ngã và cái tôi là 
tỉnh thần chung của giáo pháp giải thoát mà không riêng 
của một ngành giáo lý nào trong ngôi nhà Phật giáo. Từ 
khi chứng ngộ cho đến lúc Niết-bàn, đức Phật luôn giảng 
dạy ý nghĩa vô sinh và phương pháp diệt trừ cái sinh, ý 
nghĩa vô ngã và phương tiện diệt trừ chấp ngã. Tỉnh thần 
giáo lý này đã đi sâu vào mọi lãnh vực sinh hoạt của con 
người. Nhưng việc chấp nhận tỉnh thần giáo pháp vô ngã 
này là một điều quá khó đối với con người. Vì bản thân 
con người, vốn dĩ theo tập khí cố hữu - nguồn gốc của vô 
minh - là chấp ngã, tự tạo cho mình một ông Thượng đế, 
rồi ai đụng tới cái ông Thượng đế ấy của mình là phản ứng 
chống lại ngay. 


Nhưng không chỉ đơn thuần con người xây dựng Thượng 
đế cho chính mình mà lắm khi do mê muội họ còn cho rằng 
đức Phật phủ nhận bản ngã, chủ tể hay cái tôi là điều sai 
lâm, rằng Ngài không thực tế mà chỉ sống với một thế giới 
cao siêu huyền bí nào ở đâu, không sống với sự sống thực 
sự của con người xã hội. 


Có người đã băn khoăn về giáo pháp vô ngã do đức Phật 
khởi xướng, vì nếu chủ trương như vậy thì con người sẽ 


264 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


đánh mất cái tôi mà họ nghĩ là có thật, và như vậy con 
người cảm thấy thất vọng trước mọi hiện tượng của cuộc 
đời, và hạnh phúc đời người sẽ bị tàn lụn, vì không có bản 
ngã, cái tôi, sau khi chết là hết thì có gì vui thú. 

Trước nỗi lo âu ấy, một hôm có vị tỳ-kheo hỏi Phật: 
“Bạch Thế Tôn, có khi nào người ta bị giày vò bối rối vì 
không tìm thấy được một cái gì thường tôn ở trong nó?” 
Đức Phật trả lời: “Có, này tỳ-kheo, khi một người có quan 
niệm sau đây: “Vũ trụ ãtman ấy, ta sẽ là atman sau khi 
chết, trường tôn, vĩnh viễn, bất diệt và ta sẽ tôn tại như 
thế trong vô tận thời gian. Người ấy nghe Như Lai thuyết 
giảng nhằm mục đích phá hủy hoàn toàn mọi quan điểm 
tư duy... nhằm mục đích dập tắt lòng khao khát (ái), nhằm 
mục đích cởi mở, chấm dứt, Niết-bàn. Rồi người ấy nghĩ: 
“Ta sẽ trỏ thành hư vô, ta sẽ bị phá hủy, ta sẽ không còn 
nữa.` Bởi thế người ấy buồn rầu, lo lắng, than khóc, đấm 
ngực và hoảng hốt hoang mang. Như thế, này tỳ-kheo, 
quả có trường hợp người ta bị giày vò khi không tìm thấy 
được một cái gì trường cửu ở trong chính mình.” 


Hay ở một thời điểm khác, đức Phật dạy: “Hối các tỷ- 
kheo, ý tưởng rằng: “Ta có thể không còn tồn tại nữa, không 
có gì nữa” làm cho những người ngu lo sợ.” 


Con người quan niệm nếu không có một cái ngã thì vấn 
đề sẽ là hư vô hay đưa đến thuyết đoạn diệt. Nhưng đức 
Phật có chủ trương như vậy hay không? Thực ra chúng 
ta thấy rằng lời Phật dạy về tinh thần vô ngã là một lời 
dạy thực tại khách quan, không nhuốm màu tiêu cực và 
hoại diệt hay mang con người vào một thế giới huyền ảo 
nào. Giáo lý đức Phật đã được chứng minh là một nền giáo 
lý thực tại mà đã là thực tại thì không thể gọi là bi quan 
hay tiêu cực gì cả. Chỉ có những nhận định sai lầm của 
con người, những lớp sương mù trong tâm tư, những quan 


TIẾT 12. GIÁO PHÁP VÔ NGÃ: NỀN TẢNG NHẬN THỨC CHỐNG KỲ THỊ 265 


điểm cuồng tín và một đốm hiểu biết hắt hiu ấy mới là tư 
tưởng tiêu cực, hiểu lệch đi ý nghĩa trong sáng lời dạy của 
bậc Đại tuệ mà thôi. 

Bởi vậy, giáo pháp vô ngã đích thực là nền tảng nhận 
thức sự vật đúng, là hệ thống tư tưởng vượt lên trên mọi 
trào lưu tư tưởng, đi xa hơn vào một thế giới lìa khỏi mọi 
đối đãi và tuyệt tích hành tung của chủ nghĩa nhị nguyên. 
Đó chính là ý nghĩa nhận định về sự vật đang hiện hữu nơi 
đây là “có một thực tại là vô ngã”. 


266 


267 


HƯƠNG III. 
KẾT LUẬN 


268 


269 


P hật giáo là một hệ thống giáo lý rất thiết thực 
cho con người, và vì con người ngay trong cuộc 
đời hiện tại: xây dựng con người và xã hội từ cấp độ văn 
hóa đang là tương đối, thăng hoa dần đến cấp độ văn minh 
và đi đến tuyệt đối của một xã hội lý tưởng, thiết lập an lạc 
hạnh phúc toàn triệt cho con người. 


Đức Thế Tôn vốn đĩ là một bậc đạo sư thực tiễn. Trong 
toàn bộ hệ thống giáo lý giải thoát Ngài không hề sử dụng 
luận lý siêu hình để đưa con người đến chỗ không tưởng, 
mà hương vị của hệ thống giáo lý ấy trực tiếp thể nhập vào 
lòng người để làm chất liệu xây dựng bình an và tư duy tu 
chứng cho con người. 


Đức Phật đã dạy những gì rất thực tế: “Đây là khổ đau 
phải đoạn trừ và kia là phương pháp giải thoát phải chứng 
đắc.” Ngài không xa rời bình diện sống thực tế của con 
người, mà khởi sự ngay từ đó để thanh lọc một đời sống 
thánh thiện và bình tâm nơi tự thân mỗi người. Đức Phật 
cũng không huyễn hoặc con người về một thứ hạnh phúc 
siêu thực để lôi cuốn những tâm hồn hiếu kỳ với một đời 
sống lê thê đầy hấp lực, mà khẳng định nơi mỗi con người 
một trí tuệ trong sáng, thích nghi với cuộc sống. 


Có quan niệm cho rằng đức Phật là một vị thầy suốt 
ngày tư duy trong vắng lặng nơi đồng trống, một hình một 


270 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


bóng mà không có một sự sáng tạo hay làm lợi ích gì cho 
ai. Ngài sẽ đánh mất trí tuệ, không có một chút lợi lạc cho 
chính Ngài. Rôi từ đó, Ngài còn gieo rắc những tư tưởng 
nguy hiểm như vậy đến các người học trò ưu việt, không 
khác gì những đứa trẻ con thật ngây ngô mà không lợi ích 
hoạt bát.” Đây là một nhận định rất hời hợt, thiếu cơ sở 
kiến thức của một quan niệm thiên kiến ngoại đạo. Nếu 
chịu khó đi sâu vào lãnh vực giáo lý thì họ sẽ đối diện một 
khu rừng bao la với những cây lành trái ngọt và đầy hương 
vị thơm tho, sẵn sàng hiến dâng cho con người thọ dụng, 
chứ không như cách nhìn thiển cận mà họ đang bám giữ. 


Nếu bảo rằng đức Phật là một nhà tư duy không tưởng, 
thiếu thực tế, thiếu nhân bản và không lợi ích gì cho con 
người, cho xã hội, chỉ gieo rắc những hình ảnh của hư vô, 
tiêu cực, chúng ta thấy ngay sự vô lý của quan điểm đó 
qua những tiết mục trong Tiểu luận này. Những ý nghĩa 
nào là thiết thực hay không thiết thực, chính những lời 
dạy của đức Phật đã nói lên rất rõ. 


Cho đến hôm nay, dù đã bước sang thế kỷ 21, con người 
vẫn không khỏi ngõ ngàng ngạc nhiên trước những lời dạy 
chính xác, thiết thực và khoa học của đức Phật cách đây 
hơn 2ð thế kỷ, bởi vì tư tưởng và trí tuệ bình thường của 
con người không thể đuổi kịp. Trong những lời dạy của 
Phật, chúng ta luôn thấy rõ một tỉnh thần thật cấp tiến 
và nhân bản, có giá trị suốt dòng thời gian thiên lưu mà 
không hề thoái hóa hay lạc hậu, vẫn luôn là một chân lý 
vĩnh viễn. Chân lý ấy chính là pháp Duyên sinh, là pháp 
Vô ngã, là con đường tu chứng Thánh Đạo tám ngành, là 
hiện thực của pháp Tứ Diệu Đế... Tất cả tỉnh thần giáo 
lý này, nếu con người có khả năng tiếp thu dù chỉ một 
phần cũng đã đủ để làm cho đời sống trở nên bình an trước 
những thăng trầm của cuộc đời, và họ sẽ được giải thoát 
khỏi những khổ đau, sinh, già, bịnh, chết. 


KẾT LUẬN 271 


Ngày nay có một số người còn cho rằng khoa học càng 
tiến bộ thì Phật giáo càng trở nên lạc hậu, vì Phật giáo 
không theo kịp sự phát minh của khoa học, không đáp ứng 
đây đủ sự suy tư cho con người, và họ cho rằng Phật giáo 
sẽ tự hủy diệt trước sự thành công rực rỡ của khoa học. 
Nhận định này khá ngây ngô, chỉ dựa vào những kiến thức 
lý thuyết mà không có sự trải nghiệm thực tại, không thấy 
được sự vật luôn không ngừng biến đổi so với chính nó. 
Chúng ta có thể hỏi ngược lại rằng, bản thân khoa học là 
gì và sự thành tựu của khoa học do đâu mà có? Phải chăng 
đó chính là sản phẩm của suy tư, và nếu thực sự như vậy 
thì nơi đây không đáng đề cập đến, vì sự suy tư đó chẳng 
qua chỉ là những tư tưởng ngắn ngủi được tiếp nối liên tục 
qua năm giác quan và được xây dựng trên cơ sở hợp duyên 
của năm uẩn. 


Từ đó ta có thể hiểu rằng, dù khoa học có tiến bộ đến 
bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể vượt ngoài 
định luật vô thường, không thể hiện hữu hay tôn tại độc 
lập ngoài 12 pháp duyên sinh, mà đã nằm trong quỹ đạo 
duyên sinh tương tục hòa hợp thì không thể có khả năng 
xây dựng cho con người một đời sống bình an và hạnh 
phúc vĩnh cửu. Vì bản thân của một điều không vĩnh cửu 
thì làm sao sinh ra một sự vĩnh cửu chân thật? 


Và cuối cùng, khoa học cũng không giải quyết được 
gì đối với sự sống chết vô thường của con người. Mà đây 
chính là vấn đề lớn nhất đối với con người. Hơn nữa có thể 
nói khoa học càng tiến bộ thì con người càng thấy tăng 
thêm những nỗi khổ đau và hiểm họa. Con người phải đối 
diện với những nguy cơ khủng khiếp phát sinh từ chính 
những kết quả thành tựu của khoa học. Khoa học sản sinh 
nhiều sự nguy hại mà không thể hóa giải những sự nguy 
hiểm hại khủng khiếp ấy, chẳng hạn như thuốc nổ và năng 
lượng hạt nhân đều là những mối lo đang đè nặng tâm tư 


272 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


nhân loại trên trái đất và khoa học vẫn chưa có cách nào 
để kiểm soát một cách tuyệt đối những nguy cơ này. 


Vậy nếu xét về phương diện cứu cánh rốt ráo, thử hỏi 
khoa học có thể làm được gì cho con người? Bất kể những 
tiến bộ vượt bậc và nhanh chóng của khoa học trong những 
năm gần đây, rốt cuộc con người vẫn luôn phải gánh nặng 
khổ đau. 


Có lần, một giáo sư đại học Pháp đã phải than thở: 
“[rong khi người Tây phương đang quay sang Đông 
phương để tìm một chỗ nương tựa về tinh thần, thì ngao 
ngán thay, các bạn Đông phương lại đổ xô về phía chúng 
tôi để học theo một nền văn minh sắp chết.” 


Hoặc bác sĩ Alexis Carrel cũng đã phát biểu nỗi lòng 
của mình trước thảm họa của thời đại: “Nếu các nhà bác 
học của thế kỷ trước chịu khó nghiên cứu tâm hồn con 
người thì văn minh ngày nay hẳn không có một cục diện 
khủng hoảng như ngày nay.” 


Bởi vậy nên biết rằng, đạo Phật không dành cho riêng 
ai mà là một phương thức giải thoát chung cho hết thảy 
mọi người, không phân biệt màu da, chủng tộc, ngôn ngữ 
hay tập quán. Đạo Phật dành cho hết thảy mọi trào lưu tư 
tưởng qua các thời đại và đạo Phật hiện hữu khắp mọi nơi. 


Chính vì vậy, tuy mỗi dân tộc nhìn đạo Phật theo cách 
khác nhau, nhưng tất cả đều thấy rằng đó là một lối thoát 
chung cho những khủng hoảng tỉnh thần của thời đại. Đây 
chính là chỗ diệu dụng của đạo Phật, luôn hòa nhập và 
thích nghi với từng dân tộc, từng đất nước để chuyển tải 
những ý nghĩa giải thoát và phương thức tu tập hành trì 
tốt đẹp. 


Nhưng đạo Phật biến thiên và hòa nhập như vậy không 
có nghĩa là đánh mất đi bản thể, mà những chân lý Phật 


KẾT LUẬN 273 


dạy thật ra vẫn không bao giờ thay đổi. Đó gọi là tùy duyên 
bất biến, nghĩa là có sự điều chỉnh thích nghi trong từng 
hoàn cảnh nhưng không bao giờ mất đi hay thay đổi những 
chân lý cốt lõi. Chính điểm này đã nói lên giá trị thực tiễn 
những lời dạy của đức Thế Tôn, thật uyển chuyển và phù 
hợp mọi căn cơ, mọi hoàn cảnh cũng như tâm lý của từng 
dân tộc. Ý nghĩa này thường được diễn đạt là “Phật pháp 
bất ly thế gian pháp”. Đạo Phật không thể tách rời với con 
người mà có, và những lời dạy của đức Phật cũng không 
thể tách rời với con người mà có thể xuất hiện và tổn tại 
đến hôm nay. Từ đó, chúng ta có thể kết luận mà không 
sợ nhầm lẫn rằng, đạo Phật là dành cho con người, vì con 
người và của con người. Tất cả những gì đức Phật giáo hóa 
trong 45 năm không ngoài mục đích huấn luyện cho con 
người một khả năng tính tận diệt vô minh, xa lìa tham ái, 
đoạn trừ chấp thủ, để con người có thể tạo dựng một đời 
sống thanh bình cho chính bản thân mình và thánh thiện 
hóa cuộc đời đây khổ đau này. Và hệ thống giáo lý ấy nên 
được xem như “ngón tay chỉ mặt trăng” để con người thấy 
được mặt trăng chân lý, hoặc xem như chiếc bè để đưa con 
người qua dòng sông khổ não, đạt đến cứu cánh giải thoát 
an vui. 


Đây là những giá trị chân thật tuyệt đối trong đời sống 
mà đạo Phật đã dâng tặng con người qua các thời đại, không 
phân biệt chủng tộc hay khác biệt địa lý. Những giá trị lợi 
ích lớn lao ấy tạo ra sự ngưỡng mộ khao khát khi con người 
cảm thấy không đạt được, hoặc cho thấy rõ sự bất hạnh của 
những ai không được diện kiến sắc thân Như Lai, không 
được trực tiếp nghe Ngài chỉ dạy. Một bậc cổ đức đã tự thấy 
xót thương thân phận mình mà than thở rằng: 


?b ˆ+tt Ä vua › 
2i†^ #1; . 


274 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


l#l H # 2 XI? › 
XR»ke6#. 


“Phật tại thế thời ngã trầm luân, 
Kim đắc nhân thân Phật diệt độ. 
Áo não tự thân đa nghiệp chướng, 
Bất kiến Như Lai kim sắc thân.” 


Dịch nghĩa: 


Khi Phật ra đời, ta vẫn còn trầm luân [trong sinh tử], 
Nay ta được thân người thì Phật đã nhập Niết-bàn. 
Buồn thay cho chính ta do quá nhiều nghiệp chướng, 
Nên không được nhìn thấy 

sắc thân sáng chói màu vàng của đức Như Lai. 


Thật không còn gì bất hạnh hơn đã được sinh làm người 
mà không đúng thời điểm, nên không thấy được kim thân 
của Phật, không nghe được lời vàng ngọc của Ngài dạy 
bảo. 


Nhưng đức Phật thấu hiểu điều đó, nên Ngài đã xót 
thương chúng sinh mà để lại một gia tài Pháp bảo cho 
con người chúng ta hôm nay. Chính gia tài pháp bảo này 
là những viên ngọc quý, nếu biết sử dụng thì sẽ lợi lạc 
chẳng khác gì khi đức Thế Tôn còn tại thế. Quả thật, lịch 
sử cho thấy rất nhiều người đã nương vào giáo pháp mà 
thực hành tu tập và chứng đắc. Nhiều người đã nếm trải 
được hương vị giải thoát và có thể sống bình an trước sự 
vô thường biến chuyển. Điều đó đạt được là nhờ con người 
sau khi tiếp nhận giáo pháp sẽ không còn bôn ba rong ruổi 
tìm kiếm bên ngoài mà biết quay về với con người thật của 
chính mình, từ đó thức tỉnh được khả năng giác ngộ thành 
Phật. 


KẾT LUẬN 275 


Đức Phật dạy: “Trong muôn loài chúng sinh, chỉ riêng 
con người là có khả năng thành Phật cao nhất. Mỗi một 
con người đều sẵn có tánh Phật tiềm tàng và nếu có sự nỗ 
lực thích đáng thì mỗi người đều có thể thành Phật.” 


Do vậy, con người cần phải tự mình bước đi trên con 
đường hướng đến sự giải thoát, thực hành theo những lời 
Phật dạy để có thể tự mình trải nghiệm những lợi ích an 
vui và hạnh phúc chân thật. Và cũng do vậy, không a1 có 
thể cho rằng những tư tưởng của đạo Phật là hướng đến 
thế giới hư vô, gieo rắc cho con người những tư tưởng yếm 
thế để nhấn chìm đời mình trong lãng quên một cách vô 
nghĩa. Những lời dạy của Thế Tôn chính là thức ăn tỉnh 
thần mang lại lợi ích cho con người cả trong đời này và các 
đời sau nữa. Đây chính là những giá trị đích thực tuyệt đối 
mà con người không thể phủ nhận nếu dựa trên nhận định 
khách quan không bị đầu độc bởi những tư tưởng tà vạy 
hay những sự mê muội của tự thân. 


Một tri kiến chân thật để nhận chân về giáo pháp của 
đức Phật chính là chất liệu để xây dựng một đời sống có ý 
nghĩa và đạt đến sự bình an tuyệt đối. Tri kiến chân thật 
này được Ngài Văn Thù diễn tả trong ước nguyện muốn 
được thấy Pháp thân của Phật: “Con muốn thấy Phật chân 
thật để làm lợi ích hết thảy chúng sanh. Con quán thấy 
đức Phật với như tướng (tathata), bất dị tướng, bất động 
tưồng, bất tác tướng. Con quán đức Phật là vô sinh, vô diệt 
tướng, bất hữu tướng, bất vô tướng, bất tại phương, bất 
ly phương, phi tam thế, phi bất tam thế, phi nhị tướng, 
phi bất nhị tưóng, phi cấu tướng, phi tịnh tướng. Quán 
như thế là chánh quán Như Lai, làm lợi ích cho hết thấy 
chúng sinh.” Chỉ với một tri kiến chân thật vô phân biệt 
như thế, chúng ta mới có thể thấu triệt được những lời dạy 
của Phật. 


276 TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


Tóm lại, những dữ kiện được nêu lên qua các Tiết mục 
của Tiểu Luận này chính là bản hoài độ sinh của Chư Phật. 
Tất cả những gì đức Phật đã để lại cho con người không 
ngoài mục đích nhằm tạo dựng cho bản thân con người, 
gia đình và xã hội một sự thánh thiện toàn triệt. Và chung 
quy cũng là cung ứng một chất liệu thiết yếu để con người 
lấy đó làm tư lương cho cuộc sống an vui trong hiện tại và 
hướng về một sự giải thoát toàn triệt mai sau. 


277 


SÍÁPH THRM KHÁU 


NĂM BỘ NIKÃYA 
1. Tăng chi bộ Kinh III B 
2. Tăng chi bộ Kinh tập TH A 
.- Trường bộ Kinh IV. Kinh Chuyển Luân thánh 
VƯƠơng 


&5 


.. Tăng chì bộ Kinh tập II B 

Tăng chi bộ Kinh tập VỀ B 

10.Tiểu bộ Kinh tập I 

11. Kinh Bản sanh (Jãtaka) thuộc Tiểu bộ kinh 
12.Tương ưng bộ Knnh tập Ï 

18.Kïnh tập 

14.Trường bộ Kinh tập I 

15.Trưởng Lão Ni kệ thuộc Tiểu bộ kinh 

16. Trường bộ Einh tập TH 

17.Tăng Chị bộ Kinh tập II A 


4. Trung bộ Kinh I. Kinh Sợ hãi và khiếp đảm 
5. Tương ưng bộ Kinh tập Ï 

6. Trung bộ Kinh TV 

7. Tương ưng bộ Kinh V 

8 

9, 


278 


TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỀN PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


18.Tăng Chị bộ Kinh tập Ï 

19.Tương Ưng bộ Kinh II 

20.Trưởng Lão Tăng kệ thuộc Tiểu bộ kinh 
21.Trung bộ Kinh TIT 


22.Trung bộ Kinh TT (v.v... Hòa Thượng Thích Minh 
Châu dịch) 


MỘT SỐ TÀI LIỆU KHÁC 


28.Kinh Pháp Cú, TT. Thích Trí Đức dịch 


24.Tứ Nhiếp Pháp, phần Kinh văn tuyển dịch, Hòa 
Thượng Tuệ Sỹ 


25.Tài liệu Giáo dục, Đại đức Thích Chơn Thiện 
26.Tư tưởng Phật Học, Thích Nữ Trí Hải dịch 


27.Đức Phật và Phật Pháp, Phạm Kim Khánh 
dịch... 


TƯ TƯỞNG XÃ HỘI TRONG KINH ĐIỂN 
PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 


“———————: /d\;——————'. 


Trần gian như đêm tối, trí thức nhân loại như ngàn sao, còn trí huệ giác 
ngộ của đức Phật chẳng khác nào mặt trời mùa xuân buổi sáng. Đức 
Phật đem trí huệ giác ngộ đó để xây dựng cuộc đời với chất liệu từ bi, hỷ 
xả, vị tha, giúp chúng sanh có được đời sống an lạc thăng hoa, hiển hòa, 
sáng sủa. Ngài xuất thân từ con người, do phát tâm tu hành mà thành 
bậc giác ngộ, rồi trở lại giáo hóa độ sanh. Tất nhiên hơn ai hết, Ngài 
thấu rõ thực trạng xã hội bất an, kiếp sống nhân sinh lầm than tăm tối 
bởi những giáo điều mê tín thần linh ích kỷ và những tập tục hủ lậu từ 
lâu đời đè nặng lên kiếp sống con người không lối thoát. 


Để giải phóng thực trạng đau lòng trong kiếp sống nhân sinh, đức Phật 
đã hiến trọn đời mình cho công cuộc hoằng pháp giáo hóa, nhằm thức 
tỉnh thế nhân nhận thức chân giá trị khả năng Phật tánh thánh thiện của 
mình. Ngài xác quyết: “Tất cả chúng sanh đều có tình thức. Trong mỗi 
người đêu có dòng máu cùng đỏ và dòng nước mắt cùng mặn. Mọi người 
đều có Phật tánh. Ta là một chúng sanh đã thành Phật. Chúng sanh là 
những vị Phật sẽ thành. “ 


Trích LỜI GIỚI THIỆU của HT Thích Đức Niệm 


UNITED BUDDHIST PUBLISHER 


NHÀ XUẤT BảN LIÊN PHẬT HỘI 


